Tăng Chỉ Bộ Kính 


Anguttara Nihaya 


Tập 4 


Chương VII - Bảy Pháp 


I. Phẩm Tài Sản 


()() Được Ái Mộ (1) 

1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathì, Jetavana, khu vườn 
ông Anàthapindika. Tại đây, Thê Tôn gọi các Ty-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không được các đông Phạm hạnh ái mộ, không được khả ý, 
không được kính trọng, không được bắt chước tu tập theo. 
Thê nào là bảy? 

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ưa muốn lợi 
dưỡng, ưa muôn tôn kính, ưa muôn được tán thán, không xâu 
hô, không sợ hãi, ác dục và tà kiên. 

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo 
không được các đông Phạm hạnh ái mỘộ, không được khả ý, 
không được kính trọng, không được bắt chước tu tập theo. 

4. Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được 
các đông Phạm hạnh ái mộ, được khả ý, được kính trọng, 
được bắt chước tu tập theo. Thê nào là bảy? 


6 Chương VHI - Bảy Pháp 





5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không ưa muốn lợi 
dưỡng, không ưa muốn tôn kính, không ưa muốn được tán 
thán, có xấu hồ, có sợ hãi, ít dục và chánh kiến. 


Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo 
được các đông Phạm hạnh ái mộ, được khả ý, được kính 
trọng, được băt chước tu tập theo. 


(ID 2) Được Ái Mộ(2) 


„ (nhự kinh 1, thay hai pháp cuối với "tật đố và xan 
tham” và với "không tát đó, không xan tham ”). 

(HI) (3) Các Sức Mạnh Tóm Tắt 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy sức mạnh này. Thế nào là 
bảy? 

2. Tín lực, tấn lực, tàm lực, quý lực, niệm lực, định lực, 
tuệ lực. Này các Tỷ-kheo, có bảy sức mạnh này. 


Tín lực và tấn lực, 

Tâm lực và quý lực, 

Niệm lực và định lực, 

Tuệ là lực thứ bảy, 

Và tuệ lực thứ bảy; 

Tỷ-kheo với lực này, 

Sống hiển trí an lạc, 

Như lý suy tư pháp, 

Quán rõ đích trí tuệ, 

Như ngọn lửa tàn diệt, 

Với tâm được giải thoái. 
(IV) (4) Các Sức Mạnh rộng Thuyết 
1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy sức mạnh này. Thế nào là 

bảy? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 14 





2. Tín lực, tấn lực, tàm lực, quý lực, niệm lực, định lực, 
tuệ lực. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tín lực? 


3. Ở đây, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử có lòng tin, tin 
tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật Thế Tôn". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tín lực. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tấn lực? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử sống tỉnh cần 
tinh tân đê đoạn tận các pháp bât thiện, làm sanh khởi các 
pháp thiện, nô lực, kiên trì, không có bỏ rơi gánh nặng đôi 
với các pháp thiện. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tân lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tàm lực? 

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng xấu hồ, 
xâu hô với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, xâu hô vì đã 
thành tựu các pháp ác, bât thiện. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
tàm lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là quý lực? 

6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng sợ hãi, 
sợ hãi đôi với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sợ hãi vì 
thành tựu các pháp ác, bât thiện. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
quý lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là niệm lực? 

7. Ở đây, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử đầy đủ niệm, 
thành tựu niệm tuệ tôi thăng, ức nhớ, tùy niệm những điêu 
làm đã lâu, nói đã lâu. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là niệm lực. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định lực? 


ổ Chương VHI - Bảy Pháp 





§. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử ly dục, ly các 
pháp ác bất thiện... chứng đạt và an trú vào sơ Thiền, ... 
Thiên thứ hai ... Thiền thứ ba ... Thiền thứ tư. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là định lực. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ lực? 


9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có trí tuệ, có trí 
tuệ về sanh diệt, thành tựu Thánh thê nhập (quyết trạch) đưa 
đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là tuệ lực. 


Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là bảy pháp. 


Tín lực và tấn lực, 

Tâm lực và quý lực, 

Niệm lực và định lực, 

Và tuệ lực thứ bảy; 

Tỷ-kheo với lực này, 

Sống hiện trí an lạc, 

Như lý suy tư pháp, 

Quán rõ đích trí tuệ, 

Như ngọn lửa tàn diệt, 

Với tâm được giải thoái. 
(V) (5) Các Tài Sản Tóm Tắt 
1. - Này các Tý-kheo, có bảy tài sản này. Thế nào là bảy? 
2. Tín tài, giới tải, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tải, tuệ tài. 
Này các Tỷ-kheo, đây là bảy tài sản. 

Tàm tải và quý tải, 

Văn tải và thí tải, 

Và tuệ là tài thứ bảy; 

Ai có những tải này, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 ọ 





Nữ nhán hay nam nhân, 
Được gọi không nghèo khổ, 
Mạng sống không trồng rỗng, 
Do vậy tín và giới, 

Tịnh tín và thấy pháp, 

Bác trí chuyên chú tâm, 

Úc niệm lời Phật dạy. 


(VD) (6) Các Tài Sản Rộng Thuyết 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy tài sản này. Thế nào là 
bảy? 

2. Tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. 
Và này các Tỷ-kheo, thê nào là tín tài? 

3. Ở đây, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử có lòng tin, tin 
tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thê Tôn, bậc A- 
la-hán... Phật, Thế Tôn". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tín tài. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới tài? 

4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh... 
từ bỏ đăm say rượu men rượu nâu. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là giới tài. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tàm tài? 

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có xấu hỗ, xấu 
hô đôi với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, xâu hô vì đã 
thành tựu các pháp ác, bât thiện. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
tàm tài. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là quý tài? 

6. Ở đây, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử có lòng sợ hãi, 
sợ hãi đôi với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ sợ hãi vì 


10 Chương VHI - Bảy Pháp 





thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
quý tải. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là văn tài? 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử nghe nhiêu, gìn 
giữ những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe, những 
pháp ây, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, 
đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh; 
những pháp ây, vị ấy nghe nhiều, đã năm giữ, đã ghi nhớ 
tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ 
chánh kiến. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là văn tài. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thí tài? 

8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử với tâm từ bỏ 
câu uê của xan tham, sông tại gia phóng xả, với bàn tay rộng 
mở, ưa thích xả bỏ, săn sàng đê được yêu câu, ưa thích san sẻ 
vật bô thí. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thí tài. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ tài? 


9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có trí tuệ, có trí 
tuệ về sanh diệt, thành tựu Thánh thê nhập (quyết trạch) đưa 
đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là tuệ tài. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là bảy tải sản. 

Tín tải và giới tài, 

Tâm tải và quý tải, 

Văn tải và thí tải, 

Và tuệ, tài thứ bảy; 

Ai có những tải này, 

Nữ nhán hay nam nhân, 
Được gọi không nghèo khổ, 
Mạng sống không trồng rỗng, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 11 





Do vậy tín và giới, 

Tịnh tín và thấy pháp, 
Bác trí chuyên chú tâm, 
Úc niệm lời Phật dạy. 


(VH) Œ) Ugga 


1. Bấy giờ Ugga, vị Đại thần của vua đi đến Thế Tôn, 
sau khi đên, đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuông một bên, Ugøa, vị đại thân của vua, bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, 
bạch Thê Tôn! Giàu có đên như vậy, đại phú đên như vậy, tài 
sản nhiêu đên như vậy, bạch Thê Tôn, là Migàra Rohaneyyol 


- Này Ugga, Migàra Rohaneyyo giảu có đến mức nào, 
đại phú đến mức nào, tài sản nhiều đến mức nào? 


- Bạch Thế Tôn, về vàng có đến trăm ngàn, còn nói gì 
về bạc! 


- Này Ugga, đây có thê là tài sản chăng? Không phải Ta 
nói răng đây không phải là tài sản. Nhưng tài sản ấy bị chỉ 
phối bởi lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù 
địch. Bảy tài sản này, này Ugøa, không bị lửa, nước, vua 
chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch chi phối. Thế nào là 
bảy? Tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. 
Bảy loại tài sản này, này Ugøa, không bị lửa, nước, vua chúa, 
ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch chi phối. 

Tín tài và giới tài, 

Tàm tải và quý tải, 

Văn tải và thí tải, 

Và tuệ tài thứ bảy; 

Ai có tài sản này, 

Nữ nhán hay nam nhân, 


12 Chương VII - Bảy Pháp 





Người ấy là đại phú 

Thiên nhân giới khó thắng 
Do vậy tín và giới, 

Tịnh tín và thấy pháp, 

Bác trí chuyên chú tâm, 
Úc niệm lời Phật dạy. 


(VII) (8) Các Kiết Sử 
1. - Này các Tý-kheo, có bảy kiết sử này. Thế nào là bảy? 


2. Tùy tham kiệt sử, sân kiệt sử, kiên kiệt sử, nghĩ kiết 
sử, mạn kiêt sử, hữu tham kiệt sử, vô minh kiệt sử. Này các 
Tỷ-kheo có bảy kiệt sử này. 


(IX) (9) Đoạn Tận 


1. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận, do cắt đứt bảy kiẾt sử, 
Phạm hạnh được sông. Thê nào là bảy? 


2. Do đoạn tận, cắt đứt tùy tham kiết sử, Phạm hạnh 
được sống... sân kiết sử... kiến thiết sử... nghi kiết sử... mạn 
kiết sử... hữu tham kiết sử... do đoạn tận, do cắt đứt vô minh 
kiết sử, Phạm hạnh được sống. 


Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận, cắt đứt bảy kiết sử này, 
Phạm hạnh được sống. Này các Týỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo đã 
đoạn tận tùy tham kiết sử, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân 
cây sàla, làm cho không thê tái sanh, làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai, này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã 
chặt đứt khát ái, đã giải tỏa kiết sử, và chơn chánh hiện quán 
kiêu mạn, đã đoạn tận khô đau. 

(X) (10) Xan Tham 


1. - Này các Tý-kheo, có bảy kiết sử này. Thế nào là bảy? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 13 





2. Tùy tham kiết sử, sân kiết sử, kiến kiết sử, nghi kiết 
sử, mạn kiệt sử, tật đô kiệt sử, xan tham kiệt sử. Này các Tỷ- 
kheo, có bảy kiệt sử này. 


II. Phẩm Tùy Miên 


(D (11) Tùy Miên(1) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy tùy miên. Thế nào là bảy? 

2. Dục tham tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, 
nghi tùy miên, mạn tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh 
tùy miên. Này các Tỷ-kheo, có bảy tùy miên này. 

(ID (12) Tùy Miên (2) 


1. - Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận, do cắt đứt bảy tùy 
miên, Phạm hạnh được sông. Thê nào là bảy? 


2. Do đoạn tận, do cắt đứt dục tham tùy miên, Phạm 
hạnh được sống... sân tùy miên... kiến tùy miên.. nghi tùy 
miên... mạn tùy miên... hữu tham tùy miên... do đoạn tận, do 
cắt đứt vô minh tùy miên, Phạm hạnh được sống. 


3. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận, cắt đứt bảy tùy miên 
này, Phạm hạnh được sống. Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ- 
kheo nào đoạn tận dục tham tùy miên... vô minh tùy miên, 
cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây sàla, làm cho không 
thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, 
này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tyỷ-kheo đã chặt đứt khát ái, đã 
giải tỏa tùy miên, với chơn chánh hiện quán kiêu mạn, đã 
đoạn tận khô đau. 


14 Chương VHI - Bảy Pháp 





(II) (13) Gia Đình 


I. - Này các Ty-kheo, gia đình nào thành tựu bảy chì 
phân; nếu chưa đến thăm, thời không xứng đáng đề đi đến, 
nếu đã đến thăm, thời không xứng đáng để ngồi xuống. Thế 
nào là bảy? 


2. Không vui vẻ đứng dậy, không vui vẻ chào đón, 
không vuI vẻ mời ngôi; có chỗ ngôi đem giấu đi; từ nhiều họ 
cho ít, từ đồ thù thắng, họ cho đồ thô xấu; họ cho không có 
kính trọng, không có kính lễ. 


Này các Tý-kheo, gia đình nào thành tựu bảy chi phân 
này; nếu chưa đến, thời không xứng đáng để đến; nếu đã đến, 
thời không xứng đáng đề ngồi xuống. 


(IV) (14) Các Hạng Người 

I. - Này các Tyỷ-kheo, có bảy hạng người đáng được 
cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, 
đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thê 
nào là bảy? 

2. Câu phần giải thoát, tuệ giải thoát, thân chứng, kiến 
chí, tín giải thoát, tùy pháp hành, tùy tín hành. 

Bảy hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng được cung 
kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng 
được chặp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 

(V) (15) Ví Dụ Nước 

I. - Này các Tyý-kheo, có bảy hạng người được ví dụ 
với nước, có mặt hiện hữu ở đời. Thê nào là bảy? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người lặn một lần 
rôi chìm luôn; ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sau khi 
nôi lên, lại chìm xuông; ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 l§ 





người sau khi nôi lên, được đứng lại; ở đây, này các Tỷ-kheo, 
có hạng người sau khi nỗi lên, lại nhìn và thấy; ở đây, này các 
Tỷ-kheo, có hạng người sau khi nối lên lại bơi tới; ở đây, này 
các Tỷ-kheo, có hạng người sau khi nổi lên, đạt được chỗ có 
chân đứng: ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sau khi nỗi 
lên, sau khi bơi qua đến được bờ bên kia, lên đứng trên đất 
liền, là một vị Bà-la-môn. Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là 
hạng người, lặn một lần rồi chìm luôn? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hoản toàn 
thành tựu với các pháp đen, bất thiện. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là hạng người lặn một lần rồi chìm luôn. Và này các Tỷ- 
kheo, thế nào là hạng người sau khi nồi lên lại chìm xuống? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người nổi lên và 
suy nghĩ: "Lành thay, lòng tin trong các thiện pháp! Lành 
thay, lòng xấu hồ... Lành thay, lòng sợ hãi... Lành thay, sự 
tinh tấn... Lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp!" Lòng tin 
ấy của vị đó không an trú, không tăng trưởng, bị giảm thiểu. 
Lòng xấu hồ đó của vị ấy... lòng sợ hãi đó của vị ây... sự tính 
tấn đó của vị ấy... Trí tuệ đó của vị ấy không an trú, không 
tăng trưởng, bị giảm thiểu. Như vậy, này các Tỷ-kheo là 
hạng người sau khi nôi lên, lại chìm xuông. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi 
lên, được đứng lại? 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người nổi lên và 
suy nghĩ như sau: "Lành thay, lòng tin trong các thiện pháp! 
Lành thay, lòng hồ thẹn... Lành thay, lòng sợ hãi... Lành thay, 
sự tỉnh tấn... Lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp!" Lòng 
tin đó của vị ấy không giảm thiêu, không tăng trưởng, được 
đứng lại, lòng: hồ thẹn đó của vị ấy... lòng sợ hãi đó của vị 
ấy... sự tỉnh tấn đó của vị ấy... trí tuệ đó của vị ấy không 


1ø Chương VHI - Bảy Pháp 





giảm thiểu, không tăng trưởng, được đứng lại. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng người sau khi nôi lên, được đứng lại. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi 
lên, lại nhìn và thây? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người nổi lên và 
suy nghĩ: "Lành thay, lòng tin trong các thiện pháp! Lành 
thay, lòng hồ thẹn... Lành thay, lòng sợ hãi... Lành thay, sự 
tinh tắn... Lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp!" Vị ấy, sau 
khi đoạn diệt ba kiết sử, là bậc Dự lưu, không còn bị đọa lạc, 
quyết chắc chứng ngộ Bỏ đề. Như vậy, này các Tý-kheo, là 
hạng người sau khi nôi lên, lại nhìn và thấy. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi 
lên, lại bơi tới? 

7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người nổi lên và 
suy nghĩ: "Lành thay, lòng tin trong các thiện pháp! Lành 
thay, lòng hồ thẹn... Lành thay, lòng sợ hãi... Lành thay, sự 
tinh tắn... Lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp!" Vị ấy, sau 
khi đoạn diệt ba kiết sử, sau khi làm muội lược tham sân sĩ, 
là bậc Nhất Lai, còn trở lui đời này một lần nữa rồi đoạn tận 
khổ đau. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người sau khi 
nổi lên, lại bơi tới. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi 
lên, lại đạt được chân đứng? 


§. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sau khi nổi 
lên và suy nghĩ: "Lành thay, lòng tin trong các thiện pháp! 
Lành thay, lòng hồ thẹn... Lành thay, lòng sợ hãi... Lành thay, 
sự tinh tấn... Lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp!" VỊ ấy, 
sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tại đây 
nhập Niết-bàn, không trở lui trạng thái ấy. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người sau khi nỗi lên, đã đạt chân đứng. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 17 





Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi 
lên đã bơi qua, đạt đên bờ bên kia, đứng trên đât liên, là bậc 
Bà-la-môn? 


9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người nổi lên và 
suy nghĩ: "Lành thay, lòng tin trong các thiện pháp! Lành 
thay, lòng xấu hồ ... Lành thay, lòng sợ hãi... Lành thay, sự 
tinh tắn... Lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp!" Vị ấy, sau 
khi đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình 
chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người sau khi nổi lên đã bơi qua, đã đến bờ bên kia, đã đứng 
trên đất liền, là bậc Bà-la-môn. 


Này các Tỷ-kheo, đây là bảy hạng người được ví dụ với 
nước, có mặt, hiện hữu ở đời. 
(VD (16) Không Thường Xuyên 


l. - Có bảy hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chặp tay, là 
ruộng phước vô thượng ở đời. Thê nào là bảy? 


2. Ở đây, có hạng người sống tùy quán vô thường trong 
tất cả hành, tưởng vô thường, cảm thọ vô thường, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải VỚI tuệ 
thể nhập. VỊ Ấy, với sự đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Này các Tỷ-kheo, đây là 
hạng người thứ nhất đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người sống 


tùy quán vô thường... với tuệ thể nhập. Với vị ây, sự chấm 
dứt các lậu hoặc và sự chấm dứt sinh mạng xảy đến một lần, 


T8 Chương VHI - Bảy Pháp 





không trước không sau. Đây là hạng người thứ hai, này các 
Tỷ-kheo... vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tý-kheo, ở đây có hạng người sống 
tùy quán vô thường... với tuệ thể nhập. Vị ấy, sau khi đoạn 
diệt năm hạ phần kiết sử, chứng được Trung gian Niết-bàn... 
chứng được Tổn hại Niết-bàn... chứng được Vô hành Niết- 
bàn... chứng được Hữu hành Niết-bàn... chứng được Thượng 
lưu, đạt được Sắc cứu cánh. Đây là hạng người thứ bảy, này 
các Tyỷ-kheo, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, 
đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là ruộng phước 
vô thượng ở đời. 


Bảy hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng được cung 
kính... vô thượng ở đời. 


(VID (17) Khổ, Vô Ngã, Tịch Tịnh 


l. - Có bảy hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính... ở đời. Thê nào là bảy? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán khổ trong tất cả các hành... sống tùy quán vô ngã trong 
tất cả các pháp... sống tùy quán lạc trong Niết-bàn, tưởng lạc, 
cảm thọ lạc trong tất cả thời, liên tục, không có gián đoạn, 
với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Vị ấy với sự đoạn diệt 
các lậu hoặc... sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Đây là 
hạng người thứ nhất đáng được cung kính... là ruộng phước 
vô thượng ở đời. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người sông 
tùy quán lạc trong Niết-bàn, tưởng lạc cảm thọ lạc, trong tất 
cả thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, với 
tuệ thê nhập. Với vị ấy, sự chấm dứt các lậu hoặc và sự chấm 
dứt sinh mạng xảy đến một lần, không trước không sau. Đây 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 19 





là hạng người thứ hai đáng được cung kính... là ruộng phước 
vô thượng ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tý-kheo, ở đây có hạng người sống 
quán lạc trong Niết-bàn, tưởng lạc, cảm thọ lạc trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng, giải, với tuỆ 
thê nhập. Vị ấy sự đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, chứng 
được Trung gian Niết-bàn.... chứng được Tổn hại Niết-bàn... 
chứng được Vô hành Niết- bàn... chứng được Hữu hành Niết- 
bàn... chứng được Thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. Đây 
là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng được cung 
kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, đây là bảy hạng người ở đời đáng 
được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 

(VHID (18) Sự Thù Diệu 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy sự thù diệu này. Thế nảo 
là bảy? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo tha thiết hành trì 
học pháp và trong tương lai khát vọng hành trì học pháp; tha 
thiết quán Pháp và trong tương lai khát vọng quán Pháp; tha 
thiết nhiếp phục lòng dục, và trong tương lai khát vọng nhiếp 
phục lòng dục; tha thiết Thiền tịnh, và trong tương lai khát 
vọng Thiên tịnh; tha thiết tinh cần tinh tấn và trong tương lai 
khát vọng tinh cần tinh tắn; tha thiết niệm tuệ và trong tương 
lai khát vọng niệm tuệ; tha thiết thể nhập tri kiến và trong 
tương lai khát vọng thê nhập tri kiến. 

Này các Tỷ-kheo, đây là bảy căn bản để được tán thán. 


20 Chương VHI - Bảy Pháp 





HI. Phẩm Vajjì ( Bạt Kỳ) 


(D (19) Tại Sàrandada 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajjì, tại 
điện thờ Sàrandada. Bây giờ có nhiêu người Licchavì đi đên 
Thê Tôn, sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một 
bên. Thê Tôn nói với các người Licchavì đang ngôi một bên: 

- Này các Licchavi, Ta sẽ giảng cho các Ông bảy pháp 
không làm cho suy giảm, Hãy lăng nghe và suy nghiệm kỹ, 
Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các người Licchavì ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


2. - Và này các Licchavì, thế nào là bảy pháp không 
làm cho suy giảm? Này các Licchavì, khi nào dân Vajjì 
thường hay tụ họp, và tụ họp đông đảo với nhau, thời này các 
Licchavì, dân VaJjì sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 
Này các Licchavì, khi nào dân VaJjì tụ họp trong niệm đoản 
kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc trong niệm 
đoàn kết, này các Licchavì, dân Vajjì được lớn mạnh, không 
bị suy giảm. Này các Licchavì, khi nào dân chúng Vajji 
không ban hành những luật lệ không được ban hành, không 
hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền 
thống của dân Vajjì như đã ban hành thuở xưa, thời này các 
Licchavì, dân Vajjì sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 
Này các Licchavì, khi nảo dân chúng VaJjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vajjì và nghe 
theo lời dạy của những vị này, thời dân VaJjì sẽ được lớn 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 21 





mạnh, không bị suy giảm. Này các Licchavì, khi nào dân 
Vajjì không bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ, và thiếu nữ 
Vajjì phải sống với mình, thời này các Licchavì, dân Vajjì sẽ 
được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các Licchavi, khi 
nào dân chúng VaJjì tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng 
dường các tự miều của Vajjì ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, 
không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước đúng với quy 
pháp, thời này các Licchavì, dân Vajjì sẽ được lớn mạnh, 
không bị suy giảm. Này các Licchavi, khi nào dân VaJjì bảo 
hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Va]jì, 
khi các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A- 
la-hán đã đến được sống an lạc, thời này các Licchavi, dân 
VaJjì sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 


Và này các Licchavì, cho đến khi nào bảy pháp không 
làm suy giảm này được tôn tại giữa dân VaJjìi, khi nào dân 
chúng VaJjì sẽ được thây giữa bảy pháp không làm suy giảm 
này, thời này các Licchavì, dân VaJjì sẽ được lớn mạnh, 
không bị suy giảm. 

(ID (20) Vassakàra 

1. Như vẫy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), trên núi 
Gijjhakùta (Lính Thứu). Lúc bây giờ, Ajàtasattu, con bà 
Videhi vua nước Magadha muôn chinh phạt dân chúng VaJj]. 
Vua nói như sau: 

c— Ta quyết chinh phạt dân Vajji này, dầu họ có uy 
quyên, có hùng mạnh. Ta quyêt làm cỏ dân Vajjì. Ta sẽ tiêu 
diệt dân Vajjì. Ta sẽ làm cho dân VaJjì bị hoại vong. 

Rồi Alàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha nói 
với Bả-la-môn Vassakàra, đại thân nước Magadha: 


22 Chương VII - Bảy Pháp 





- Này Bà-la-môn, hãy đi đến Thế Tôn, và nhân danh ta 
cúi đầu đảnh lễ chân Ngài, vấn an Ngài có ít bệnh, ít não, 
khinh an, khỏe mạnh, lạc trú: "Bạch Thế Tôn, AJàtasattu con 
bà Videhi, vua nước Magadha cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, 
vấn an Ngài ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú". Và khanh bạch 
tiếp: "Bạch Thể Tôn, Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước 
Magadha muốn chinh phạt dân Vajjì. Vua tự nói: "Ta quyết 
chính phạt dân Vajjì này, dầu họ có uy quyền, có hùng mạnh. 
Ta quyết làm cỏ dân Vajjì. Ta sẽ tiêu diệt dân Vajjì. Ta sẽ 
làm cho dân Vajjì bị hoại vong". Thế Tôn trả lời khanh thế 
nào, hãy ghi nhớ kỹ và nói lại ta biết. Các bậc Như Lai 
không bao giờ nói không như thật. 


- Tâu Đại vương, xin vâng. 


Bà-lamôn Vassakàra, đại thần nước Magadha vâng 
theo lời dạy của Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước 
Magadha, cho thắng những cô xe thù thắng, tự mình cỡi lên 
một chiếc, cùng với các cô xe ấy đi ra khỏi Vương Xá, đến 
tại núi Linh Thứu, đi xe đến chỗ còn dùng xe được, rồi 
xuống xe đi bộ đến chỗ Thế Tôn; sau khi đến, liền nói với 
Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Vassakàra, đại thần 
nước Magadha bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, AJàtasattu, con bà VidehI, vua 
nước Magadha cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Gotama, vẫn an 
Ngài có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú. Thưa Tôn giả 
Gotama, Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha muốn 
ch¡nh phạt dân xứ Vajjì, vua tự nói: "Ta quyết chinh phạt dân 
Vajjì này, dù họ có uy quyền, có hùng mạnh. Ta quyết làm 
cỏ dân Vajjì. Ta sẽ tiêu diệt dân Vajjì. Ta sẽ làm cho dân 
ValJjì bị hoại vong”. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 23 





2. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda đứng quạt phía sau 
lưng Thê Tôn. Thê Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, Thầy có nghe dân Vajjì thường hay tụ 
họp và tụ họp đông đảo với nhau không? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì thường hay tụ 
họp vả tụ họp đông đảo với nhau. 


- Này Ananda, khi nào dân VaJJì thường hay tụ họp và 
tụ họp đông đảo với nhau, thời này Ananda, dân Valjì sẽ 
được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này Ananda, Thầy có 
biết dân Vajjì tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm 
đoàn kết, và làm việc trong niệm đoàn kết không? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân chúng Vajjì tụ họp 
trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc 
trong niệm đoàn kết. 


- Này Ananda, khi nào dân VaJjJì tụ họp trong niệm 
đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm 
đoàn kết, thời này Ananda, dân Valjì sẽ được lớn mạnh, 
không bị suy giảm. Này Ananda, Thầy có nghe dân Vajjì 
không ban hành những luật lệ không được ban hành, không 
hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền 
thông của dân Vajjì như đã ban hành thời xưa không? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì không ban hành 
những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những 
luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của 
dân VaJjì thuở xưa. 

- Này Ananda, khi nào dân VaJJì không ban hành những 
luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã 
được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vajjì 
như đã ban hành thuở xưa, thời này Ananda, dân VaJjJì sẽ 


24 Chương VHI - Bảy Pháp 





được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, Thầy có 
nghe dân Vajjì tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các 
bậc trưởng lão VaJJì, và nghe theo lời dạy của những vị này 
không? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân VaJJì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lê, cúng dường các bậc trưởng lão VaJJì, và nghe 
theo lời dạy của những vị này. 


- Này Ananda, khi nào dân VaJjì tôn sùng, kính trọng, 
đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vajjì, và nghe theo 
lời dạy của những vị này, thời dân Vajjì sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. Này Ananda, Thầy có nghe dân Vajjì 
không bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vajjì 
phải sống với mình không? 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì không có bắt 
cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vajjì phải sống 
với mình. 

- Này Ananda, khi nào không có bắt cóc và cưỡng ép 
những phụ nữ và thiếu nữ Vajjì phải sống với mình, thời này 
Ananda, dân Vajjì sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 
Này Ananda Thây có nghe dân Vajjì tôn sùng, kính trọng, 
đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vajji ở tỉnh thành và 
ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, 
đã làm từ trước đúng với quy pháp không? 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cũng dường các tự miếu của Vajjì Jì ở tỉnh thành 


và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ 
trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp. 

- Này Ananda, khi nào dân VaJjì tôn sùng, kính trọng, 
đảnh lê, cúng dường các tự miêu của VaJjì ở tỉnh thành và 
ngoài tỉnh thành, không bỏ phê các cúng lê đã cúng từ trước, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 25 





đã làm từ trước đúng với quy pháp, thời này Ananda, dân 
Vajjì sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này Ananda 
Thầy có nghe dân Vajjì bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp 
các vị A-la-hán ở tại Va]jJì, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ 
đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc 
không? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì bảo hộ, che chở, 
ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajjì, khiến các vị A- 
la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã 
đến được sống an lạc. 


- Này Ananda, khi nào dân Vajjì bảo hộ, che chở, ủng 
hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajjì, khiến các vị A-la- 
hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến 
được sống an lạc, thời này Ananda, dân VaJjì sẽ được lớn 
mạnh, không bị suy giảm. 


3. Rồi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Vassakàra đại thần 
nước Magadha: 


- Này Bà-la-môn, một thời, Ta sống ở Vesàll, tại tự 
miếu Sảrandada, Ta dạy cho dân Vajjì bảy pháp không bị suy 
giảm này. Này Bả-la-môn, khi nào bảy pháp không bị suy 
giảm, được duy trì giữa dân Valjì, khi nào dân Vajjì được 
giảng dạy bảy pháp không bị suy giảm này, thời này Bà-la- 
môn, dân Vajjì sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 


4. Khi được nói vậy, Bả-la-môn Vassakàra, vị đại thần 
nước Magadha bạch Thê Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, nếu dân Vajjì chỉ hội đủ một 
pháp không bị suy giảm này, thời dân Vajjì nhất định được 
lớn mạnh, không bị suy giảm, huống nữa là đủ các bảy pháp 
không bị suy giảm. Thưa Tôn giả Gotama, AJàtasattu, con bà 
Videhi, vua nước Magadha không thể đánh bại dân Vajjì ở 


26 Chương VHI - Bảy Pháp 





chiến trận, trừ phi dùng ngoại giao hay kế ly gián. Thưa Tôn 
giả Gotama, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiêu việc 
và có nhiêu bôn phận. 

- Này Bà-la-môn, hãy làm những gì Ông nghĩ là hợp 
thời. 

Rồi Bà-la-môn Vassakàra, vị đại thần nước Magadha 
hoan hỷ tán thán lời dạy của Thê Tôn, từ chô ngôi đứng dậy 
Và Ta đi. 


(HD (21) Vị Tỷ Kheo 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Vương Xá, tại núi Linh Thứu 
(GIjjhakùta). Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Có bảy pháp không bị suy giảm, này các Tỷ-kheo. 
Hãy lăng nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng: 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


2. - Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bảy pháp không bị 
suy giảm? Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thường 
hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tụ họp trong 
niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc 
Tăng sự trong niệm đoàn kết, thời này các Tỷ-kheo, chúng 
Ty-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tyỷ-kheo không ban 
hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ 
những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 27 





giới được ban hành, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được lớn mạnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tôn sùng, 
kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Tỷ-kheo Thượng tọa, 
những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp 
trưởng, bậc cha của chúng Tăng, bậc Thầy của chúng Tăng 
và nghe theo những lời dạy của những vị này, thời này các 
Ty-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy 
giảm. 

Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không bị chi 
phối bởi tham ái, tham ái này tác thành một đời sống khác, 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, 
không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thích sông 
những chô nhàn tịnh, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo 
sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tự thân an trú 
chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn 
đến ở. Và các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở được sống an 
lạc, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, 
không bị suy giảm. 


Này các Ty-kheo, khi nảo bảy pháp không làm suy 
giảm này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các Tỷ- 
kheo được dạy bảy pháp không làm suy giảm này, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy 
g1iảm. 

(IV) (22) Công Việc 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy pháp không làm suy giảm 
này... Ta sẽ giảng... 


28 Chương VHI - Bảy Pháp 





2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bảy pháp không làm 
suy giảm? 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa 
thích làm thế sự, không hoan hỷ làm thế sự, không đam mê 
làm thế sự, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn 
mạnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa 
thích phiếm luận, không hoan hỷ phiếm luận, không đam mê 
phiếm luận, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
lớn mạnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa 
thích ngủ nghỉ, không hoan hỷ ngủ nghỉ, không đam mê ngủ 
nghỉ, thời này các Ty-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn 
mạnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa 
thích quần tụ, không hoan hỷ quân tụ, không đam mê quần tụ, 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, 
không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không có ác 
dục vọng, không bị chi phối bởi ác dục vọng, thời này các 
Ty-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy 
giảm. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không bẻ bạn 
ác dục vọng, không thân tín ác dục vọng, không cộng hành 
với ác dục vọng, thời này các Tyỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được lớn mạnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không dừng 
ở nửa chừng giữa sự đạt đên những quả vị thâp kém và 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 29 





những quả vị thù thắng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ- 
kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp không làm suy 
giảm này được duy trì giữa các Tỷ-kheo, khi nào các Tỷ- 
kheo được dạy bảy pháp không làm suy giảm này, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy 
giảm. 

(V) (23) Tin Tưởng 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy pháp không bị suy giảm, 
hãy lăng nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


2. - Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bảy pháp không bị 
suy giảm? 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo có tín tâm, có 
tàm, có quý, có nghe nhiều, có tinh tân, có chánh niệm, có trí 
tuệ, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, 
không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp không làm suy 
giảm này được duy trì giữa các Tỷ-kheo, khi nào các Tỷ- 
kheo được dạy bảy pháp không làm suy giảm này, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy 
g1iảm. 

(VD (24) Giác Chỉ 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy pháp không làm suy giảm 
này... Ta sẽ giảng... (như trên). 


30 Chương VII - Bảy Pháp 





2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bảy pháp không làm 
suy giảm? 


Này các Ty-kheo, khi nào chúng Ty-kheo tu tập niệm 
giác chỉ, tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu 
tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chị, 
tu tập xả giác chị, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được lớn mạnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp không làm suy 
giảm này được duy trì giữa các Tỷ-kheo, khi nảo các Tỷ- 
kheo được dạy bảy pháp không làm suy giảm này, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy 
giảm. 

(VI) (25) Tưởng 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy pháp không làm suy giảm 
này... Ta sẽ giảng... (như trên). 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bảy pháp không làm 
suy giảm? 


Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tu tập vô 
thường tưởng, tu tập vô ngã tưởng, tu tập bất tịnh tưởng, tu 
tập nguy hại tưởng, tu tập đoạn diệt tưởng, tu tập vô tham 
tưởng, tu tập diệt tưởng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ- 
kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

Này các Ty-kheo, khi nào bảy pháp không làm suy 
giảm này được duy trì giữa các Tỷ-kheo, khi nào các Tỷ- 
kheo được dạy bảy pháp không làm suy giảm này, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy 
giảm. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 31 





(VHID (26) Hữu Học 

1. - Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự thối 
đọa cho vị Tỷ-kheo hữu học. Thê nào là bảy? 

2. Ưa thích công việc; ưa thích nói chuyện; ưa thích 
ngủ nghỉ; ưa thích hội chúng; các căn không phòng hộ; ăn 
uống không tiết độ; khi chúng Tăng có sự việc, tại đấy, Tỷ- 
kheo hữu học không có suy tư: "Giữa Tăng chúng có các 
trưởng lão có nhiêu kinh nghiệm, xuât gia đã lâu năm, gánh 
vác chức vụ. Họ sẽ được biệt đên vì những chức vụ này”, và 
không có tự mình chuyên tâm. 

Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa vị Tỷ-kheo hữu 
học đên thôi đọa. 

3. Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa Tỷ-kheo hữu 
học đên không thôi đọa. Thê nào là bảy? 

4. Không ưa thích công việc; không ưa thích nói 
chuyện; không ưa thích ngủ nghỉ; không ưa thích hội chúng; 
các căn được phòng hộ; ăn uông có tiệt độ; khi chúng Tăng 
có sự việc, tại đây, Tỷ-kheo hữu học có suy tư: "Giữa Tăng 
chúng, có các trưởng lão có nhiêu kinh nghiệm, xuât gia đã 
lâu năm, gánh vác chức vụ. Họ sẽ được biệt đên vì những 
chức vụ này” và có tự mình chuyên tâm. 

(IX) 27) Thối Đọa 

——L,- Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa một nam cư sĩ 
đên thôi đọa. Thê nào là bảy? 


2. Quên, không đến thăm Tý-kheo; phóng túng nghe 
diệu pháp; không tu tập tăng thượng giới; ít tin tưởng các Tỷ- 
kheo trưởng lão, trung niên, tân nhập; nghe pháp với tâm cật 
nạn, tìm tòi các khuyết điểm; tìm người xứng đáng cúng 
dường ngoài Tăng chúng: tại đây phục vụ trước. 


32 Chương VHI - Bảy Pháp 





Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa một nam cư sĩ đến 
thôi đọa. 


3. Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa một nam cư sĩ 
đến không thối đọa. Thế nảo là bảy? 


4. Không quên đến thăm vị Tỷ-kheo; không phóng túng 
nghe diệu pháp; tu tập tăng thượng giới; nhiều tin tưởng đối 
với các Tý-kheo trưởng lão, trung niên, tân nhập; nghe pháp 
với tâm không cật nạn, không tìm tòi các khuyết điểm; không 
tìm người xứng đáng cúng dường ngoài Tăng chúng; ở đấy 
phục vụ trước. 


Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa nam cư sĩ đến 
không đọa lạc. 


Cự sĩ không đến thăm, 

Các vị tu tự ngã, 

Không đến nghe Thánh pháp, 
Không học tập thắng giới, 

Ít tin các Tỷ-kheo, 

Tin ấy được tăng trưởng, 

Với tâm thích cật nạn, 

Muốn nghe chân diệu pháp. 
Tìm ở ngoài Tăng chúng, 
Người xứng đảng cúng dường, 
Ở đây vị cư sĩ, 

Lại lo phục vụ trước. 

Bảy pháp làm suy giảm, 
Được khéo léo diễn giảng, 
Cự sĩ phục vụ chúng, 

Diệu pháp bị suy giảm. 


Cư sĩ có đên thăm, 
Các vị tu tự ngã, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 33 





Có đến nghe thuyết pháp, 

Có học tập thắng giới, 

Có tín các Tỷ-kheo, 

Tin ấy được tăng trưởng, 

Với tâm không cát nạn, 

Muốn nghe chân diệu pháp. 
Không tìm ngoài Tăng chúng, 
Người xứng đảng cúng dường, 
Ở đây vị cư sĩ, 

Lo lắng phục vụ trước. 

Bảy pháp không suy giảm, 
Được khéo léo diễn giảng, 
Cự sĩ phục vụ chúng, 

Diệu pháp không suy giảm. 


(X-XI) (28-30) Bất Hạnh Thối Đọa 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy bất hạnh này của người cư 

.. Này các Tỷ-kheo, có bảy điều may mắn của người cư sĩ... 

Này các Tỷ-kheo, có bảy thối đọa này của người cư sĩ... Này 

các Tỷ-kheo, có bảy thắng tiến này của người cư sĩ... Thế 
nào là bảy? 

2. Không quên đến thăm vị Tỷ-kheo; không phóng túng 
nghe diệu pháp; tu tập tăng thượng giới, nhiều tin tưởng đối 
với các vị Tỷ-kheo trưởng lão, trung niên, tân nhập; nghe 
pháp với tâm không cật nạn, không tìm tòi các khuyết điểm; 
không tìm người xứng đáng cúng dường ngoài Tăng chúng; 
tại đây phục vụ trước. 

Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, là thắng tiễn của người 
cư Sĩ. 

Cự sĩ không đến thăm, 
Các vị tu tự ngã, 


34 


Chương VHI - Bảy Pháp 





Không đến nghe Thánh pháp, 
Không học tập thắng giới, 

Ít tin các Tỷ-kheo, 

Tin ấy được tăng trưởng, 

Với tâm thích cật nạn, 

Muốn nghe chân diệu pháp. 
Tìm ở ngoài Tăng chúng, 
Người xứng đảng cúng dường, 
Ở đây vị cư sĩ, 

Lại lo phục vụ trước. 

Bảy pháp làm suy giảm, 
Được khéo léo diễn giảng, 
Cự sĩ phục vụ họ, 

Diệu pháp bị suy giảm. 


Cư sĩ có đến thăm, 

Các vị tu tự ngã, 

Có đến nghe thuyết pháp 

Có học tập thắng giới, 

Có tín các Tỷ-kheo, 

Tin ấy được tăng trưởng, 

Với tâm không cát nạn, 

Muốn nghe chân diệu pháp. 
Không tìm ngoài Tăng chúng, 
Người xứng đảng cúng dường, 
Ở đây vị cư sĩ, 

Lo lắng phục vụ trước. 

Bảy pháp không suy giảm, 
Được khéo léo diễn giảng, 
Cự sĩ phục vụ chúng, 

Diệu pháp không suy giảm. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 35 





IV. Phẩm Chư Thiên 


(D (31) Không Phóng Dật 


1. Bấy giờ có một Thiên nhân, sau khi đêm đã gần mãn, 
với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. 
Đứng một bên, Thiên nhân ấy bạch Thế Tôn: 


- Có bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo 
đến đọa lạc. Thế nào là bảy? Tôn kính bậc Đạo Sư, tôn kính 
Pháp; tôn kính chúng Tăng: tôn kính học tập; tôn kính định; 
tôn kính không phóng dật; tôn kính nghĩnh đón. Bảy pháp 
nảy, bạch Thế Tôn, không đưa Tý-kheo đến đọa lạc. 


Thiên nhân ấy nói như vậy. Bậc Đạo Sư chấp nhận. Rồi 
Thiên nhân ây với ý nghĩ: "Bậc Đạo Sư đã châp nhận ta", 
thân phía hữu hướng về Ngài rôi biên mật tại chỗ. 


2. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liền bảo các vị 
Ty-kheo: 


- Đêm nay, này các Tỷ-kheo, một Thiên nhân sau khi 
đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng 
Jetavana đi đến Ta; sau khi đến, đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. 
Đứng một bên, này các Tỷ-kheo, Thiên nhân ấy thưa với Ta: 
"Có bảy pháp, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến đọa 
lạc. Thế nào là bảy? Tôn kính bậc Đạo Sư, tôn kính Pháp; 
tôn kính Tăng, tôn kính học pháp; tôn kính định; tôn kính 
không phóng dật, tôn kính nghĩnh đón. Bảy pháp này bạch 
Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến đọa lạc". Này các Tý-kheo, 
Thiên nhân ẫy nói như vậy, sau khi nói xong, đảnh lễ Ta, 
thân phía hữu hướng về Ta, rồi biến mắt tại chỗ. 


36 Chương VII - Bảy Pháp 





Kính trọng bậc Đạo Sư, 
Kính trọng Pháp và Tăng, 
Kính trọng định, nhiệt tâm, 
Chí thành kính học táp, 
Kính trọng không phóng dật, 
Chí thành kính nghỉnh đón, 
Không thể bị đọa lạc, 
Tỷ-kheo gân Niễt-bàn. 


(H) (32) Xấu Hồ 


1. - Đêm này, này các Tỷ-kheo, một Thiên nhân, sau 
khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thăng chói sáng toàn 
vùng Jetavana đi đến Ta; sau khi đến, đảnh lễ Ta rồi đứng 
một bên, Thiên nhân ấy thưa với Ta: "Có bảy pháp này, bạch 
Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến đọa lạc. Thế nảo là bảy? 
Tôn kính bậc Đạo Sư, tôn kính Pháp; tôn kính Tăng, tôn kính 
học pháp; tôn kính định; tôn kính xấu hồ, tôn kính sợ hãi. 
Bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa Tỷ-kheo đến thối 
đọa”. Này các Tý-kheo, Thiên nhân ây nói như vậy, nói như 
vậy xong, đánh lễ Ta, thân bên hữu hướng về Ta rồi biến mắt 
tại chỗ. 


Kính trọng bậc Đạo Sư, 
Kính trọng Pháp và Tăng, 
Kính trọng định, nhiệt tâm, 
Chí thành kính học pháp, 
Đây đủ tàm và quỹ, 

Tùy thuận và tôn kính, 
Không thể bị đọa lạc, 

Vị ấy gân Niết-bàn. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 37 





(HU) (33) Dễ Nói (1) 


_òỏ-Š (Giống như kinh 32, chỉ khác là thay thế hai pháp 
cuối cùng tàm và quý băng thiện ngôn (dê nói) và thiện băng 
hữu)... 


(IV) (34) Dễ Nói (2) 


1. - Đêm nay, này các Tỷ-kheo, một Thiên nhân sau khi 
đêm ấy đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn 
vùng Jetavana đi đến Ta; sau khi đến, đảnh lễ Ta rồi đứng 
một bên. Đứng một bên, vị ấy thưa với Ta: "Bảy pháp này, 
bạch Thế Tôn, không đưa Tý-kheo đến đọa lạc. Thế nào là 
bảy? Tôn kính bậc Đạo Sư, tôn kính Pháp; tôn kính Tăng, 
tôn kính học pháp; tôn kính định; tôn kính thiện ngôn, tôn 
kính thiện bằng hữu. Bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không 
đưa Tỷ-kheo đến đọa lạc". Này các Tỷ-kheo, Thiên nhân ấy 
nói như vậy, sau khi nói xong, đảnh lễ Ta, thân bên hữu 
hướng về Ta rồi biến mắt tại chỗ. 


2. Được nghe nói vậy, Tôn giả Sảriputta bạch Thế Tôn: 


3. - Lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, bạch Thế Tôn, 
con hiểu một cách rộng rãi như sau: Ở đây, bạch Thế Tôn, 
Tỷ-kheo tự mình tôn kính bậc Đạo Sư, tán thản sự tôn kính 
bậc Đạo Sư. Đối với những Tỷ-kheo khác không tôn kính 
bậc Đạo Sư, vị ẫy khích lệ họ tôn kính bậc Đạo Sư. Đối với 
những Tỷ-kheo khác tôn kính bậc Đạo Sư, vị ây tán thán một 
cách chơn thật, chơn chánh, đúng thời. Tự mình tôn kính 
Pháp... tự mình tôn kính chúng Tăng... tự mình tôn kính học 
pháp... tự mình tôn kính thiện ngôn... tự mình tôn kính thiện 
băng hữu, tán thán sự tôn kính thiện bằng. hữu. Đối với 
những Tỷ-kheo khác không tôn kính thiện băng hữu, vị ấy 
khích lệ họ tôn kính thiện bằng hữu. Đối với những Tỷ-kheo 
khác Tôn kính thiện bằng hữu, vị ấy tán thán một cách chơn 


38 Chương VII - Bảy Pháp 





thật, chơn chánh, đúng thời. Lời nói vắn tắt này các Thế Tôn, 
bạch Thê Tôn, con hiêu một cách rộng rãi như vậy. 


4. - Lành thay, lành thay, này Sảriputta! Này Sàriputta, 
lời nói vắn tắt này của Ta, đã được Thây hiểu ý nghĩa một 
cách rộng rãi như vậy. Ở đây, này Sàriputta, Tý-kheo tự 
mình tôn kính bậc Đạo Sư... (như trên, với những thay đôi 
cần thiết)... một cách chơn thực, chơn chánh, đúng thời. Lời 
nói văn tắt này của Ta, này Sàriputta, cần phải hiểu ý nghĩa 
một cách rộng rãi như vậy. 


(V) (35) Bạn Hữu(1) 


1. - Thành tựu bảy chỉ phần, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo cần phải thân cận như một người bạn. Thế nào là bảy? 


2. Cho những gì khó cho, làm những gì khó làm, nhẫn 
những gì khó nhẫn, nói lên những gì bí mật của mình, che 
giấu bí mật của người khác, không từ bỏ khi gặp bất hạnh, 
không có khinh rẻ khi tài sản khánh tận. 

Thành tựu bảy chỉ phần này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo cần phải thân cận như một người bạn. 


Bạn cho điễu khó cho, 

Làm những điều khó làm, 
Kham nhẫn những lời nói, 
Thật khó lòng kham nhẫn, 
Nói lên bí mật mình, 

Che giấu bí mật người, 

Bất hạnh, không từ bỏ, 
Khánh tận, không chê khinh, 
Trong những trường họp trên, 
Tìm được người như vậy, 
Với ai cần bạn hữu, 

Hãy gân bạn như vậy. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 39 





(VD (36) Bạn Hữu (2) 


1. - Thành tựu bảy chỉ phần, này các Tỷ-kheo, là người 
bạn cần phải thân cận, cần phải giao thiệp, cần phải hầu cận, 
dầu có bị xua đuôi. Thế nảo là bảy? 


2. Khả ái, khả ý; tôn trọng; đáng được bắt chước; nhà 
thuyết giả; kham nhẫn lời nói; nói lời sâu kín; không có hối 
thúc những điều không hợp lý. 

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là 
người bạn, cần phải thân cận, cần phải giao thiệp, cần phải 
hầu hạ, dầu có bị xua đuổi. 


Khả ải và đảng kính, 
Đáng bắt chước, thuyết giả, 
Kham nhẫn các lời nói, 
Nói những lời thâm sâu, 
Không hối thúc ép buộc, 
Những điều không hợp lÿ, 
Ai có những pháp này, 
Ở đời, người như vậy, 
Người ấy là bạn hữu, 
Với ai cần bạn hữu, 
Người mong muốn lợi ích, 
Với lòng từ ai mẫn. 
Dâu có bị đuổi xua, 
Hãy thân cận bạn ấy. 
(VI) (37) Vô Ngại Giải 
I. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không bao lâu, với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú bốn vô ngại giải. Thế nào là bảy? 


40 Chương VII - Bảy Pháp 





2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi nào tâm thụ 
động, như thật rõ biết: "Đây là tâm ta thụ động”; khi nào tâm 
muội lược, như thật rõ biết: "Nội tâm ta muội lược"; khi nào 
tâm tán loạn, hướng ngoại". Như thật rõ biết tâm ta tán loạn 
hướng ngoại. VỊ ẫy nhận thức được các thọ khởi lên, nhận 
thức được các thọ an trú, nhận thức được các thọ đi đến tiêu 
diệt; nhận thức được các tưởng khởi lên, nhận thức được các 
tưởng an trú, nhận thức được các tưởng tiêu diệt; nhận thức 
được các tầm khởi lên, nhận thức được các tầm an trú, nhận 
thức được các tầm tiêu diệt. Đối với các pháp thích hợp hay 
không thích hợp, đối với các pháp hạ liệt hay thù thắng, đối 
với các pháp dự phần đen hay dự phần trắng, vị ấy khéo năm 
giữ tướng, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập với trí tuệ. 


Thành tựu bảy pháp này, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo 
không bao lâu, với thăng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú bôn vô ngại giải. 

3. Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Sàriputta 
với thăng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú bôn vô 
ngại giải. Thê nào là bảy? 

4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Sàriputta khi nào tâm thụ 
động, như thật rõ biết: “Đây là tâm ta thụ động”; khi nào tâm 
muội lược, như thật rõ biết: "Nội tâm ta muội lược":... (như 
trên, sô 2,... chứng đạt và an trú bôn vô ngại giả1). 

(VI) (38) Điều Phục 

l. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
điêu phục tâm và không đê mình bị tâm điêu phục. Thê nào 
là bảy? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thiện xảo về định, 
thiện xảo nhập định, thiện xảo an trú định, thiện xảo xuât 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 4I 





khỏi định, thiện xảo trong sự thoải mái của định, thiện xảo 
trong cảnh giới của định, thiện xảo trong dân phát đên định. 


- Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
điêu phục tâm và không đê mình bị tâm điêu phục. 


3. Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ kheo, Sariputta điều 
phục tâm và Sariputta không đề mình bị tâm điều phục. Thế 
nào là bảy? 

4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Sàriputta thiện xảo về định, 
thiện xảo nhập định, thiện xảo an trú định, thiện xảo xuất 
khỏi định, thiện xảo trong sự thoải mái về Thiền định, thiện 
xảo trong cảnh giới định, thiện xảo trong dẫn phát đến định. 


Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Sảàriputta 
điêu phục tâm và Sàriputta không đê mình bị tâm điêu phục. 


(IX) (9) Sự Thù Diệu (1) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthì, tại Jetavana, trong 
khu vườn ông Anathapindika. Bấy giờ Tôn giả Sàriputta vào 
buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Sàvatthì để khất thực. 
Tôn giả Sàriputta suy nghĩ như sau: "Thật là quá sớm để đi 
khất thực ở Sàvatthì, vậy ta hãy đi đến khu vườn của các du 
sĩ ngoại đạo". Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến khu vườn của các 
du sĩ ngoại đạo, sau khi đến khu vườn của các du sĩ ngoại 
đạo, sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chảo đón hỏi 
thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 

2. Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngồi tụ họp 
và câu chuyện sau đây được khởi lên: "Này chư Hiền, ai 
sống mười hai năm hành trì Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, 
thật là vừa đủ để nói: 'Vị Tỷ-kheo đáng được tán thán". Rồi 
Tôn giả Sàriputta không tùy hủy, không chỉ trích lời nói của 


42 Chương VHI - Bảy Pháp 





các du sĩ ngoại đạo ấy; không tùy hỷ, không chỉ trích, từ chỗ 
ngồi đứng dậy và ra đi với ý nghĩ: "Ta sẽ rõ biết ý nghĩa này 
từ Thế Tôn". 

3. Rồi Tôn giả Sàriputta, sau khi khất thực ở Sàvatthì 
xong, sau buôi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng, con đắp y, cầm y 
bát, đi vào Sàvatthì để khất thực. Rồi bạch Thế Tôn, con suy 
nghĩ như sau: "Thật là quá sớm để đi khất thực ở Sàvatthì, 
vậy ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo". Rồi 
bạch Thế Tôn, con đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo; 
sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời 
chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu rồi, con ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ, 
bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ẫy đang ngồi tụ họp vả 
câu chuyện sau đây được khởi lên: "Này chư Hiên, ai sống 
mười hai năm hành trì Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật 
là vừa đủ đỀ nói: 'Vị Tỷ-kheo đáng được tán thán'". Rồi bạch 
Thế Tôn, con không tùy hỷ, không chỉ trích lời nói của các 
du sĩ ngoại đạo ấy; không tùy hỷ, không chỉ trích, con từ chỗ 
ngồi đứng dậy và ra đi với ý nghĩ: "Ta sẽ rõ biết ý nghĩa này 
từ Thế Tôn". Bạch Thế Tôn, trong Pháp và Luật này, có thể 
nêu rõ một Tỷ-kheo đáng được tán thán, hoàn toàn do đếm 
số năm chăng? 


- Này Sàriputta, trong Pháp, và Luật này, không có thê 
nêu rõ một Tỷ-kheo đáng được tán thán, hoàn toàn do đếm 
số năm. Bảy sự thù diệu này, này Sàriputta, sau khi với thắng 
trí, Ta tự chứng ngộ, chứng đạt, an trú, và tuyên thuyết. Thế 
nào là bảy? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 43 





4. Ở đây, này Sàriputta, Tỷ-kheo tha thiết hành trì học 
pháp và trong tương lai khát vọng hành trì học pháp; tha thiết 
quán pháp và trong tương lai khát vọng quán pháp; tha thiết 
nhiếp phục lòng dục; và trong tương lai khát vọng nhiếp 
phục lòng dục, tha thiết Thiền tịnh, trong tương lai khát vọng 
Thiên tịnh; tha thiết tinh cần tỉnh tấn và trong tương lai khát 
vọng tinh cần tinh tấn; tha thiết niệm tuệ và trong tương lai 
khát vọng niệm tuệ; tha thiết thể nhập tri kiến và trong tương 
lai khát vọng thê nhập tri kiến. 


Này Sàriputta, bảy thù diệu sự này được Ta tự mình với 
thăng trí chứng ngộ, chứng đạt, an trú và tuyên thuyết. 


5. Thành tựu bảy thù diệu sự này, này SàrIputta, Tỷ- 
kheo, nếu trong mười hai năm hành trì Phạm hạnh viên mãn 
thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: "Vị Tỷ-kheo đáng được tán 
thán!". Nếu trong hai mươi bốn năm hành trì Phạm hạnh viên 
mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: "Vị Tỷ-kheo đáng 
được tán thán!" Nếu trong ba mươi sáu năm hành trì Phạm 
hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ đề nói: "Vị Tỷ-kheo 
đáng được tán thán!". Nếu trong bốn mươi tám năm hành trì 
Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: "Vị 
Tỷ-kheo đáng được tán thán!" 


(X) (40) Sự Thù Diệu (2) 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. 
Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào 
Kosambì để khất thực. Tôn giả Ananda suy nghĩ: "Thật là 
quá sớm để đi khát thực ở Kosambi, vậy ta hãy đi đến khu 
vườn của các du sĩ ngoại đạo”. Rồi Tôn giả Ananda đi đến 
khu vườn của các du sĩ ngoại đạo, sau khi đến, nói lên với 
các du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm, sau khi 


44 Chương VII - Bảy Pháp 





nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi 
xuông một bên. 

229 sọ: (Giống như 2-3 của kinh trên, chỉ khác Tôn giả 
Ananda thê cho Tôn giả Sàripuffa)... Thê nào là bảy? 


4. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo có lòng tin, có lòng xâu 
hô, có lòng sợ hãi, có nghe nhiêu, có tinh cân tính tân, có 
chánh niệm, có trí tuệ. 


Bảy thù diệu sự này, này Ananda, được Ta tự mình với 
thăng trí chứng ngộ, chứng đạt, an trú và tuyên thuyết. 


5. Thành tựu bảy thù diệu sự này, này Ananda, Tỷ-kheo 
nếu trong mười hai năm hành trì Phạm hạnh viên mãn thanh 
tịnh, thật là vừa đủ đề nói" Vị Tỷ-kheo đáng được tán thán!". 
Nếu trong hai mươi bốn năm hành trì Phạm hạnh viên mãn 
thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: "Vị Tỷ-kheo đáng được tán 
thán!" Nếu trong ba mươi sáu năm hành trì Phạm hạnh viên 
mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: "Vị Tỷ-kheo đáng 
được tán thán!". Nếu trong bốn mươi tám năm hành trì Phạm 
hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ đề nói: "Vị Tỷ-kheo 
đáng được tán thán!". 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 45 





V. Phẩm Đại Tế Đàn 


(D (41) Thức Trú 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy thức trú này. Thế nào là 
bảy? 

2. Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, thân khác, 
tưởng khác, như loài Người, một sô Thiên nhân, một sô các 
loài ở trong đọa xứ. Đây là thức trú thứ nhât. 


3. Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, thân khác, 
tưởng là một, như Phạm chúng thiên được sanh nhờ chứng 
sơ Thiên. Đây là thức trú thứ hai. 


4. Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, thân là một, 
tưởng khác, như chư Thiên Quang âm. Đây là thức trú thứ ba. 


5. Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, thân là một, 
tưởng là một, như chư Thiên Biên Tịnh. Đây là thức trú thứ tư. 

6. Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, vượt hoàn 
toàn các sắc tưởng, chấm đứt các chướng ngại tưởng. không 
tác ý sai biệt tưởng, đạt đến Không vô biên xứ, biết răng: 
"Hư không là vô biên". Đây là thức trú thứ năm. 

7. Có các loài hữu tình, này các Tyỷ-kheo, vượt hoàn 
toàn Không vô biên xứ, đạt đên Thức vô biên xứ, biệt răng: 
"Thức là vô biên". Đây là thức trú thứ sáu. 

S. Có các loài hữu tình, này các Tyỷ-kheo, vượt hoàn 
toàn Thức vô biên xứ, đạt đên Vô sở hữu xứ, biết răng: 
"Không có vật gì". Đây là thức trú thứ bảy. 

Này các Tỷ-kheo, có bảy thức trú này. 


46 Chương VII - Bảy Pháp 





(ID (42) Tư Lương Cho Định 
- 1, - Này các Tý-kheo, có bảy tư lương này của định. 
Thê nào là bảy? 

2. Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm. Nhật tâm, 
này các Tyỷ-kheo, được bảy chi phân này làm tư lương; đây 
được gọi là Thánh chánh định, này các Tỷ-kheo, với các sở ý, 
với các tư lương. 

(qH) (43) Lửa (1) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy loại lửa này. Thế nào là bảy? 

2. Lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa những vị đáng cung 
kính, lửa gia chủ, lửa các vị đáng cúng dường, lửa củi. 

Này các Tỷ-kheo, có bảy loại lửa này. 

(IV) (44) Lửa (2) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthì, tại Jetavana, khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bây giờ, một tê đàn lớn 
đang được thiệt lập cho Bà-la-môn Uggatasarira, năm trăm 
con bò đực được dặt đên trụ tê đàn, năm trăm con nghé đực 
được dắt đền trụ tê đàn, năm trăm con nghé cái được dắt đên 
trụ tê đàn, năm trăm con dê được dất đên trụ tê đàn, và năm 
trăm con cừu được dặt đên trụ tê đàn. Rõi Bà-la-môn 
Uggatasarìra đi đên Thê Tôn, sau khi đên, nói lên với Thê 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Bà-la-môn Uggatasarìra thưa với Thế Tôn: 


- Tôi được nghe như sau, thưa Tôn giả Gotama: "Nhen 
nhúm ngọn lửa và dựng lên trụ tê đàn có quả lớn, có lợi ích 


t† 


lớn". 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 47 





- Này Bà-la-môn, Ta cũng có nghe: "Nhen nhúm ngọn 
lửa và dựng lên trụ tê đàn có quả lớn, có lợi ích lớn”. 


Lần thứ hai... Lần thứ ba, Bả-la-môn Uggatasarìra thưa 
với Thê Tôn: 

- Tôi được nghe như sau, thưa Tôn giả Gotama: "Nhen 
nhúm ngọn lửa và dựng lên trụ tê đàn có quả lớn, có lợi ích 
lớn". 

- Này Bả-la-môn, Ta cũng có nghe: "Nhen nhúm ngọn 
lửa và dựng lên trụ tê đàn có quả lớn, có lợi ích lớn”. 


- Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, chúng ta đồng một 
mục đích, Tôn giả Gotama và chúng tôi; thật vậy, chúng ta 
hoàn toàn đông nhau. 


2. Được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Bà-la- 
môn Uggatasarìra: 


- Này Bà-la-môn, không nên hỏi Như Lai rằng: "Tôi 
được nghe như sau, thưa Tôn giả Gotama: "Nhen nhúm ngọn 
lửa và dựng lên trụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích lớn". Này 
Bà-la-môn, cần hỏi Như Lai như sau: "Bạch Thế Tôn, con 
muốn nhen nhúm ngọn lửa, con muốn dựng lên trụ tế đàn. 
Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy giáo giới cho con! Bạch Thế 
Tôn, Thế Tôn hãy thuyết dạy cho con, để con được hạnh 
phúc an lạc lâu dài!" 

3. Rồi Bà-la-môn Uggatasarìra bạch Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, con muốn nhen nhúm ngọn lửa, 
con muốn dựng trụ tế đàn. Thưa Tôn giả Gotama, Tôn giả 
Gotama hãy giáo giới cho con; Tôn giả Gotama hãy thuyết 
dạy cho con, để con được hạnh phúc, an lạc lâu dải. 


48 Chương VII - Bảy Pháp 





- Này Bà-la-môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên 
trụ tê đàn, trước khi tê lễ đàn, dựng lên ba cây kiêm bât thiện 
đưa đên khô sanh, khô dị thục. Thê nào là ba? 


4. Thân kiếm, ngữ kiếm, ý kiếm. Này Bà-la-môn, người 
nhẹn nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đản, 
khởi lên ý nghĩ: "Chừng ây con bò đực cần phải giết. cho lễ tế 
đàn, chừng ây con nghé đực cần phải giết, cho lễ tế đàn, 
chừng ây con nghé cái cân phải giết cho lễ tế đàn, chừng â ây 
con dê cân phải giết cho lễ tế đàn, chừng â ấy con cừu cần phải 
giết cho lễ tế đàn". Vị ấy nghĩ rằng: "Tôi làm công đức", lại 
làm bất thiện; nghĩ rằng: "Tôi tìm con đường đưa đến cõi 
lành", lại tìm con đường đưa đến cõi dữ. Này Bà-la-môn, 
người nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn, trước khi lễ 
tế đàn, dựng lên ý kiếm thứ nhất, bất thiện đưa đến khổ sanh, 
khổ dị thục. 


5. Lại nữa, này Bà-la-môn, người nhen nhúm ngọn lửa, 
dựng lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn, nói như sau: "Hãy 
giết chừng ấy con bò đực cho lễ tế đàn. Hãy giết chừng ấy 
con nghé đực cho lễ tế đàn. Hãy giết chừng ấ ầy con nghé cái 
cho lễ tế đàn. Hãy giết chừng ây con dê cho lễ tế đàn. Hãy 
giết chừng ấy con cừu cho lễ tế đàn.". Vị ấy nghĩ rằng: "Tôi 
làm công đức", lại làm phi công đức; nghĩ răng: "Tôi làm 
thiện", lại làm bắt thiện; nghĩ rằng: "Tôi tìm con đường đưa 
đến cõi lành", lại tìm con đường đưa đến cõi dữ. Này Bà-la- 
môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn, trước 
khi lễ tế đàn, dựng lên ngữ kiếm thứ hai, bất thiện đưa đến 
khô sanh, khổ dị thục. 

6. Lại nữa, này Bả-la-môn, người nhen nhúm ngọn lửa, 
dựng lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn, tự mình bắt đầu khởi 
sự công việc: "Hãy giết các con bò đực cho lễ tế đàn": tự mình 
bắt đầu khởi sự công việc: "Hãy giết các con nghé đực cho lễ 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 49 





tế đàn": tự mình bắt đầu khởi sự công việc: "Hãy giết các con 
nghé cái cho lễ tế đàn"; tự mình bắt đầu khởi sự công việc: 
"Hãy giết các con dê cho lễ tế đàn": tự mình bắt đầu khởi sự 
công việc: "Hãy giết các con cừu cho lễ tế đàn". Vị ấy nghĩ 
rằng: "Tôi làm công đức", lại làm phi công đức; nghĩ rằng: 
"Tôi làm thiện", lại làm bất thiện; nghĩ rằng: "Tôi tìm con 
đường đưa đến cõi lành", lại tìm con đường đưa đến cõi dữ. 
Này Bà-la-môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ tế 
đàn, trước khi lễ tế đàn, dựng lên thân kiếm thứ ba, bất thiện 
đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. 

Này Bà-la-môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên 
trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn, dựng lên ba cây kiếm này, đưa 
đến khổ sanh, khổ dị thục. 

7. Này Bà-la-môn, ba ngọn lửa này cần phải đoạn tận, 
cần phải tránh xa. Thế nảo là ba? 

8. Lửa tham, lửa sân, lửa s1. Vì sao, này Bà-la-môn, lửa 
tham cần phải đoạn diệt, cần phải tránh xa, không nên thân 
cận? 


9. Người bị tham làm cho ái nhiễm, chinh phục, tâm bị 
xâm chiếm, này Bà-la-môn, làm ác hạnh với thân, làm ác 
hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý. Người ấy sau khi làm ác 
hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý, khi 
thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Do vậy, lửa tham này cần phải đoạn tận, cần phải tránh 
xa, không nên thân cận. Và này Bà-la-môn, vì sao lửa sân 
cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận? 


10. Người bị sân làm cho tức giận, chính phục, tâm bị 
xâm chiếm, này Bà-la-môn, làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh 
với lời nói, làm ác hạnh với ý. Người ấy sau khi làm ác hạnh 
với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý, khi thân 
hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


50 Chương VII - Bảy Pháp 





Do vậy lửa sân này cân phải đoạn tận, cân phải tránh xa, 
không nên thân cận. Và này Bà-la-môn, vì sao lửa si cân phải 
đoạn tận, cân phải tránh xa, không nên thân cận? 


11. Người bị sĩ làm cho mê mờ, chinh phục, tâm bị xâm 
chiếm, này Bả-la-môn, làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh 
với lời nói, làm ác hạnh với ý. Người ấy sau khi làm ác hạnh 
với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý, khi thân 
hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Do vậy lửa sĩ này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, 
không nên thân cận. 


Ba lửa này, này Bà-la-môn, cân phải đoạn tận, cân phải 
tránh xa, không nên thân cận. 


12. Ba lửa này, này Bà-la-môn, được cung kính, được 
tôn trọng, được cúng dường, phải đem lại chánh lạc. Thê nào 
là ba? 


13. Lửa đáng cung kính, lửa gia chủ, lửa đáng cúng 
dường. Và này Bà-la-môn, thê nào là lửa đáng cung kính? 


14. Ở đây, này Bả-la-môn, những người mẹ, những 
người cha của người ấy, này Bả-la-môn, đây gọi là lửa đáng 
cung kính. Vì sao? Vì từ đó lửa đáng cung kính này khiến 
cho mang lại, khiến cho sanh ra. Do vậy, này Bả-la-môn, lửa 
đáng cung kính này được cung kính, được tôn trọng, được 
cúng dường, phải đem lại chánh lạc. Và này Bà-la-môn, thế 
nào là lửa gia chủ? 


15. Ở đây, này Bả-la-môn, những người con, những 
người vợ, những người phục dịch, những người đưa tin, hoặc 
những người làm công cho người ấy, này Bà-la-môn, đây gọi 
là lửa gia chủ. Do vậy lửa gia chủ này được cung kính, được 
tôn trọng, được cúng dường, phải đem lại chánh lạc. Và này 
Bà-la-môn, thế nào là lửa đáng được cúng đường? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 Ti 





16. Ở đây, này Bà-la-môn, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, sống kham nhẫn nhu hòa; 
mỗi người điều phục tự ngã; mỗi người an chỉ tự ngã; mỗi 
người lắng dịu tự ngã. Này Bà-la-môn, đây gọi là ngọn lửa 
đáng được cúng dường. Do vậy lửa đáng được cúng dường 
này được cung kính, được tôn trọng, đáng được cúng dường, 
phải đem lại chánh lạc. 


Này Bà-la-môn, ba ngọn lửa này được cung kính, được 
tôn trọng, đáng được cúng dường, phải đem lại chánh lạc. 

Còn lửa củi này, này Bà-la-môn, cần phải thường 
thường nhẹn đốt nó lên, cần phải thường thường chăm sóc 
duy trì, cần phải thường thường dập tắt, cần phải thường 
thường để một bên. 


17. Được nói như vậy, Bả-lamôn Ugøatasarìra bạch 
Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Thật vi diệu 
thay, thưa Tôn giả Gotama! Tôn giả Gotama hãy nhận còn 
làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. Và thưa Tôn giả Gotama, con sẽ thả năm trăm con 
bò đực và cho chúng sống; con sẽ thả năm trăm con nghé 
đực và cho chúng sống; con sẽ thả năm trăm con nghé cái và 
cho chúng sông; con sẽ thả năm trăm con đê và cho chúng 
sông; con sẽ thả năm trăm con cừu và cho chúng sống. Hãy 
để chúng ăn cỏ xanh; hãy để chúng uống nước mát; hãy để 
gió thôi chúng mát. 

(V) (45) Tưởng (1) 


- Có bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê nhập 
vào bât tử, lây bât tử làm cứu cánh. Thê nào là bảy? 


32 Chương VHI - Bảy Pháp 





2. Tưởng bắt tịnh, tưởng chết, tưởng nhàm chán đối với 
các món ăn, tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, 
tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô thường, tưởng vô ngã 
trong khô. 


Bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê nhập vào bât tử, 
lây bât tử làm cứu cánh. 

(VD (46) Tưởng (2) 


- Có bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê nhập 
vào bât tử, lây bât tử làm cứu cánh. Thê nào là bảy? 


2. Tưởng bắt tịnh, tưởng chết, tưởng nhàm chán đối với 
các món ăn, tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, 
tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô thường, tưởng vô ngã 
trong khô. 


3. Tưởng bất tịnh, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào 
bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh, được nói đến như vậy. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 


4. Này các Tỷ-kheo, khi một Tỷ-kheo sống nhiều với 
các tưởng bắt tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng 
để không đắm vào các dâm dục; do đó tâm vị ấy không căng 
thắng, thanh thản, khởi lên nhàm chán. Ví như, này các Tỷ- 
kheo, lông gà hay là dây gân quăng vào lửa thời thối lui, trở 
lưng, quay lưng, và không căng thắng; cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, khi một Tỷ-kheo sống nhiều với các tưởng bất tịnh, 
thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng để không đắm vào 
các dâm dục; do đó tâm vị ấy không căng thăng, thanh thản, 
khởi lên nhàm chán. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 53 





Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với các 
tưởng bất tịnh, nhưng tâm lại chạy theo, đắm vào dâm dục, 
không khởi lên nhàm chán, thời Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu 
rằng: "Tưởng bất tịnh không được ta tu tập; ở nơi ta không 
có sự sai khác trước và sau. Ta không đạt được quả tu tập”. Ở 
đây, VỊ ấy tỉnh giác như vậy. Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo 
sông nhiều với các tưởng bất tịnh, thời tâm thối lui, tâm trở 
lưng, quay lưng đề không đắm vào các dâm dục; do đó tâm 
vị ây không căng thắng, thanh thản, khởi lên nhàm chán, thời 
Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Tưởng bất tịnh được ta tu 
tập; ở nơi ta có sự sai khác trước và sau. Ta đạt được quả tu 
tập". Ở đấy, vị ấy tỉnh giác như vậy. Tưởng bắt tịnh, này các 
Ty-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có 
lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh, 
được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy. 


5. Tưởng chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, được nói đên như 
vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


6ó. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống nhiều với tưởng chết, 
thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng không thích thú sự 
sông, do đó tâm vị ấy không căng thăng, thanh thản, khởi lên 
nhàm chán, thời... (như số 4 ở trên, chỉ khác trước là tưởng 
bất tịnh, đây là tưởng chết, với sự thay đổi cần thiết)... Do 
duyên gì được nói đến như vậy. 


7. Tưởng nhàm chán đôi với món ăn, này các Tỷ-kheo, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 
như vậy được nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


8. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với các 
tưởng nhàm chán đối với các món ăn, thời tâm thối lui... 
không tham ái các vị; do đó tâm vị ấy không căng thắng, 
thanh thản, khởi lên nhàm chán, thời... (như số 4 ở trên, chỉ 


54 Chương VII - Bảy Pháp 





khác đây là tưởng nhàm chán đối với các món ăn)... Do 
duyên gì được nói đến như vậy. 

9. Tưởng không hoan hỷ đối với các thế giới, này các 
Ty-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có 
lợi ích lớn, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến 
như vậy? 


10. Này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo sống nhiều với 
tưởng không hoan hỷ đối với các thế giới, thời tâm thối lui, 
tâm trở lưng, quay lưng với các lòe loẹt của thế giới; do đó 
tâm vị ấy không căng thắng, thanh thản, khởi lên nhàm chán, 
thời... (như sô 4 ở trên, chỉ khác đây là tâm không hoan hỷ 
đối với các thế giới và những thay đôi cần thiết)... Do duyên 
gì được nói đến như vậy. 


I1. Tưởng vô thường, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, như vậy 
được nói đên. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


12. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với 
tưởng vô thường, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng 
với các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng; do đó tâm vị ấy 
không căng thăng, thanh thản, khởi lên nhàm chán, thời... 
(như số 4 ở trên, chỉ khác đây là tưởng vô thường với những 
thay đổi cần thiết)... 


13. Tưởng khổ trên vô thường, này các Týỷ-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể 
nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh, được nói đến như 
vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


14. Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với các 
tưởng khổ trên vô thường, thời các tưởng sợ hãi sắc bén được 
an lập trên thụ động, biếng nhác, thả lỏng, phóng dật, không 
chú tâm, không quán sát; ví như một kẻ giết người giơ đao 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 55 





lên. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với các tưởng 
khổ trên vô thường, nhưng các tưởng sợ hãi sắc bén không 
được an lập trên thụ động, biếng nhác, thả lỏng, phóng dật, 
không chú tâm, không quán sát; thời không giông như một 
kẻ giết người giơ đao lên. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo â ấy cần 
phải hiểu rằng: "Tưởng khổ trên vô thường không được ta tu 
tập; ở nơi ta không có sự sai khác trước và sau. Ta không đạt 
được quả của sự tu tập." Ở đây, vị ấy tỉnh giác như vậy. 
Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều VỚI Các 
tưởng khổ trên vô thường, thời các tưởng sợ hãi sắc bén an 
lập trên thụ động, biếng nhác, thả lỏng, phóng dật, không chú 
tâm, không quán sát, ví như một kẻ giết người giơ đao lên. 
Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo cần phải hiểu rằng: "Tưởng khổ 
trên vô thường được ta tu tập; ở nơi ta có sự sai khác trước 
và sau. Ta đạt được quả của sự tu tập." Ở đây, vị ẫy tỉnh giác 
như vậy. Tưởng khổ trên vô thường, này các Tỷ-kheo, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể 
nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, được nói đến như 
vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy. 


15. Tưởng vô ngã trên khô, này các Tỷ-kheo, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể 
nhập vào bất tử, lây bất tử làm mục đích, được nói đến như 
vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


16. Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với các 
tưởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ-kheo, ý của vị ấy thoát 
khỏi các tư tưởng ngã, ngã SỞ, ngã mạn, đối với cái thân có 
thức nầy và đối với tất cả tướng ở ngoài, khéo giải thoát, 
được an tịnh, vượt qua các thiên kiến. Này các Tỷ-kheo, nếu 
Tỷ-kheo sống nhiều với tâm chất chứa tưởng vô ngã trên khổ, 
này các Tý-kheo, ý của vị ấy không thoát khỏi các tư tưởng 
ngã, ngã sở, ngã mạn, đối với cái thân có thức này và đối với 


56 Chương VII - Bảy Pháp 





tất cả tướng ở ngoài, không khéo giải thoát, không được an 
tịnh, không vượt qua các thiên kiến. Này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Tưởng vô ngã trên khổ không 
được ta tu tập; ở nơi ta không có sự sai khác trước và sau. Ta 
không đạt được quả của sự tu tập.” Ở đây, vị ấy tỉnh giác như 
vậy. Nhưng này Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều VỚI Các 
tưởng vô ngã trên khổ, này các Tỷ-kheo, ý của vị ấy thoát 
khỏi các tư tưởng ngã, ngã sở, ngã mạn đối với cái thân có 
thức và đối với tất cả tướng ở ngoài, khéo giải thoát, được an 
tịnh, vượt qua các thiên kiến. Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ấ ấy 
cần phải hiểu rằng: "Tưởng vô ngã trên khô được ta tu tập; ở 
nơi ta có sự sai khác trước và sau. Ta đạt được quả của sự tu 
tập." Ở đây, vị ấy tỉnh giác như vậy. Tưởng vô ngã trên khổ, 
này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có 
quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm 
cứu cánh, được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến 
như vậy. 


Bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm 
cho viên mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê nhập vào bât tử, 
lây bât tử làm cứu cánh. 


(VH) (47) Dâm Dục 

1. Bấy giờ có Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn, sau 
khi đên nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm... 
Ngôi xuông một bên, Bà-la-môn Jànussom! bạch Thê Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, Tôn giả có tự xem mình là 
sông Phạm hạnh không? 


- Này Bà-la-môn, aI nói một cách chơn chánh phải nói 
như sau: "VỊ ây sống Phạm hạnh, không có bê vụn, không có 
khuyết phạm, không có nhiễm ô, không bị điểm chấm, viên 
mãn, thanh tịnh". Này Bà-la-môn, nếu nói về Ta một cách 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 5 





chơn chánh, thời phải nói như vậy: "Ta sống Phạm hạnh, 
không có bê vụn, không có khuyêt phạm, không có nhiễm ô, 
không bị điêm châm, viên mãn, thanh tịnh”. 


- Thưa Tôn giả Gotama, Phạm hạnh như thế nào, thưa 
Tôn giả Gotama, là bị bê vụn, bị khuyêt phạm, bị ô nhiễm, bị 
điêm châm? 


2. - Ở đây, này Bà-la-môn, có Sa-môn hay Bà-la-môn, 
tự xem mình sống Phạm hạnh một cách chơn chánh, tuy 
không có hành dâm với nữ nhân, nhưng hưởng thụ được nữ 
nhân thoa, bóp, tắm, xức dầu. Vị ấy thích thú, ước muốn, bị 
kích thích bởi nữ nhân. Này Bà-la-môn, đây gọi là Phạm 
hạnh bị bê vụn, bị khuyết phạm, bị nhiễm ô, bị điểm chấm. 
Này Bà-la-môn, đây gọi là hành Phạm hạnh không thanh tịnh, 
bị liên hệ, bị hệ lụy với dâm dục, không giải thoát khỏi sanh, 
1à, chết, sầu bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng không thoát khỏi 
khô. 

3. Lại nữa, này Bả-la-môn, ở đây có Sa-môn hay Bà-la- 
môn, tự xem mình sông Phạm hạnh một cách chơn chánh, tuy 
không có hành dâm với nữ nhân, không có hưởng thụ được nữ 
nhân thoa, bóp, tắm, xức dầu, nhưng cười giỡn, chơi đùa, vui 
chơi với nữ nhân... tuy không cười giỡn, chơi đùa, vui chơi với 
nữ nhân, nhưng lây mắt nhìn mắt, trừng mắt nhìn theo nữ 
nhân... tuy không lẫy mắt nhìn mắt, trừng mắt nhìn theo nữ 
nhân, nhưng nghe tiếng của nữ nhân, tiếng cười, tiếng nói, tiếng 
hát, tiếng khóc ngang qua vách, ngang qua hàng rảo... tuy 
không nghe tiếng của nữ nhân, tiếng cười, tiếng nói, tiếng hát, 
tiếng khóc ngang qua vách, ngang qua hàng rào, nhưng nhớ 
đến tiếng cười, tiếng nói, tiếng đùa giỡn trước kia đã có với nữ 
nhân... tuy không nhớ đến tiếng cười, tiếng nói, tiếng đùa giỡn 
trước kia đã có với nữ nhân, nhưng xem gia chủ hay con gia 
chủ thọ hưởng, thưởng thức thích thú trong năm dục công đức... 


58 Chương VII - Bảy Pháp 





tuy không xem gia chủ hay con gia chủ thọ hưởng, thưởng thức 
thích thú trong năm dục công đức, nhưng sống Phạm hạnh với 
tâm nguyện hướng đến một thân chư Thiên. nguyện rằng: "Với 
giới này hay với giới cắm này, hay với khô hạnh này, hay với 
Phạm hạnh này, ta sẽ thành một Thiên nhân này hay một Thiên 
nhân khác". Vị ấy thích thú, ước muốn, bị kích thích bởi nữ 
nhân. Này Bà-la-môn, đấy gọi là Phạm hạnh bị bể vụn, bị 
khuyết phạm, bị nhiễm ô, bị điểm chấm. Này Bà-la-môn, đấy 
gọi là hành Phạm hạnh không thanh tịnh, bị liên hệ, bị hệ lụy 
với dâm dục, không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu bi, khổ, 
ưu, não. Ta nói rằng không giải thoát khỏi khô. 


Cho đến khi nào, này Bà-la-môn, Ta còn tiếp tục thấy 
một hay một trong bảy hệ lụy đến dâm dục này chưa được 
đoạn tận ở nơi Ta, cho đến khi ấy, này Bả-la-môn, Ta không 
có xác chứng răng, Ta đã chứng ngộ Vô thượng Chánh Đẳng 
Giác trong thế giới chư Thiên với Ma giới, Phạm thiên giới, 
trong quần chúng Sa-môn, Bả-la-môn, chư Thiên và loài 
Người. Và cho đến khi nào, này Bà-la-môn, Ta tiếp tục 
không còn thấy một hay một trong bảy hệ lụy đến dâm dục 
này đã được đoạn tận ở nơi Ta, cho đến khi ấy, này Bà-la- 
môn, Ta xác chứng răng, Ta đã chứng ngộ Vô thượng Chánh 
Đăng Giác trong thế giới chư Thiên với Ma giới, Phạm thiên 
giới, trong quần chúng Sa-môn, Bả-la-môn, chư Thiên và 
loài Người. Tri và kiến được khởi lên nơi Ta: "Bắt động là 
tâm giải thoát của Ta. Đây là đời sống cuối cùng. Nay không 
còn tái sanh nữa”. 

Được nói như vậy, Bà-la-môn JànussonI bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn!... Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ này cho đên mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 s9 





(VHI (48) Hệ Lụy 


l.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Thầy pháp 
môn về hệ lụy, và ly hệ lụy, hãy lãng nghe... Và này các Tỷ- 
kheo, thê nào là pháp môn về hệ lụy và ly hệ lụy? 


2. Một nữ nhân, này các Tỷ-kheo, tác ý nội nữ căn, nữ 
hành, nữ y phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ trang sức, thời 
nữ nhân ấy tham đăm trong ấy, thích thú tại đấy. Do tham 
đắm trong ấy, thích thú tại đấy nên tác ý đến nam căn ở 
ngoài, nam hành, nam y phục, nam loại, nam dục, nam thanh, 
nam trang sức mà nữ nhân ấy tham đăm trong ấy, thích thú 
tại đây. Do tham đăm trong ấy, thích thú tại đây nên nữ nhân 
ấy ước muốn có sự hệ lụy ở ngoài. Do duyên với hệ lụy â ây, 
khởi lên lạc, hỷ nên nữ nhân ấy ước muốn lạc hỷ ấy. Này các 
Tỷ-kheo, do thích thú trong nữ tánh của mình, các loài hữu 
tình đi đến hệ lụy với những người đàn ông. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, nữ nhân không có thoát được nữ tánh của mình. 


3. Một nam nhân, này các Tỷ-kheo, tác ý nội nam căn, 
nam hành, nam y phục, nam loại, nam dục, nam thanh, nam 
trang sức mà nữ nhân ây tham đăm trong ấy, thích thú tại đấy. 
Do tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy nên tác ý đến nữ căn 
ở ngoài, nữ hành, nữ y phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ 
trang sức mà nam nhân ấy tham đắm trong ấy, thích thú tại 
đây. Do tham đắm trong ấy, thích thú tại đây nên nam nhân 
ấy ước muốn có sự hệ lụy ở ngoài. Do duyên với hệ lụy ấy, 
khởi lên lạc hý nên nam nhân ấy ước muốn lạc hỷ ấy. Này 
các Tỷ-kheo, do thích thú trong nam tánh của mình, các loải 
hữu tình đi đến hệ lụy với những người đàn bà. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, nam nhân không thoát khỏi nam tánh của mình. 
Như vậy, này các Ty-kheo, là hệ lụy. Và này các Tỷ-kheo, 
như thế nào là không hệ lụy? 


60 Chương VII - Bảy Pháp 





4. Một nữ nhân, này các Tỷ-kheo, không tác ý nội nữ 
căn, nữ hành, nữ y phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ trang 
sức thời nữ nhân ấy không tham đăm trong ấy, không thích 
thú tại đấy. Do không tham đăm trong ấy, không thích thú tại 
đây nên không tác ý đến nam căn ở ngoài, nam hành, nam y 
phục, nam loại, nam dục, nam thanh, nam trang sức mà nữ 
nhân ấy không tham đắm trong ấy, không thích thú tại đấy. 
Do không tham đắm trong ấy, không thích thú tại đấy nữ 
nhân ấy không muốn có sự hệ lụy ở ngoài. Do duyên hệ lụy 
ấy, khởi lên lạc, hỷ, nữ nhân ấy không ước muốn lạc, hỷ ấy. 
Này các Ty-kheo, do không thích thú trong nữ tánh của mình, 
các loài hữu tình không đi đến hệ lụy với những người đàn 
ông. Như vậy, này các Tỷ-kheo, nữ nhân thoát được nữ tánh 
của mình. 


5. Một nam nhân, này các Tỷ-kheo, không tác ý đến nội 
nam căn, nam hành, nam y phục, nam loại, nam dục, nam 
thanh, nam trang sức thời nam nhân ấy không tham đắm 
trong ấy, không thích thú tại đấy. Do không tham đắm trong 
ấy, không thích thú tại đấy nên không tác ý đến nữ căn ở 
ngoài, nữ hành, nữ y phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ 
trang sức mà nam nhân ấy không tham đắm trong ấy, không 
thích thú tại đấy. Do không tham đắm trong ấy, không thích 
thú tại đây nên nam nhân ây không ước muốn có sự hệ lụy ở 
ngoài. Do duyên với hệ lụy ấy, khởi lên lạc, hỷ, nam nhân ấy 
không ước muốn lạc, hỷ ấy. Này các Tỷ-kheo, do không 
thích thú trong nam tánh của mình, các loài hữu tình không 
đi đến hệ lụy với những nữ nhân. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
nam nhân thoát được nam tánh của mình. Như vậy, này các 
Ty-kheo, là không hệ lụy. 


Này các Tỷ-kheo, đây là pháp môn hệ lụy và ly hệ lụy. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 61 





(IX) (49) Bồ Thí 


1. Một thời, Thế Tôn ở Campà, trên bờ hồ Gaggara. 
Bấy giờ có nhiều cư sĩ ở Campà đi đến Tôn giả Sảriputta, sau 
khi đến, đảnh lễ Tôn giả Sàriputta rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, các nam cư sĩ ấy thưa với Tôn giả 
Sảàriputta: 


- Thưa Tôn giả, đã lâu lắm, chúng con không được 
nghe pháp thoại từ miệng Thế Tôn. Lành thay, thưa Tôn giả, 
nếu nay chúng con được nghe pháp thoại từ miệng Thế Tôn! 


- Vậy này chư Hiền, hãy đến trong ngày lễ Trai ĐIỚI 
(uposatha), các Thầy sẽ được nghe pháp thoại từ miệng Thế 
Tôn. 


- Thưa vâng, thưa Tôn giả! 


Các nam cư sĩ ở Campà ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta, 
từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Tôn giả Sàriputta, thân bên 
hữu hướng về Tôn giả rồi ra đi. Rồi các nam cư sĩ ở Campà, 
đến ngày lễ Trai giới, đi đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, 
đảnh lễ Tôn giả Sàriputta rồi đứng một bên. Rồi Tôn giả 
Sàriputta cùng với các nam cư sĩ ở Campà đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Sảriputta bạch Thế Tôn: 


2. - Có thể, bạch Thế Tôn, ở đây có hạng người bó thí 
như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Nhưng 
bạch Thế Tôn, có thể ở đây có hạng người bố thí như vậy, 
được quả lớn, được lợi ích lớn. 


- Này Sàriputta, có thể ở đây có hạng người bố thí như 
vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Có thể, 
này Sàriputta, ở đây có hạng người bồ thí như vậy, được quả 
lớn, được lợi ích lớn. 


ø2 Chương VHI - Bảy Pháp 





3. - Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có 
hạng người bồ thí như vậy, không được quả lớn, không được 
lợi ích lớn? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có 
hạng người bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn? 


- Ở đây, này Sàriputta, có người bố thí với tâm mong 
cầu, bố thí với tâm trói buộc (về kết quả), bố thí với tâm 
mong cầu được chất chứa, bố thí với ý nghĩ: "Tôi sẽ hưởng 
thọ cái này trong đời sau". Vị ấy bố thí như vậy cho các Sa- 
môn, Bà-la-môn, bồ thí đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng 
hoa, hương thơm, hương liệu, g1ường nằm, những trú xứ, đèn 
đuốc. Thầy nghĩ thế nào, này Sàriputta, ở đây có thê có hạng 
người bố thí như vậy không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


¬ Ở đây, này Sàriputta, có hạng người bố thí với tâm 
mong cầu, bố thí với tâm trói buộc, bố thí với tâm mong cầu 
được chất chứa, bố thí với ý nghĩ: "Ta sẽ hưởng thọ cái này 
trong đời sau". Vị ấy bố thí như vậy, khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Bốn thiên vương. 
Và vị ấy, khi nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng 
ấy, uy quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành "vị trở lui lại", 
trở lui trạng thái này. 


4. Ở đây, này Sàriputta, có người bồ thí không với tâm 
cầu mong, bố thí không với tâm trói buộc, bó thí không với 
mong cầu được chất chứa, bố thí không với ý nghĩ: "Ta sẽ 
hưởng thọ cái này trong đời sau", bố thí không với ý nghĩ: 
"Lành thay, sự bố thí", bố thí không với ý nghĩ: "Cái này đã 
được cho trong đời quá khứ, đã được tô tiên làm trong quá 
khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên", 
bố thí không với ý nghĩ: "Ta nấu ăn, các người này không 
nấu ăn. Ta không xứng đáng là người nấu ăn, lại không bố 
thí cho người không nấu ăn", bố thí không với ý nghĩ: "Như 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 63 





các vị ấn sĩ thời xưa có những tế đàn lớn như Atthaka, 
Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmtta, Yamataggil, Anpirasa, 
Bhàradvàja, Vàsettha, Kassapa, Bhagu; cũng vậy, ta sẽ là 
người san sẻ các vật bố thí này", bố thí không với ý nghĩ: 
"Do ta bồ thí vật bố thí này, tâm được tịnh tín, hỷ duyệt khởi 
lên". Nhưng vị ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm, để 
trang bị tâm. Và đôi với Sa-môn hay Bà-la-môn, vị ấy bồ thí 
đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, 
hương liệu, giường năm, trú xứ, đèn đuốc. Thây nghĩ thế nào, 
này Sàriputta, ở đây, có hạng người có thể bố thí như vậy 
không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Này Sàriputta, ở đây, ai bố thí không với tâm cầu 
mong, bố thí không với tâm trói buộc, bố thí không với mong 
cầu được chất chứa, bố thí không với ý nghĩ: "Ta sẽ hưởng 
thọ cái này trong đời sau", bố thí không với ý nghĩ: "Lành 
thay, sự bố thí", bố thí không với ý nghĩ: "Cái này đã được 
cho trong đời quá khứ, đã được tô tiên làm trong quá khứ, ta 
không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên", bố thí 
không với ý nghĩ: "Ta nấu ăn, các người này không nấu ăn. 
Ta không xứng đáng là người nấu ăn, lại không bố thí cho 
người không nấu ăn", bố thí không với ý nghĩ: "Như các vị 
ấn sĩ thời xưa có những tế đàn lớn như Atthaka, Vàmaka, 
Vàmadeva, Vessàmitta, Yamatagøl, Angirasa, BhàradvàJa, 
Vàsettha, Kassapa, Bhagu; cũng vậy, ta sẽ là người san sẻ 
các vật bố thí này", bố thí không với ý nghĩ: "Do ta bố thí vật 
bồ thí này, tâm được tịnh tín, hỷ duyệt khởi lên”. Nhưng vị 
ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm, đề trang bị tâm. Do 
VỊ ẫy bố thí như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh cộng trú với chư Thiên ở Phạm chúng thiên. Và khi vị 
Ấy, nghiệp được đoạn tận, thần lực Ấy, danh tiếng Ấy, uy 


64 Chương VII - Bảy Pháp 





quyền ẫy được đoạn tận, vị ẫy trở thành vị Bất lai, không trở 
lui trạng thái này. 


Này Sàriputta, đây là nhân, đây là duyên, khiến cho ở 
đây, một hạng người bô thí như vậy, không được quả lón, 
không được lợi ích lớn. Này Sàriputta, nhưng đây cũng là 
nhân, là duyên khiên cho ở đây, có hạng người bô thí như 
vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn. 

(X) (S0) Mẹ Của Nanda 

1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Tôn giá Sảrputa và Tôn giả 
Mahàmoggallàna đang du hành ở Dakkhinàgrri, cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo. Lúc bây giờ, nữ cư sĩ Velukantakì, mẹ của 
Nanda thức dậy trước khi mặt trời mọc, và đọc lớn tiêng bài 
"Pàràyana" (Con đường đưa đên bờ bên kia). Lúc bây giờ, 
Đại vương Vessavana (Ty-sa-môn) đang đi từ phương Bắc 
đên phương Nam vì một vải công việc. Đại vương 
Vessavana nghe nữ cư sĩ Velukantaki, mẹ của Nanda, sau khi 
lớn tiêng đọc xong bải Pàràyana, liên đứng lại, chờ đợi cho 
bài được đọc xong. Và nữ cư SĨ, mẹ của Nanda, sau khi lớn 
tiêng đọc xong bài Pàràyana, liên im lặng. Rôi Đại vương 
Vessavana biệt được nữ cư sĩ, mẹ của Nanda đã đọc xong bài 
kệ, liên hêt sức hoan hỷ và nói: 

- Lành thay, này Chị! Lành thay, này Chị! 

- Ngài là ai, hỡi vị có bộ mặt hiền? 

- Này Chị, ta là anh của Chị, Đại vương Vessavanal 

- Lành thay, hỡi vị có bộ mặt hiền! Hãy lấy pháp môn 
được tôi nói đên hôm qua, làm quà tặng đón khách cho Ngài. 

- Lành thay, này Chị! Phải, pháp môn này hãy là quà 
tặng đón khách của tôi! Ngày mai, chúng Tỷ-kheo, với 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 65 





Sàriputta và Moggallàna là các vị cầm đầu, sẽ đến 
Velukantaka, nhưng chưa ăn sáng. Sau khi Chị mời chúng 
Tỷ-kheo dùng xong, hãy tuyên bô chính ta đã cúng dường. 


2. Rồi cư sĩ, mẹ của Nanda, sau khi đêm ây đã mãn, 
liền cho sửa soạn tại nhà của mình các món ăn thượng vị loại 
cứng và loại mềm. Rồi chúng Tăng, với Sảriputta và 
Moggallàna là vị cầm đầu đi đến Velukantaka nhưng chưa ăn 
sáng. Rồi nữ cư sĩ, mẹ của Nanda bảo một người đi, nói rằng: 


- Này Bạn, hãy đi đến khu vườn và báo thời giờ cho 
chúng Tỷ-kheo: "Đã đên giờ, thưa các Tôn giả! Tại nhà của 
mẹ Nanda, các món ăn đã được sửa soạn". 


- Thưa vâng, thưa nữ cư sĩ. 


Người ấy vâng đáp nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, đi đến khu 
vườn và báo thời giờ cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đã đên giờ, thưa các Tôn giả! Tại nhà của mẹ Nanda, 
các món ăn đã được sửa soạn. 


Rồi chúng Tỷ-kheo, với Sàriputta mà Mahàmoggallàna 
là vị cầm đầu, vào buổi sáng đắp y, cầm bát, đi đến trú xứ 
của nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, sau khi đến, ngồi xuống trên các 
chỗ đã soạn sẵn. Rồi nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, mời chúng Tỷ- 
kheo với Sàriputta và Moggallàna là vị cầm đầu, với các món 
ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, và làm chúng Tỷ-kheo 
được thỏa mãn. Rồi nữ cư sĩ, mẹ của Nanda thấy Tôn giả 
Sàriputta ăn đã xong, tay đã rút lui khỏi bình bát, liền ngồi 
xuông một bên. Tôn giả Sảriputta nói với cư sĩ, mẹ của 
Nanda đang ngồi một bên: 


- Này Mẹ của Nanda, ai bảo cho Bà biết chúng Tỷ-kheo 
sẽ đi tới nhà? 


66 Chương VII - Bảy Pháp 





- Ở đây, thưa Tôn giả, con thức dậy trước khi trời sáng, 
đọc lớn tiêng bài kệ Pàràyana rôi im lặng. Rôi thưa Tôn giả, 
Đại vương Vessavana sau khi biệt được con đã đọc xong, 
liên hêt sức hoan hỷ và nói: 

- "Lành thay, này Chị! Lành thay, này Chị!" 

- "Ngài là ai, hỡi vị có bộ mặt hiền?" 

- "Này Chị, ta là anh của Chị, Đại vương Vessavana!" 


- "Lành thay, hỡi vị có bộ mặt hiền! Hãy lẫy pháp môn 
được tôi nói đến hôm qua, làm quà tặng đón khách cho 
Ngài." 

- "Lành thay, này Chị! Phải, pháp môn này hãy là quà 
tặng đón khách của tôi! Ngày mai, chúng Tỷ-kheo, với 
Sàriputta và Moggallàna là các vị cầm đầu, sẽ đến 
Velukantaka, nhưng chưa ăn sáng. Sau khi Chị mời chúng 
Tỷ-kheo dùng xong, hãy tuyên bố chính ta đã cúng dường." 


Thưa Tôn giả, mong răng mọi công đức của buôi cúng 
dường này sẽ đem lại an lạc cho đại vương Vessavanal 


3. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu thay, 
Mẹ của Nanda! Bà có thê nói chuyện, mặt tận mặt với một 
Thiên tử có đại thân lực như vậy, có đại uy lực như vậy. 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự kiện vi 
diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, Nanda, đứa con độc 
nhất của con, khả ái, khả ý, vì một lý do gì đó, bị các vua 
dùng sức mạnh bắt giữ và đoạn mạng sống. Thưa Tôn giả, 
trong khi đứa trẻ bị bắt giữ hay đang bị bắt giữ, khi bị trói 
hay đang bị trói, khi bị giết hay đang bị giết, con rõ biết tâm 
của con không có đổi khác. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 67 





4. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu thay, 
Mẹ của Nanda! Bà đã có thê làm cho tâm khởi thanh tịnh như 
vậy. 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự kiện vi 
diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, người chồng của con, 
khi mạng chung, sanh vào sanh loại Dạ-xoa, và vị ẫy hiện lên 
trước mặt con, với một tự ngã như lúc trước. Nhưng thưa 
Tôn giả, con rõ biết, không vì nhân duyên ấy, tâm của con có 
đổi khác. 

5. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu thay, 
Mẹ của Nanda! Người đã có thể làm cho tâm khởi thanh tịnh 
như vậy. 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự kiện vi 
diệu, hy hữu khác. Thưa Tôn giả, khi còn là thiếu nữ, được 
đưa đến cho chồng con, con rõ biết con không có một tâm vi 
phạm đối với chồng con, huống nữa là về thân! 


6. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu thay, 
Mẹ của Nanda! Bà đã có thê làm cho tâm khởi thanh tịnh như 
vậy. 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự kiện vi 
diệu, hy hữu khác! Thưa Tôn giả, khi con tự chấp nhận là 
một nữ cư sĩ, con rõ biết con chưa từng vi phạm một học 
pháp nào. 

7. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu thay, 
Mẹ của Nanda! Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu 
như vậy, sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, nếu con 


68 Chương VII - Bảy Pháp 





muốn, con có thể ly dục, ly pháp bắt thiện, chứng đạt và an 
trú sơ Thiền, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, không tầm 
không tứ; làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, con chứng đạt và an trú 
Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm; ly hỷ, con trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, con chứng đạt và an trú Thiền thứ ba; đoạn lạc 
và đoạn khổ, chấm dứt các hỷ ưu đã cảm thọ trước, con 
chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả 
niệm thanh tịnh. 


8. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu thay, 
Mẹ của Nandal 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự kiện vi 
diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, năm hạ phần kiết sử 
được Thế Tôn thuyết giảng, con thấy rõ không còn pháp nào 
ở nơi con chưa được đoạn tận. 


9, - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu thay, 
Mẹ của Nandal 

Rồi Tôn giả SàrIputta, sau khi với một pháp thoại, nói 
lên cho nữ cư sĩ mẹ của Nanda, khích lệ làm cho phân khởi, 
làm cho hoan hỷ, từ chô ngôi đứng dậy trôi ra đi. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 69 





VI. Phẩm Không Tuyên Bồ 


(D (51) Không Tuyên Bồ 


Ệ Bấy giờ một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, đối với Thánh 
đệ tử có nghe nhiều, nghi ngờ không khởi lên đối với những 
vấn đề không được tuyên bố? 

2. - Này Tỷ-kheo, do kiến diệt, với vị Thánh đệ từ có 
nghe nhiều, nghỉ ngờ không khởi lên đối với những vấn đề 
không được tuyên bố: "Sau khi chết, Như Lai có tồn tại", này 
Tỷ-kheo, là một tà kiến. "Sau khi chết, Như Lai không tồn 

ại", này Tý-kheo, là một tà kiến. "Sau khi chết, Như Lai có 
tồn tại và không tồn tại", này Tỷ-kheo, là một tà kiến. "Sau 
khi chết, Như Lai không có tồn tại và không không tôn tại", 
này Tỷ-kheo, là một tà kiến. Này Tỷ-kheo, kẻ phàm phu 
không có nghe nhiều, không tuệ tri kiến, không tuệ tri kiến 
tập khởi, không tuệ tri kiến đoạn diệt, không tuệ tri con 
đường đưa đến kiến đoạn diệt; kiến ấy của người ấy tăng 
trưởng. Người ấy không thoát khỏi khổ". Này Tý-kheo, vị 
Thánh đệ tử có nghe nhiều, tuệ tri kiến, tuệ tri kiến tập khởi, 
tuệ tri kiến đoạn diệt, tuệ tri con đường đưa đến kiến đoạn 
diệt; kiến của người ấy tiêu diệt. Người ấy giải thoát khỏi 
sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng: "Người ấy 
thoát khỏi khổ". Này Tỷ-kheo, do biết vậy, do thấy VẬY, VỊ 
Thánh đệ tử có nghe nhiều không có tuyên bố: "Sau khi chết, 
Như Lai có tồn tại", không có tuyên bố: "Sau khi chết, Như 


70 Chương VHI - Bảy Pháp 





Lai không có tồn tại", không có tuyên bố: "Sau khi chết, Như 
Lai có tồn tại và không tỒn tại", không có tuyên bố: "Sau khi 
chết, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại". Do biết 
vậy, do thấy vậy, này Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có nghe nhiều 
có một thái độ không tuyên bố đối với những vấn đề không 
được tuyên bố. Do biết vậy, do thấy vậy, này Tỷ-kheo, vị 
Thánh đệ tử không có sợ hãi, không có rung động, không có 
chấn động, không rơi vào hoảng sợ đối với các vân đề không 
được tuyên bố: "Sau khi chết, Như Lai có tồn tại", này Tỷ- 
kheo, thuộc về khát ái, thuộc về tưởng, thuộc về tư duy, 
thuộc về lý luận, thuộc về chấp thủ, thuộc về truy hồi. "Sau 
khi chết, Như Lai không tôn tại", này Tý-kheo, thuộc về khát 
ái, thuộc về tưởng, thuộc về tư duy, thuộc về lý luận, thuộc 
về chấp thủ, thuộc về truy hối. "Sau khi chết, Như Lai có tồn 
tại và không tổn tại", này Tỷ-kheo, thuộc về khát ái, thuộc về 
tưởng, thuộc về tư duy, thuộc về lý luận, thuộc về chấp thủ, 
thuộc về truy hồi. "Sau khi chết, Như Lai không tỒn tại và 
không không tồn tại", này Tỷ-kheo, thuộc về khát ái, thuộc 
về tưởng, thuộc về tư duy, thuộc về lý luận, thuộc về chấp 
thủ, thuộc về truy hối. Này Tý-kheo, kẻ phàm phu nghe ít, 
không tuệ tri truy hối, không tuệ tri truy hối tập khởi, không 
tuệ tri truy hối đoạn diệt, không tuệ tri con đường đưa đến 
truy hối đoạn diệt. Truy hối của người ây tăng trưởng. Người 
ầy không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

Ta nói răng: "Người ấy không thoát khỏi khô". Này Tỷ-kheo, 
Thánh đệ tử có nghe nhiều, tuệ tri truy hối, tuệ tri truy hối 
tập khởi, tuệ tri truy hối đoạn diệt, tuệ tri con đường đi đến 
truy hối đoạn diệt. Truy hồi của vỊ ây tiêu diệt. Vị ấy giải 
thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng: 

"Người ấy thoát khỏi khổ". Do biết vậy, do thấy vậy, này Tỷ- 
kheo, Thánh đệ tử nghe nhiều, không tuyên bố: "Sau khi chết, 
Như Lai có tồn tại", không tuyên bố: "Sau khi chết, Như Lai 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 71 





không tôn tại", không tuyên bố: "Sau khi chết, Như Lai có 
tồn tại và không tồn tại", không tuyên bố: "Sau khi chết, Như 
Lai không tồn tại và không không tồn tại". Do biết vậy, do 
thấy vậy, này Tỷ-kheo, Thánh đệ tử không có sợ hãi, không 
có rung động, không có chấn động, không rơi vào hoảng sợ 
đối với các vấn đề không được tuyên bố. Này các Tỷ-kheo, 
đây là nhân, đây là duyên, đối với Thánh đệ tử có nghe nhiều, 
nghi ngờ không khởi lên đối với những vấn đề không được 
tuyên bố. 


(ID (52) Sanh Thú Của Loài Người 


1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về bảy sanh thú của 
loài Người, và không châp thủ Niêt-bàn. Hãy lăng nghe và 
suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói: 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


- Này các Tỷ-kheo. Thế nào là bảy sanh thú của loài 
Người? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực 
hành như vậy suy nghĩ như sau: "Nếu cái này không có, cái 
này có thể không phải của ta. Nếu cái này sẽ không có, cái 
này sẽ không phải của ta. Cái gì có, cái gì được thành, ta đều 
từ bỏ”. VỊ ẫy có được xả. VỊ ây không tham đắm sanh hữu, 
không tham đắm tích tụ của hữu; với chánh trí tuệ, vị ấy thấy 
có con đường vô thượng tịch tịnh. Vị ấy chưa chứng ngộ trọn 
vẹn hoàn toàn con đường Ấy. VỊ ây chưa đoạn tận trọn vẹn 
hoàn toàn mạn tùy miên. VỊ ẫy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn 
toàn hữu tham tùy miên. VỊ ẫy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn 
toàn vô minh tùy miên. Do diệt tận năm hạ phần kiết sử, vị 
ấy chứng được Trung gian Niết-bàn. Ví như, này các Tỷ- 
kheo, một cái bát bằng sắt được đốt cháy cả ngày và được 


72 Chương VII - Bảy Pháp 





đập đánh, một miếng vụn có thể văng ra và trở thành nguội 
lạnh. Cũng vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo trong khi thực 
hành, suy nghĩ như sau: "Nếu cái này không có, cái này có 
thê không phải của ta. Nếu cái này sẽ không có, cái này sẽ 
không phải của ta. Cái gì có, cái gì được thành, ta đều từ bỏ". 
VỊ ây có được xả, VỊ ây không tham đắm hữu, không tham 
đắm hậu hữu; với chánh trí tuệ, vị ấy thấy có con đường vô 
thượng tịch tịnh. Và vị ẫy chưa chứng ngộ trọn vẹn hoàn 
toàn con đường ẫy. VỊ ây chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn 
mạn tùy miên. VỊ ẫy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn hữu 
tham tùy miên. VỊ ây chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn vô 
minh tùy miên. Do diệt tận năm hạ phần kiết sử, vị ẫy chứng 
được Trung gian Niết-bàn. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong thực hành 
suy nghĩ như sau: "Nếu cái này không có, cái này có thê 
không phải của ta. Nếu cái này sẽ không có, cái này sẽ không 
phải của ta. Cái gì có, cái gì được thành, ta đều từ bỏ". Vị ấy 
có được xả, vị ây không tham đắm sanh hữu, không tham 
đắm tích tụ của hữu; với chánh trí tuệ, vị ây thấy có con 
đường vô thượng tịch tịnh và vị ây chưa chứng ngộ trọn vẹn 
hoản toàn con đường ẫy. VỊ ẫy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn 
toàn mạn tùy miên. VỊ ây chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn 
hữu tham tùy miên. VỊ ẫy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn 
vô minh tùy miên. Do diệt tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy 
chứng được Trung gian Niết-bàn. Ví như, này các Týỷ-kheo, 
một cái bát bằng sắt được đốt cháy cả ngày và được đập đánh, 
một miếng vụn có thể văng ra, có thể bay lên và trở thành 
nguội lạnh. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi 
thực hành, suy nghĩ như sau: "Nếu cái này không có, cái này 
có thê không phải của ta. Nếu cái này sẽ không có, cái này sẽ 
không phải của ta...". VỊ ẫy đoạn diệt tận năm hạ phần kiết sử, 
vị ấy chứng được Trung gian Niết-bàn. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 73 





4. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo trong khi 
thực hành suy nghĩ như sau: "Nếu cái này không có, cái này 
có thê không phải của ta. Nếu cái này sẽ không có, cái này sẽ 
không phải của ta...". VỊ ẫy đoạn diệt tận năm hạ phần kiẾt sử, 
vị ấy chứng được Trung gian Niết-bàn. Ví như, này các Tỷ- 
kheo, một cái bát bằng sắt được đốt cháy cả ngày và được 
đập đánh, một miếng vụn có thê văng ra, có thể bay lên, sau 
khi chưa chạm vào đất, có thể trở thành nguội lạnh. Cũng 
vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo trong khi thực hành, suy nghĩ 
như sau: "Nếu cái này không có, cái này có thể không phải 
của ta. Nếu cái này sẽ không có, cái này sẽ không phải của 
ta...". Vị ấy, sau khi diệt tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy 
chứng được Trung gian Niết-bản. 


5. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi 
thực hành, suy nghĩ như sau: "Nếu cái này không có, cái này 
có thê không phải của ta. Nếu cái này sẽ không có, cái này sẽ 
không phải của ta...". VỊ Ấy, do diệt tận năm hạ phần kiết sử, 
chứng được Tổn hại Bát-niết-bàn. Ví như, này các Tỷ-kheo, 
một cái bát bằng sắt được đốt cháy cả ngày và được đập đánh, 
một miếng vụn có thê văng ra , có thể bay lên, sau khi chưa 
chạm vào đất, có thê trở thành nguội lạnh. Cũng vậy, này các 
Ty-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành, suy nghĩ như sau: 
"Nếu cái này không có, cái này có thể không phải của ta. 
Nếu cái này sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta...". Vị 
Ấy, do diệt tận năm hạ phần kiết sử, chứng được Tổn hại Bát- 
niết-bàn. 

6. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo trong khi 
thực hành suy nghĩ như sau: "Nếu cái này không có, cái này 
có thê không phải của ta. Nếu cái này sẽ không có, cái này sẽ 
không phải của ta...". Vị ấy, do đoạn điệt năm hạ phần kiết 
sử, chứng được Vô hành Niết-bàn. Ví như, này các Tỷ-kheo, 


74 Chương VHI - Bảy Pháp 





một cái bát bằng sắt được đốt cháy cả ngày và được đập đánh, 
một miếng vụn có thể văng ra, có thể bay lên, có thể rơi 
xuống trên một đồng cỏ nhỏ, hay trên một đồng củi nhỏ; 
miếng vụn ấy ở đấy sanh ra ngọn lửa, sanh ra khói. Sau khi 
sanh ra ngọn lửa, sau khi sanh ra khói, nó đốt cháy tiêu hết 
đống cỏ nhỏ ấy, hay đống củi nhỏ ấy, rồi trở thành nguội 
lạnh vì không có nhiên liệu. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo trong khi thực hành, suy nghĩ như sau: "Nếu cái này 
không có, cái này có thể không phải của ta. Nếu cái này sẽ 
không có, cái này sẽ không phải của ta...". Vị ấy, do đoạn 
diệt năm hạ phần kiết sử, chứng được Vô hành Niết-bàn. 


7. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo khi thực 
hành như vậy, suy nghĩ như sau: "Nếu cái này không có, cái 
này có thể không phải của ta. Nếu cái này sẽ không có, cái 
này sẽ không phải của ta...". Vị ấy, do diệt tận năm hạ phần 
kiết sử, chứng được Hữu hành Bát-niết-bàn. Ví như, này các 
Tỷ-kheo, một cái bát bằng sắt được đốt cháy cả ngày và được 
đập đánh, một miếng vụn có thể văng ra, có thể bay lên, có 
thê rơi xuống trên một đống cỏ , hay trên một đồng củi rộng 
lớn; miếng vụn ấy ở đấy sanh ra ngọn lửa, sanh ra khói. Sau 
khi sanh ra ngọn lửa, sau khi sanh ra khói, nó đốt cháy tiêu 
hết đống cỏ, hay đống củi rộng lớn ấy, rồi trở thành nguội 
lạnh vì không có nhiên liệu. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo trong khi thực hành như vậy, suy nghĩ như sau: "Nếu 
cái này không có, cái này sẽ không phải của ta. Nếu cái này 
sẽ không có, cái này sẽ không phải của ta...". Vị ấy, do diệt 
tận năm hạ phần kiết sử, chứng được Hữu hành Bát-niết-bản. 

§. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực 
hành như vậy suy nghĩ như sau: "Nếu cái này không có, cái 
này có thể không phải của ta. Nếu cái này sẽ không có, cái 
này sẽ không phải của ta. Cái gì có, cái gì được thành, ta đều 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 75 





từ bỏ.". VỊ â Ấy, có được xả, vị ấy không tham đắm sanh hữu, 

không tham đắm tích tụ của hữu; với chánh trí tuệ, vị ấy thây 
có con đường vô thượng tịch tịnh và vị ấy chưa chứng ngộ 
trọn vẹn hoàn toàn con đường Ấy. VỊ ây chưa đoạn tận trọn 
vẹn hoàn toàn mạn tùy miễn. VỊ ẫy chưa đoạn tận trọn vẹn 
hoàn toàn hữu tham tùy miên. VỊ ây chưa đoạn tận trọn vẹn 
hoàn toàn vô minh tùy miên. Do diệt tận năm hạ phần kiết sử, 
vị ấy chứng được Thượng lưu Bát-niết-bàn, đi đến Sắc cứu 
cánh. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cái bát bằng sắt được đốt 
cháy cả ngày và được đập đánh, một miếng vụn có thể văng 
ra, có thể bay lên, có thể rơi xuống trên một đống cỏ, hay 
trên một đồng củi to lớn; miếng vụn ấy ở đấy sanh ra ngọn 
lửa, sanh ra khói. Sau khi sanh ra ngọn lửa, sau khi sanh ra 
khói, nó đốt cháy tiêu hết đống cỏ, hay đồng củi to lớn ấy, 
thiêu cháy lùm cây, thiêu cháy rừng rậm. Sau khi thiêu cháy 
thảo nguyên, sau khi thiêu cháy rừng rậm, nó cháy lan đến 
đám ruộng xanh hay đến đám đất cao, hay đến hòn đá, hay 
đến dòng nước, hay đến đám đất khả ái, hay đến một phần 
đất nào rồi trở thành nguội lạnh vì không có nhiên liệu. Cũng 
vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành như vậy, 
suy nghĩ như sau: "Nếu cái này không có, cái này có thê 
không phải của ta. Nếu cái này sẽ không có, cái này sẽ không 
phải của ta...". VỊ Ấy, do diệt tận năm hạ phần kiết sử, chứng 
được Thượng lưu Bát-niết-bàn, đi đến Sắc cứu cánh. 


Này các Tỷ-kheo, đây là bảy sanh thú của loài Người. 
Và này các Tyỷ-kheo, thê nào là Không châp thủ Bát-Niêt-bàn? 


9. Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo khi thực hành 
như vậy, suy nghĩ như sau: "Nếu cái này không có, cái này 
có thê không phải của ta. Nếu cái này sẽ không có, cái này sẽ 
không phải của ta. Cái gì có, cái gì được thành, ta đều từ bỏ." 
Vị ấy có được xả, vị ấy không tham đắm sanh hữu, không 


76 Chương VHI - Bảy Pháp 





tham đắm tích tụ của hữu; với chánh trí tuệ, vị ẫy thấy CÓ con 
đường vô thượng tịch tịnh và vị ấy chứng đắc trọn vẹn hoàn 
toàn con đường Ấy. VỊ ây chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn 
mạn tùy miên. VỊ ây chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn hữu 
tham tùy miên. VỊ ẫy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn vô 
minh tùy miên. Do diệt tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy tự 
mình với thắng trí, ngay trong hiện tại, chứng nhập, chứng 
đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là Không chấp thủ Bát-niết-bàn. Và này các 
Tỷ-kheo, đây là bảy sanh thú của loài Người và Không chấp 
thủ Bát-niết-bàn. 


(HH) (53) Tissa 

1. Như vẫy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại núi 
Gijjihakuta (Linh Thứu). Bấy giờ có hai Thiên nhân sau khi 
đêm đã gân mãn. với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng 
Gijjihakuta, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
đứng một bên. Sau khi đứng một bên, một Thiên nhân bạch 
Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, những Tỷ-kheo-ni này được giải thoát. 

Thiên nhân khác bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, những Tỷ-kheo-ni này khéo giải thoát, 
không có dư y. 


Các Thiên nhân ấy nói như vậy. Bậc Đạo Sư chấp nhận. 
Rồi các Thiên nhân Ấy, sau khi được biết: "Bậc Đạo Sư đã 
chấp nhận”, đánh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, 
rồi biễn mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã mãn, 
bảo các Tyỷ-kheo: 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 77 





- Đêm này, này các Tỷ-kheo, có hai Thiên nhân sau khi 
đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng 
Gijjihakuta, đi đến Ta, sau khi đến, đảnh lễ Ta rồi đứng một 
bên. Sau khi đứng một bên, một Thiên nhân bạch với Ta: 
"Bạch Thế Tôn, những Tỷ-kheo-ni này được giải thoát". 
Thiên nhân khác bạch với Ta: "Bạch Thế Tôn, những Tỷ- 
kheo-ni này khéo giải thoát, không có dư y". Này các Tỷ- 
kheo, các Thiên nhân â ấy nói như vậy. Sau khi nói như vậy, 
các Thiên nhân â ấy đảnh lễ Ta, thân bên hữu hướng về Ta, rồi 
biến mắt tại chỗ. 


2. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahàmoggallàna ngồi không 
xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi Tôn giả Mahàmoggallàna suy 
nghĩ như sau: "Những Thiên nhân nào có trí như sau: "Có dư 
y là có dư y" hay "không có dư y là không có dư y"". Lúc 
bấy giờ, Tỷ-kheo tên là Tissa mạng chung không bao lâu và 
được sanh lên một Phạm thiên giới. Tại đấy, họ được biết vị 
ẫy là Phạm thiên Tissa, có đại thần lực, có đại uy lực. Rồi 
Tôn giả Mahàmoggallàna, như người lực sĩ duỗi cánh đang 
co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra; cũng vậy, biến mất ở 
Gijjnhakuta và hiện ra ở Phạm thiên giới ây. Phạm thiên 
Tissa thấy Tôn giả Mahàmoggallàna từ xa đi đến, sau khi 
thấy, liền nói với Tôn giả Mahàmoggallàna: 


- Hiền giả Moggallàna, hãy đến đây! Thiện lai Hiền giả 
Moggallàna! Đã lâu, Hiền giả Moggallàna mới tạo cơ hội 
này, tức là đến đây. Hãy ngôi, Hiền giả Moggallàna, đây là 
chỗ ngồi đã soạn sẵn! 


Tôn giả Mahàmoggallàna ngôi xuống trên chỗ đã soạn 
sẵn. Phạm thiên Tissa đảnh lễ Tôn giả Mahàmoggallàna rồi 
ngồi xuống một bên. Tôn giả Mahàmoggallàna nói với Phạm 
thiên Tissa đang ngồi xuống một bên: 


78 Chương VHI - Bảy Pháp 





- Những Thiên nhân nào có trí như sau: "Có dư y là có 
dư y" hay "không có dư y là không có dư y". 


- Thưa Hiền giả Moggallàna, Phạm chúng thiên có trí 
như sau: "Có dư y là có dư y" hay "không có dư y là không 
có dư y". 

- Này Tissa, có phải tất cả chư Thiên ở Phạm chúng 
thiên đều có trí như vậy: "Có dư y là có dư y" hay "không có 
dư y là không có dư y"2 


3. - Thưa Hiền giả, không phải tất cả chư Thiên ở Phạm 
chúng thiên đều có trí như vậy: "Có dư y là có dư y" hay 
"không có dư y là không có dư y". Thưa Hiền giả 
Moggallàna, những Thiên nhân nào ở Phạm chúng thiên 
bằng lòng với tuổi thọ Phạm thiên, bằng lòng với dung sắc 
Phạm thiên, với an lạc Phạm thiên, với danh tiếng Phạm 
thiên, với uy quyền Phạm thiên, không như thật rõ biết sự 
xuất ly cao hơn trạng thái ấy. Những vị ấy không có trí như 
sau: "Có dư y là có dư y" hay "không có dư y là không có dư 
y". Và thưa Hiền giả Moggallàna, những Thiên nhân nào ở 
Phạm chúng thiên, không băng lòng với tuôi thọ Phạm thiên, 
không bằng lòng với dung sắc Phạm thiên, với an lạc Phạm 
thiên, với danh tiếng Phạm thiên, với uy quyền Phạm thiên, 
như thật rõ biết sự xuất ly cao hơn trạng thái ấy; những vị ấy 
có trí như sau: "Có dư y là có dư y" hay "không có dư y là 
không có dư y". 


4. Ở đây, thưa Hiền giả Moggallàna, Tỷ-kheo được giải 
thoát cả hai phần. Chư Thiên ấy biết về vị ấy như sau: "Tôn 
giả này được giải thoát cả hai phần". Khi thân còn tồn tại, 
các Thiên nhân và loài Người thấy được vị ấy. Khi thân hoại, 
các Thiên nhân và loài người không thấy được vị ấy. Như 
vậy, thưa Hiền giả Moggallàna, các Thiên nhân ấy, có trí như 
sau: "Không có dư y là không có dư y'". 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 70 





5. Nhưng ở đây, thưa Hiền giả Moggallàna, Tỷ-kheo 
được tuệ giải thoát, chư Thiên ẫy biết về vị ây như sau: "Tôn 
giả này được tuệ giải thoát". Khi thân còn tồn tại, các Thiên 
nhân và loài Người thấy được vị ấy. Khi thân hoại, các Thiên 
nhân và loài Người không thấy được vỊ ẫy. Như vậy, thưa 
Hiền giả Moggallàna, các Thiên nhân ấy có trí như sau: 
"Không có dư y là không có dư y'". 


6. Nhưng ở đây, thưa Hiền giả Moggallàna, Tỷ-kheo 
thân chứng, chư Thiên ấy biết về vị ấy như sau: "Tôn giả này 
là vị thân chứng. Rất có thê Tôn giả này, do sử dụng các sàng 
tọa thích đáng, do thân cận các thiện bằng hữu, do chế ngự 
các căn, vị ấy có thể ngay trong hiện tại, tự mình với thắng 
trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh Phạm 
hạnh, mà các thiện nam tử vì mục đích ây chơn chánh xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". Như vậy, thưa 
Hiền giả Moggallàna, các Thiên nhân ấy có trí như sau: "Có 
dư y là có dư y". 


7. Nhưng ở đây, thưa Hiền giả Moggallàna, Tỷ-kheo 
kiến chí... tín giải thoát... tùy pháp hành. Chư Thiên ấy biết 
về vị ấy như sau: "Tôn giả này là vị tùy pháp hành. Rất có 
thể Tôn giả này, do sử dụng các sàng tọa thích đáng, do thân 
cận các thiện bằng hữu, do chế ngự các căn, vị ấy có thể 
ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng 
đạt và an trú vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, mà các thiện 
nam tử vì mục đích ấy chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình". Như vậy, thưa Hiền giả Moggallàna, 
các Thiên nhân ấy có trí như sau: "Hay trong các vị có dư y, 
vị ấy là vị có dư y". 

8. Rồi Tôn giả Moggallàna hoan hỷ tín thọ lời nói của 
Phạm thiên Tissa. Như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang 
co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra; cũng vậy, Tôn giả 


80 Chương VII - Bảy Pháp 





biến mất ở Phạm thiên giới, hiện ra ở núi Giijihakùta. Rồi 
Tôn giả, Mahàmogsallàna đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Mahàmoggallàna, đem câu chuyện nói với Phạm 
thiên Tissa như thế nào, tường thuật hết tất cả cho Thế Tôn 
nghe. 


- Nhưng này Mogøgallàna, Phạm thiên Tissa không nói 
cho Thây vê hạng người vô tướng trú thứ bảy. 


- Bạch Thế Tôn, nay là thời, bạch Thiện Thệ, nay là 
thời để Thế Tôn nói về người trú vô tướng thứ bảy. Sau khi 
nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


- Này Moggallàna, hãy lắng nghe. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Mahàmogsallàna vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


9. - Ở đây, này Moggallàna, Tỷ-kheo không tác ý tất cả 
tướng, chứng đạt vô tướng tâm định và an trú. Các Thiên 
nhân ấy biết về vị ấy như sau: "Tôn giả này, do không tác ý 
tất cả tướng, chứng đạt và an trú vô tướng tâm định. Rất có 
thể Tôn giả này do sử dụng các sảng tọa thích đáng, do thân 
cận các thiện bằng hữu, do chế ngự các căn, vị ấy có thể 
ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ với thăng trí, chứng 
đạt và an trú vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà các thiện 
nam tử vì mục đích ấy chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình". Như vậy, này Moggallàna, các Thiên 
nhân ấy có trí ấy như sau: "Có dư y là có dư y". 


(IV) (54) Sìha 
1. Như vẫy tôi nghe: 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 81 





Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà 
có nóc nhọn. Rồi tướng quân Sìha đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, tướng quân Sìha bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể nêu rõ kết quả hiện tại 
của sự bô thí? 


2. - Này Sìha, ở đây Ta sẽ hỏi Ông. Ông kham nhẫn 
như thế nào, hãy trả lời như vậy. Ông nghĩ thế nào, này Sìha, 
ở đây có hai người: một người không có lòng tin, xan tham, 
keo kiệt, ác khẩu; một người có lòng tin là người thí chủ, ưa 
thích không chấp thủ, nghĩ thế nào, này Sìha, các vị A-la-hán 
có lòng từ mẫn, sẽ có lòng từ mẫn với ai trước, với người 
không có lòng tin, xan tham, keo kiệt, ắc khẩu hay với người 
có lòng tin, là người chí thủ, không có chấp thủ? 


- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiệt, ác khẩu, làm sao các vị A-la-hán có lòng từ 
mẫn, sẽ có lòng từ mẫn với hạng người này trước được? Và 
bạch Thế Tôn, người nào có lòng tin, là người thí chủ, không 
có chấp thủ, các vị A-la-hán có lòng từ mẫn, sẽ có lòng từ 
mẫn với hạng người này trước. 


3. - Ông nghĩ thế nào, này Sìha, các vị A-la-hán đi đến 
thăm, có thê đến thăm ai trước, hạng người không có lòng tin, 
xan tham, keo kiết, ác khẩu, hay hạng người có lòng tin, là 
người thí chủ, ưa thích không chấp thủ? 


- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiết, ác khâu, làm sao các vị A-la-hán đi đến thăm, 
có thê đến thăm trước được? Và bạch Thế Tôn, hạng người 
có lòng tin, là người thí chủ, không có chấp thủ, các vị A-la- 
hán đi đến thăm sẽ đi đến hạng người này trước. 


ớ2 Chương VHI - Bảy Pháp 





4. - Ông nghĩ thế nào, này Sìha, các vị A-la-hán thọ 
lãnh đồ ăn khát thực, có thê thọ lãnh của ai trước, hạng người 
không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu hay hạng 
người có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ? 


- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiết, ác khẩu làm sao các vị A-la-hán thọ lãnh, có 
thể thọ lãnh của hạng người ấy trước được? Và bạch Thế 
Tôn, hạng người có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không 
chấp thủ, các vị A-la-hán có thể thọ lãnh của hạng người này 
trước. 


5. - Ông nghĩ thế nào, này Sìha, các vị A-la-hán thuyết 
pháp cho ai trước, hạng người không có lòng tin, xan tham, 
keo kiết, ác khẩu hay hạng người có lòng tin, là người thí chủ, 
ưa thích không chấp thủ? 


- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiết, ác khâu làm sao các vị A-la-hán thuyết pháp 
sẽ thuyết pháp cho hạng người ấy trước được? Và bạch Thế 
Tôn, hạng người có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không 
chấp thủ, các vị A-la-hán thuyết pháp có thê thuyết pháp cho 
hạng người này trước. 


6. - Ông nghĩ thế nào, này Sïha, danh tiếng tốt đẹp của 
ai được truyền rộng ra, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiết, ác khẩu hay hạng người có lòng tin, là người 
thí chủ, ưa thích không chấp thủ? 


- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiết, ác khâu làm sao danh tiếng tốt đẹp của hạng 
người ấy được truyền rộng ra? Bạch Thế Tôn, hạng người có 
lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ, danh 
tiếng tốt đẹp của hạng người này có thê được truyền rộng ra. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 83 





7. - Ông nghĩ thế nào, này Sìha, ai đi đến bất cứ hội 
chúng nảo, hoặc hội chúng Sát-đề-ly, hoặc hội chúng Bả-la- 
môn, hoặc hội chúng Gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn, đi 
đến không sợ hãi, không rụt rè, hạng người không có lòng tin, 
xan tham, keo kiết, ác khẩu hay hạng người có lòng tin, là 
người thí chủ, ưa thích không chấp thủ? 


- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiết, ác khẩu làm sao hạng người ấy đi đến bất cứ 
hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát-đề-ly, hoặc hội chúng Bà- 
la-môn, hoặc hội chúng Gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn, đi 
đến không sợ hãi, không rụt rẻ được? Bạch Thế Tôn, hạng 
người có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ, 
hạng người ấy đi đến bất cứ hội chúng nảo, hoặc hội chúng 
Sát-đề-ly, hoặc hội chúng Bả-la-môn, hoặc hội chúng Gia 
chủ, hoặc hội chúng Sa-môn, đi đến không sợ hãi, không rụt 
Tẻ. 


6. - Ông nghĩ thế nảo, này Sìha, sau khi thân hoại mạng 
chung, aI có thể sanh lên thiện thú, thiên giới, CÕI đời này, 
hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu 
hay hạng người có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không 
chấp thủ? 


- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiết, ác khẩu làm sao hạng người ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung, sẽ có thể sanh lên thiện thú, thiên ĐIỚI, CÕI 
đời này? Bạch Thế Tôn, hạng người có lòng tin, là người thí 
chủ, ưa thích không chấp thủ, hạng người này, sau khi thân 
hoại mạng chung, có thể sanh lên thiện thú, thiên ĐIỚI, CÕI 
đời này. 

9. Bạch Thế Tôn, sáu kết quả hiện tại của bố thí này 
được Thế Tôn tuyên bố không phải vì họ, con đi đến lòng tin 
đối với Thế Tôn. Con biết họ. Bạch Thế Tôn, con là người 


84 Chương VII - Bảy Pháp 





bồ thí, là người thí chủ. Các vị A-la-hán có lòng từ mẫn, có 
lòng từ mẫn với con trước. Bạch Thế Tôn, con là người bố 
thí, là người thí chủ. Các vị A-la-hán có đi đến thăm, đi đến 
thăm con trước. Bạch Thế Tôn, con là người bồ thí, là người 
thí chủ. Các vị A-la-hán có nhận lãnh đồ ăn khất thực, nhận 
lãnh của con trước. Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là 
người thí chủ. Các vị A-la-hán có thuyết pháp, thuyết pháp 
cho con trước. . Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người 
thí chủ, tiếng đồn tốt đẹp về con được truyền rộng ra: 
"Tướng quân Sìha là người bố thí, là người hành động, là 
người ủng hộ chúng Tăng". Bạch Thế Tôn, con là người bố 
thí, là người thí chủ; con đi đến hội chúng nào, hoặc hội 
chúng Sát-đề-ly, hoặc hội chúng Bả-la-môn, hoặc hội chúng 
Gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn, đi đến không sợ hãi, không 
rụt rẻ. Bạch Thế Tôn, sáu kết quả hiện tại của bố thí này 
được Thế Tôn tuyên bố, không phải vì họ, con đi đến lòng 
tin đối với Thế Tôn. Con biết họ. Nhưng bạch Thế Tôn, Thế 
Tôn đã nói về con như sau: "Sìha là người bố thí, là thí chủ, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên 
giới, cõi đời này”. Con không biết vấn đề này, ở đây, con đi 
đến lòng tin nơi Thế Tôn. 


- Như vậy là phải, này Sìhal Như vậy là phải, này Sìhal 
Siha là người bô thí, là người thí chủ, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 

(V) (55) Không Có Che Đậy 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn điều Như Lai không phải 
che đậy, và đôi với ba điêu, Ngài không có phạm lôi. Thê 
nào là bôn điêu Như Lai không phải che đậy? 

2. Này các Tỷ-kheo, thân hành của Như Lai là thanh 
tịnh. Như Lai không có thân ác hành, khiên Như Lai phải che 
đậy: "Đừng đê cho người khác biệt việc này của Ta!". Này 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 85 





các Tỷ-kheo, khâu hành của Như Lai là thanh tịnh. Như Lai 
không có khâu ác hành, khiến Như Lai phải che đậy: "Đừng 
để cho người khác biết việc này của Ta!". Này các Tỷ-kheo, 
ý hành của Như Lai là thanh tịnh. Như Lai không có ý ác 
hành, khiến Như Lai phải che đậy: "Đừng để cho người khác 
biết việc này của Ta!". Này các Tỷ-kheo mạng sống của Như 
Lai là thanh tịnh. Như Lai không có tà mạng, khiến Như Lai 
phải che đậy: "Đừng để cho người khác biết việc này của 
Tat". 


Bốn điều này, Như Lai không phải che đậy. Thế nào là 
ba điêu Như Lai không có phạm lỗi? 


3. Này các Tý-kheo, pháp được Như Lai khéo thuyết. Ở 
đây, chắc chắn không có một alI, hoặc Sa-môn, hay Bà-la- 
môn, hay Thiên nhân, hay Ác ma, hay Phạm thiên, hay một 
ai ở đời sẽ có thể buộc tội một cách đúng pháp: "Ở đây, pháp 
không được Ngài khéo thuyết". Này các Tỷ-kheo, Ta không 
thấy có tướng này. Này các Tỷý-kheo, do không thấy có tướng 
này, Ta an trú, đạt được an ôn, đạt được không sợ hãi, đạt 
được không hoảng sợ. Này các Tỷ-kheo, con đường đưa đến 
Niết-bàn cho các đệ tử được Ta làm cho khéo rõ biết. Nhờ 
thực hành con đường như vậy, các đệ tử của Ta do diệt tận 
các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ thắng 
trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ở 
đây chắc chắn không có một ai, hoặc Sa-môn, hay Bà-la-môn, 
hay Thiên nhân, hay Ác ma, hay Phạm thiên, hay một ai ở 
đời sẽ có thể buộc tội một cách đúng pháp: "Ở đây, con 
đường đưa đến Niết-bàn cho các đệ tử không được Ngài làm 
cho khéo rõ biết. Nhờ thực hành con đường như vậy, các đệ 
tử của Ngài do diệt tận các lậu hoặc..., ... và an trú vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát". Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy 
có tướng này. Này các Tỷ-kheo, do không thấy có tướng này, 


86 Chương VII - Bảy Pháp 





Ta an trú, đạt được an ôn, đạt được không sợ hãi, đạt được 
không hoảng sợ. Này các Tỷ-kheo, có đến hàng trăm hội 
chúng đệ tử của Ta do diệt tận các lậu hoặc, ... chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ở 
đây chắc chăn không có một aI, hoặc Sa-môn, hay Bà-la-môn, 
hay Thiên nhân, hay Ác ma, hay Phạm thiên, hay một ai ở 
đời sẽ có thê buộc tội một cách đúng pháp: "Như vậy, Ngài 
không có hàng trăm hội chúng đệ tử, do diệt tận các lậu hoặc, 
ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng 
đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát.". Này các 
Tỷ-kheo, Ta không thấy có tướng này. Này các 1ỷ-kheo, do 
không thấy có tướng này, Ta an trú, đạt được an ồn, đạt được 
không sợ hãi, đạt được không hoảng sợ. Đối với ba điều này, 
Ta không có phạm lỗi. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn điều này, Như Lai không phải 
che đậy, và đối với ba điều này, Ngài không có phạm lỗi. 

(VD (56) Kimbila 

1. Như vẫy tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn trú ở Kimbila, tại rừng Trúc. Rồi Tôn 
giả Kimbila đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Kimbila bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, khi Như Lai 
nhập diệt, diệu pháp không được tôn tại lâu dài? 

- Ở đây, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống không cung kính, 
không tùy thuận bậc Đạo Sư; sống không cung kính, không 
tùy thuận Pháp; sống không cung kính, không tùy thuận 
chúng Tăng; sông không cung kính, không tùy thuận học 
pháp, sống không cung kính, không tùy thuận Thiền định; 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 87 





sống không cung kính, không tùy thuận không phóng dật; 
sống không cung kính, không tùy thuận nghinh đón. Này 
Kimbila, đây là nhân, đây là duyên, khi Như Lai nhập diệt, 
diệu pháp không được tồn tại lâu dài. 


2. - Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, khi Như 
Lai nhập diệt, diệu pháp được tôn tại lâu dài? 


- Ở đây, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sông cung kính, tùy 
thuận bậc Đạo Sư, sống cung kính tùy thuận Pháp; sống cung 
kính tùy thuận học pháp; sông cung kính tùy thuận Thiền 
định; sông cung kính tùy thuận không phóng dật; sông cung 
kính tùy thuận nghĩnh đón. Này Kimbila, đây là nhân, đây là 
duyên, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tôn tại lâu dài. 

(VI) (57) Bảy Pháp 

I. - Này các Tỷ-kheo, thành tựu bảy pháp, Tỷ-kheo 
không bao lâu diệt tận các lậu hoặc... chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú. Thê nào là bảy? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giữ 
giới, có nghe nhiêu, sông Thiên tịnh, tính cân tình tân, có 
chánh niệm, có trí tuệ. 

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo 
không bao lâu, do diệt tận các lậu hoặc chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú. 

(VHI) (S8) Ngủ Gục 

1. Như vây tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi 
Sumsumàra, tại vườn Nai. Lúc bây giờ, Tôn giả 
Mahàmoggallàna đang ngôi ngủ gục, trong làng 
Kallavàlamutta, giữa dân chúng Magadha. Thê Tôn với thiên 


88 Chương VII - Bảy Pháp 





nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy Tôn giả Mahàmoggallàna 
đang ngồi ngủ gục, trong làng Kallavàlamutta, giữa dân 
chúng Magadha. Thấy vậy, như nhà lực sĩ duỗi bàn tay đang 
co lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra; cũng vậy, Thế Tôn 
biến mắt giữa dân chúng Bhagøa, tại núi Sumsumàra, rừng 
Bhesakalà, ở vườn Nai, rồi hiện ra trước mặt Tôn giả 
Mahàmoggallàna, tại làng Kallavàlamutta, giữa dân chúng 
Magadha. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn; sau khi 
ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Mahàmoggallàna: 


- Này Moggallàna, có phải Thầy ngủ gục? Này 
Mogøallàna, có phải Thây ngủ gục? 


- Thưa phải, bạch Thế Tôn. 


2.- Do vậy, này Moggallàna, khi nào Thầy trú có tưởng 
và thụy miên xâm nhập Thây, chớ có tác ý đến nó, chớ có 
tưởng nhiều đến nó. Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú như 
vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt. 


3. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không được 
đoạn diệt, thời này Moggallàna, với tâm của Thâầy, hãy tùy 
tâm, tùy tứ, với ý hãy tùy quán pháp như đã được nghe, như 
đã được học thuộc lòng. Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú 
như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt. 


4. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không được 
đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hãy đọc tụng pháp một 
cách rộng rãi, như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. 
Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, thụy miên ấy 
được đoạn diệt. 


5. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không được 
đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hãy kéo hai lỗ tai của 
Thây, và lấy tay xoa bóp tay chân. Sự kiện này có xảy ra, do 
Thầy trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 89 





6ó. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ây không được 
đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hãy từ chỗ ngồi, đứng 
dậy lây nước chùi mắt, nhìn về phía chân trời và nhìn lên các 
sao lấp lánh. Sự kiện này có xảy ra, do Thầy trú như vậy, 
thụy miên ẫy được đoạn diệt. 


7. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miên ấy không được 
đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hãy tác ý đến quang 
tưởng và an trú vào tưởng ban ngày. Như ban ngày, ban đêm 
cũng vậy. Như ban đêm, ban ngày cũng vậy. Như vậy, với 
tâm rộng mở, không có hạn chế. Sự kiện này có xảy ra, do 
Thầy trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt. 


§. Nếu Thây trú như vậy, và thụy miên ấy không được 
đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hãy trú tâm trên chỗ 
kinh hành, với tưởng trước mặt và sau lưng, với căn hướng 
nội, với ý không hướng ngoại. Sự kiện này có xảy ra, do 
Thầy trú như vậy, thụy miên ấy được đoạn diệt. 


9. Nếu Thầy trú như vậy, và thụy miện ấy không được 
đoạn diệt, thời này Moggallàna Thầy hãy nằm như dáng nằm 
con sư tử, về phía hông bên phải, hai chân gác lên nhau, 
chánh niệm tỉnh giác, tác ý với tưởng thức dậy. Và khi thức 
dậy, này Moggallàna, Thầy hãy thức dậy thật mau, nghĩ răng: 
"Ta sẽ trú, không có chú tâm đến lạc nằm ngủ, lạc nằm 
xuống một bên, lạc thụy miên". Như vậy, này Moggallàna, 
Thầy cần phải học tập. 


10. Do vậy, này Moggallàna, hãy học tập như sau: 
"Không say sưa trong cao mạn, ta sẽ đi đến thăm các gia 
đình". Này Moggallàna, như vậy các Thầy sẽ học tập. Này 
Mogsallàna, nếu Tỷ-kheo say sưa trong cao mạn đi đến thăm 
các gia đình. Trong các gia đình, này Moggallàna, người ta 
có nhiều công việc phải làm. Do vậy, người ta không có tác ý 
đến Tỷ-kheo đã đi đến. Ở đây, Tỷ-kheo ấy có thể suy nghĩ: 


90 Chương VII - Bảy Pháp 





"Nay, ai đã chia rẽ ta với gia đình này. Các người này không 
ưa thích gì ta". Như vậy, do không được øì, vị ây nản chí, vị 
ấy giao động: do giao động, vị ấy không phòng hộ, do không 
phòng hộ, tâm rời xa Thiền định. Do vậy, này Mogøgallàna, 
hãy học tập như sau: “Ta sẽ không nói lời khiêu khích". Như 
vậy, này Moggallàna, Thầy cần phải học tập. Khi nào có lời 
khiêu khích, này Moggallàna, thời chờ đợi là nhiều lời qua 
tiếng lại, khi nào có nhiều lời qua tiếng lại, thời có đao động. 
Với người có dao động, thời không có phòng hộ. Với người 
không có phòng hộ, tâm rời xa Thiền định. Này Moggallàna, 
Ta không tán thán tất cả sự liên hệ, nhưng không phải Ta 
không tán thán tất cả sự liên hệ. Thật vậy, này Moggallàna, 
Ta không tán thán các vị xuất gia có sự liên hệ, với các gia 
chủ. Nhưng với các trú xứ ít tiếng Ôn, ít tiếng động, thoát 
khỏi hơi thở của nhiều người, những chỗ ở cô độc xa vắng 
loài Người, thích hợp cho đời sống Thiền tịnh, Ta tán thán sự 
liên hệ với những trú xứ như vậy. 

11. Được nghe nói như vậy, Tôn giả Mahàmoggallàna 
bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nảo, tóm tắt lại, một 
Ty-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt khát ái, đạt đến 
cứu cánh mục đích, đạt đến cứu cánh an ôn khỏi ách nạn, đạt 
đến cứu cánh Phạm hạnh, đạt đến cứu cánh của cứu cánh, trở 
thành tối thượng giữa chư Thiên và loài Người? 


- Này Moggallàna, ở đây, Tỷ-kheo được nghe như sau: 
"Không nên thiên chấp tất cả pháp". Này Moggallàna, và Tỷ- 
kheo được nghe như sau: "Không nên thiên chấp tất cả pháp”. 
VỊ â ấy thắng tri tất cả pháp; do thắng tri tất cả pháp, vị ấy liễu 
tri tất cả pháp. Do liễu tri tất cả pháp, phàm có cảm thọ gì 
được cảm giác, lạc, khổ hay không khổ, không lạc, vị ấy trú 
tùy quán vô thường đối với các cảm thọ ấy. Vị ấy trú tùy 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 9I 





quán ly tham. Vị ấy trú tùy quán đoạn diệt. Vị ấy trú tùy 
quán từ bỏ. Do vị ấy trú tùy quán vô thường trong các cảm 
thọ, do vị ấy trú tùy quán ly tham, do vị ấy tùy quán đoạn 
diệt. Vị ấy trú tùy quán từ bỏ, nên không chấp thủ một cái gì 
ở đời; do không chấp thủ nên không lo âu; do không tham 
đắm nên tự mình nhập Niết-bàn. Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trong trạng thái này nữa". Này Moggallàna, cho đến như vậy, 
tóm tắt lại, một Tyỷ-kheo được giải thoát nhờ sự đoạn diệt 
khát ái, đạt đến mục đích cứu cánh, đạt đến cứu cánh an ồn 
khỏi các ách nạn, đạt đến cứu cánh Phạm hạnh, đạt đến cứu 
cánh của cứu cánh, trở thành tối thượng giữa chư Thiên và 
loài Người. 

Này các Tỷ-kheo, chớ có sợ hãi các công đức. Này các 
Tỷ-kheo, đông nghĩa với an lạc chính là các công đức. Ta 
thắng tri rằng, này các Tỷ-kheo, các công đức được làm lâu 
ngày có quả dị thục, có sự hình thành khả ái, khả hỷ, khả ý 
lâu ngày. Trong bảy năm Ta tu tập từ tâm, sau khi tu tập từ 
tâm bảy năm, trong bảy thành kiếp hoại kiếp, Ta không trở 
lui lại thế giới này. Khi thế giới ở trong thành kiếp, này các 
Tỷ-kheo, Ta đi đến thế giới Quang âm thiên. Khi thế giới ở 
trong kiếp đấy, này các Tý-kheo, Ta là Phạm thiên, là Đại 
phạm thiên, vị Chiến thăng, vị Vô năng thắng, vị Biến tri, vị 
Tự tại. Ba mươi sáu lần, này các Tyỷ-kheo, Ta là Thiên chủ 
Sakka. Nhiều lần bảy lần, Ta là vị Chuyển luân vương theo 
Chánh pháp, là vị Pháp vương, bậc Chiến thăng bốn phương, 
đạt được sự thanh bình cho quốc độ, đầy đủ bảy món báu. 
Này các Tyỷ-kheo, Ta có bảy loại châu báu này, như là xe báu, 
voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia chủ báu và cư sĩ báu 
là thứ bảy. Ta có hơn một ngàn người con trai, này các Tỷ- 
kheo, là những bậc anh hùng, dõng mãnh, đánh tan địch quân. 
Và khi Ta chiến thắng quả đất này, xa cho đến bờ biển, Ta trị 


92 


Chương VHI - Bảy Pháp 





vì quả đất này không dùng trượng, không dùng đao, đúng với 


Chánh pháp. 


Hãy xem quả dị thục, 

Của các việc công đức, 

Của các việc hiển thiện, 

Với kẻ tìm an lạc. 

Này Tỷ-kheo, Ta tu, 

Từ tâm trong bảy năm, 
Trong bảy thành hoại kiếp, 
Không trở lại thành kiếp, 
Ta đạt Quang âm thiên, 

Khi thể giới hoại kiếp 

Sanh Phạm cung trồng rồng. 
Bảy lân, Ta đóng vai, 

Đại Phạm thiên, Tự tại, 
Trong ba mươi sáu lần, 
Làm Thiên chủ Thiên giới. 
Ta làm vua Chuyển luán, 
Chủ tế cõi Diêm-phù. 

Bác SáI-ly quản đánh, 

Bậc chủ tế loài Người, 

Ta chiến thắng đất này, 
Không với trượng, với kiếm, 
Không bạo lực, đụng pháp, 
Đối mọi người bình đẳng, 
Ta trị vì đúng pháp, 

Trên cõi đất tròn này. 

Ta khiến các gia đình, 

Giảu lớn, tài sản lớn, 

Họ hưởng mọi dục lạc, 

Ta đây đủ bảy báu, 

Chư Phát thương tưởng đời, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 93 





Khéo dạy điều như vậy. 
Đấy là nhân đại sự, 

Được gọi là Địa vương. 
Ta là vua, huy hoàng, 
Báo vệ nhiều tài sản, 

Có thần lực, danh xưng, 
Vương chủ rừng Diêm-phủ, 
Ai nghe, không tịnh tín? 
Trừ các loại ác sanh, 

Do vậy muốn lợi ích, 

Cầu vọng sự lớn mạnh, 
Hãy kính trọng điệu pháp, 
Hãy nhớ lời Phát dạy. 


(IX) (59) Các Người Vợ 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika. Rồi Thế Tôn đắp y, vào buổi sáng, 
cằm y bát, đi đến trú xứ của _Anàthapindika; sau khi đến, 
ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Lúc bấy gIỜ, trong trú xứ 
của gia chủ Anàthapindika có nhiều ngƯỜI HÓI cao tiếng, nói 
lớn tiếng. Rồi Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi một bên. Thế Tôn nói với gia chủ 
Anàthapindika đang ngồi xuống một bên: 

- Này Gia chủ, vì sao trong nhà của Ông lại có nhiều 
người nói cao tiếng, nói lớn tiếng như những người đánh cá 
đang giành giựt cá? 


- Bạch Thế Tôn, có nàng dâu Suiàtà giàu có đến đây từ 
một gia đình giàu có. Nàng không vâng lời mẹ chồng, không 
vâng lời cha chồng, không vâng lời chồng, cũng không cung 
kính, không tôn trọng, không lễ bái, không cúng dường Thế 
Tôn. 


94 Chương VII - Bảy Pháp 





2. Rồi Thế Tôn cho gọi nàng dâu Sujàtà: 
- Hãy đến đây Suiàtả! 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Nàng dâu Sujàtà vâng đáp Thế Tôn, đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế 
Tôn nói với nàng dâu Sujàtà đang ngồi một bên: 

- Này Suiàtà có bảy loại vợ này cho người đàn ông. Thế 
nào là bảy? Vợ như người sát nhân, vợ như người ăn trộm, 
vợ như người chủ nhân, vợ như người mẹ, vợ như người chị, 
vợ như người bạn, vợ như người nữ tỷ. Này Sujàtà, có bảy 
loại vợ cho người đàn ông. Và con thuộc loại vợ nào? 


- Bạch Thế Tôn, lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn, con 
không hiểu rõ ý nghĩa một cách rộng rãi. Lành thay, bạch 
Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp cho con để con có thể 
hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi lời dạy tóm tắt này của Thế 
Tôn. 


- Vậy này SuJàtà, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng Sujảtà vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 

sau: 
Ai tâm bị uễ nhiễm, 
Không từ mẫn thương người, 
Thích thủ những người khác, 
Khinh rẻ người chồng mình, 
Bị mua chuộc bằng tiễn, 
Hăng say giết hại người, 
Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ sát nhán. 
Côn hạng nữ nhân nào, 
Tiêu xài tài sản chỗng, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 95 





Do công nghiệp đem lại, 
Hay thương nghiệp, nông nghiệp, 
Do vậy, nếu muốn trộm, 
Dâu có ít đi nữa, 

Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ ăn trộm. 
Không tra thích làm việc, 
Biếng nhác, nhưng ăn nhiễu, 
Ác khẩu và bạo ác, 

Phát ngôn lời khó chịu, 
Mọi cô găng của chẳng, 
Đàn áp và chỉ huy, 

Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi là vợ chủ nhán. 
Ai luôn luôn từ mẫn, 

Có lòng thương xót người, 
Săn sóc giúp đỡ chẳng, 
Như mẹ chăm sóc con, 
Tài sản chông cất chứa, 
Biết hộ trì gìn giữ, 

Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ như mẹ, 

Ai như người em gái, 

Đối xử với chị lớn, 

Biết cung kính tôn trọng, 
Đối với người chông mình, 
Với tâm biết tàm úy, 

Tùy thuận phục vụ chồng, 
Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ như chị. 

Ai ở đời thấy chồng, 

Tám hoan hỷ vui vẻ, 


% Chương VII - Bảy Pháp 





Như người bạn tốt lành, 

Đã lâu từ xa về, 

Sanh gia đình hiển đức, 

Giữ giới, dạ trung thành, 

Hạng người vợ như vậy, 

Được gọi vợ như bạn. 

Không tức gián, an tịnh, 

Không sợ hình phạt, trượng, 

Tâm tr không hiểm hận, 

Nhẫn nhục đối với chồng, 

Không phân nộ tức giận, 

Tùy thuận lời chồng dạy, 

Hạng người vợ như vậy, 

Được gọi vợ nữ tỳ. 

Ở đời các hạng vợ, 

Được gọi vợ sát nhán, 

Kể cả vợ ăn trộm, 

Và cả vợ chủ nhán, 

Vợ ấy không giữ giới, 

Ác khẩu và vô lễ 

Khi thân hoại mạng chung, 

BỊ sanh vào địa ngục. 

Ở đời các hạng vợ, 

Như mẹ, chị và bạn, 

Và người vợ được gọi, 

Là vợ như nữ tỳ, 

An trủ trên giới đức, 

Khéo phòng hộ lâu ngày, 

Khi thân hoại mạng chung, 

Được sanh lên thiện thu. 

Này Suiàtà, có bảy loại vợ này đối với người đàn ông. 

Con thuộc hạng người nào? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 97 





- Bạch Thê Tôn, bắt đâu từ hôm nay, Thê Tôn hãy xem 
con là người vợ đôi với chông như người vợ nữ tỳ. 


(X) (60) Sân Hận 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy pháp này được người thù 
địch ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đên người phân nộ, 
đàn bà hay đàn ông. Thê nào là bảy? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong muốn 
kẻ thù địch của mình như sau: "Mong rằng kẻ này trở thành 
xấu xí!" Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, người thù địch không 
hoan hỷ kẻ thù địch của mình có dung sắc. Này các Tỷ-kheo, 
hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chính phục, bị phẫn nộ 
chi phối, dầu cho người ấy khéo tắm rửa, khéo chải chuốt, 
tóc râu khéo sửa soạn, mặc toàn đồ trăng rồi người ẫy cũng 
trở thành xấu xí, vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các Tỷ-kheo, 
đây là pháp thứ nhất, được người thù địch ưa thích, tác thành 
kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 


3. Lại nữa, này các Ty-kheo, người thù địch mong 
muốn kẻ thù địch của mình như sau: "Mong rằng kẻ này ngủ 
một cách khổ sở!" Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, người thủ 
địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình ngủ một cách an 
lành. Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ 
chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, dầu có nằm trên ghế dải, 
nệm trải bằng len, chăn len trăng, chăn len thêu, nệm bằng da 
con sơn dương gọi là kadali, tắm khảm với lọng che phía trên, 
ghế dài có đầu gối chân màu đỏ. Tuy vậy, họ vẫn ngủ một 
cách khổ sở, vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các Tý-kheo, đây 
là pháp thứ hai, được người thù địch ưa thích, tác thành kẻ 
thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong 
muôn kẻ thù địch của mình như sau: "Mong răng kẻ này 


98 Chương VII - Bảy Pháp 





không có lợi ích!" Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, người thù 
địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình có được lợi ích. 
Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh 
phục, bị phẫn nộ chi phối, thâu hoạch bất lợi, lại nghĩ rằng: 
"Ta được lợi ích", thâu hoạch điều bất lợi ích, lại nghĩ rằng: 
"Ta không được lợi ích". Những pháp này được nắm giữ 
khiến người khác trở thành thù địch, đưa đến không hạnh 
phúc, đau khổ lâu dải, vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các Tỷ- 
kheo, đây là pháp thứ ba, được người thù ưa thích, tác thành 
kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong 
muốn kẻ thù địch của mình như sau: "Mong rằng kẻ này 
không có tài sản!" Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, người thù 
địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình có được tài sản. 
Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh 
phục, bị phẫn nộ chi phối, những tài sản nào của họ thâu 
hoạch do sự phần chấn tinh cần, cất chứa do sức mạnh của 
cánh tay, chồng chất do những giọt mô hôi, đúng pháp, thâu 
hoạch hợp pháp. Các tài sản ấy được nhà vua cho chở về 
ngân khó nhà vua, vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các Tỷ- 
kheo, đây là pháp thứ tư, được người thù ưa thích, tác thành 
kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 


6. Lại nữa, này các Tyý-kheo, người thù địch mong 
muốn kẻ thù địch của mình như sau: "Mong rằng kẻ này 
không có danh tiếng!" Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, người 
thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình có được danh 
tiếng. Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phân nộ 
chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, nếu có được danh tiếng gì 
nhờ không phóng dật thâu hoạch được, danh tiếng ấy lánh xa 
họ, vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 99 





thứ năm, được người thù ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi 
đên người phân nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong 
muốn kẻ thù địch của mình như sau: "Mong rằng kẻ này 
không có bạn bẻ!" Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, người thù 
địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình có được bạn bè. 
Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh 
phục, bị phẫn nộ chi phối, nếu người đó có những bạn bè 
thân hữu, bà con huyết thống gì, họ sẽ xa lánh, từ bỏ người 
đó, vì người đó bị phẫn nộ chinh phục. Đây là pháp thứ sáu, 
được người thù ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người 
phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 


S. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong 
muốn kẻ thù địch của mình như sau: "Mong rằng kẻ này sau 
khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh trong cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục !" Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, người thù địch 
không hoan hỷ kẻ thù địch của mình sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này! Này 
các Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục, 
bị phẫn nộ chi phối, người đó làm ác hạnh với thân, người đó 
nói lời ác hạnh với lời, người đó nghĩ đến điều ác hạnh với ý, 
khi thân hoại mạng chung, người đó sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Đây là pháp thứ bảy, được người thù ưa 
thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà 
hoặc đàn ông. 


Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, được người thù địch 
ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà 
hoặc đàn ông. 

Kẻ phân nộ xấu xí, 
Đau khổ khi năm ngủ, 
Được các điều lợi ích 


100 Chương VII - Bảy Pháp 





Lại cảm thấy bất lợi. 
Phân nộ, nó đả thương, 
Với thân với lời nói, 
Người phân nộ chỉnh phục, 
Tài sản bị tiếu vong. 

Bị phân nộ điên loạn, 
Danh dự bị hủy diệt, 

Bà con cùng bạn bè, 
Lánh xa người phân nộ. 
Phẫn nộ sanh bất lợi, 
Phẫn nộ dao động tâm, 
Sợ hãi sanh từ trong, 
Người ấy không rõ biết. 
Phân nộ không biết lợi, 
Phân nộ không thấy pháp, 
Phẫn nộ chỉnh phục đi, 
Người ấy bị mê ám. 
Người phân nộ thích thú 
Làm ác như làm thiện, 

Về sau phân nộ dứt, 

Bị khổ như lửa đối, 

Như ngọn lửa dâu khói, 
Được thấy thất thêu cháy, 
Khi phần nộ lan tràn, 
Khi tuổi trẻ nổi HÓNG, 
Không xấu hồ, sợ hãi, 
Lời nói không cung kính. 
Bị phân nộ chỉnh phục, 
Không hòn đảo tựa nương. 
Việc làm đem hối hận, 
Rất xa với Chánh pháp. 
Ta sẽ tuyên bố họ, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 


T01 





Hãy nghe như tuyên bố, 
Phẫn nộ giết cả cha, 

Phẫn nộ giết Cả mẹ, 

Phẫn nộ giết Phạm chí, 
Phân nộ giết phàm phu. 
Chính nhờ mẹ dưỡng dục, 
Người thấy được đời này, 
Nhưng phàm phu phân nộ, 
Giết người cho sự sống. 
Chúng sanh tự ví dụ, 
Thương tự ngã tối thượng, 
Phàm phu giết tự ngã, 
Điền loạn nhiều hình thức, 
Lấy gươm giết tự ngã, 
Điên loạn uống thuốc độc, 
Dây tự trói họ chết, 


Trong hang động núi rừng, 
Những hành động sát sanh, 


Khiến tự ngã phải chết. 
Họ làm nhưng không biết, 
Kẻ phân nộ hại người, 
Với hình thức phân nộ, 
Ma bây ẩn trong tâm. 
Hãy nhiếp phục cắt đứt, 
Với tuệ, tấn, chánh kiến, 
Bậc trí tuệ cắt đoạn, 
Mỗi mỗi bất thiện pháp 
Như vậy học tập pháp, 
Không để tâm nản chí, 
Ly sản, không áo não, 
Ly tham, tật đồ không, 


102 Chương VII - Báy Pháp 





Nhiếp phục, đoạn phân nó, 
Vô lậu, nhập Niêt-bản. 


VII. Đại Phẩm 


(D (61) Xấu Hồ 


1. - Khi tàm úy không có, này các Tỷ-kheo, với người 
thiếu tàm úy, chế ngự các căn đi đến hủy diệt. Khi chế ngự 
các căn không có, với người thiếu chế ngự các căn, giới đi 
đến hủy diệt. Khi giới không có, với người thiếu giới, chánh 
định đi đến hủy diệt. Khi chánh định không có, với người 
không có chánh định, tri kiến như thật đi đến hủy diệt. Khi tri 
kiến như thật không có, với người thiếu tri kiến như thật, 
nhàm chán ly tham đi đến hủy diệt. Khi nhàm chán ly tham 
không có, với người thiếu nhàm chán ly tham, giải thoát tri 
kiến đi đến hủy diệt. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây 
không có cành và lá, các mầm non của cây ấy không đi đến 
thành mãn; vỏ trong, giác cây, lõi cây không đi đến thành 
mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi tàm úy không có, với 
người không có tàm úy, chế ngự các căn đi đến hủy diệt... 
giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt. 


2. Khi tàm úy có mặt, này các Tỷ-kheo, với người đầy 
đủ tàm úy, chế ngự các căn đi đến đầy đủ. Khi chế ngự các 
căn có mặt, với người đầy đủ chế ngự các căn, giới đi đến 
đầy đủ. Khi giới có mặt, với người đầy đủ giới, chánh định đi 
đến đầy đủ. Khi chánh định có mặt, với người đầy đủ chánh 
định, tri kiến như thật đi đến đầy đủ. Khi tri kiến như thật có 
mặt, với người đầy đủ tri kiến như thật, nhàm chán, ly tham 
đi đến đầy đủ. Khi nhàm chán, ly tham có mặt, với người đầy 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 103 





đủ nhàm chán, ly tham, giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, một cây có cảnh và lá, các mâm non 
của cây ây đi đên thành mãn; vỏ trong, giác cây, lõi cây đi 
đên thành mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi tàm úy có 
mặt, với người đây đủ tàm úy... giải thoát tri kiên đi đên đây 
đủ. 

(ID (62) Mặt Trời 

1. Như vẫy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn ở Vesảlì, tại rừng Ambapàli. Tại đấy, 
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". "Thưa vâng, 
bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


2. - Này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường. Này các 
Tỷ-kheo, các hành là không có kiên cố. Này các Tỷ-kheo, 
các hành là không an ồn. Cho đến như vậy, này các Týỷ-kheo, 
là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để 
giải thoát đối với tất cả hành. Núi chúa Sineru, này các Tỷ- 
kheo, dài 84 ngàn do tuân, rộng §4 ngàn do tuần, chìm xuống 
biển lớn §4 ngàn do tuần, nổi lên trên biển lớn 84 ngàn do 
tuần. Này các Tỷ-kheo, rồi có thời, nhiều năm, nhiều trăm 
năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, trời không mưa. 
Khi không có mưa, các loài chủng tử, các loài thực vật, các 
rừng rậm dược thảo đều khô héo căn cỗi không có tỒn tại. 
Như vậy, này các Tyỷ-kheo, các hành là vô thường. Này các 
Tỷ-kheo, các hành là không có kiên cố. Này các Tỷý-kheo, 
các hành là không an ổn. Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để 
giải thoát đối với tất cả các hành. Này các Tỷ-kheo, rồi có 
thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ hai hiện ra. 


104 Chương VHI - Bảy Pháp 





3. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ hai có mặt, thời tất 
cả sông nhỏ, ao nhỏ khô cạn, khô kiệt, không có tồn tại, như 
vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường... là vừa đủ để 
giải thoát đối với tất cả các hành. Này các Tỷ-kheo, rồi có 
một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ ba hiện ra. 

4. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ ba có mặt, thời các 
sông lớn như sông Hằng, sông Yamunà, Aciravatì, Sarabhù, 
Mahì, các con sông ấy bị khô cạn, bị khô kiệt, không có tồn 
tại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường... là 
vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. Này các Tỷ-kheo, 
rôi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ tư hiện 
Ta. 

5. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ tư hiện ra, thời các 
biển hồ lớn, từ đấy các sông lớn chảy ra, ví như Anotattả, 
Sìhapapàtà, Rathakàrà, Kannamunda, Kunảlà, Chaddantà, 
Mandàkinì, các biên hồ ây bị khô cạn, bị khô kiệt, không có 
tồn tại. Như vậy, này các Tỷ- -kheo, các hành là vô thường... 
là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. Này các Tỷ- 
kheo, rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ 
năm hiện ra. 


6. Này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ năm hiện ra, thời 
nước các biển lớn rút lui một trăm do tuần, nước các biển lớn 
rút lui hai trăm do tuần, các nước biên lớn rút lui ba trăm do 
tuần... Nước các biển lớn rút lui bảy trăm do tuần; nước các 
biển lớn dừng lại sâu đến bảy cây sàla, sáu cây sàla, năm cây 
sàla, bốn cây sàla, ba cây sàla, hai cây sàla, chỉ một cây sảla. 
Nước các biển lớn dừng lại, sâu đến bảy đầu người, sâu đến 
sáu đầu người, năm đầu người, bốn đầu người, ba đầu người, 
hai đầu người, một đầu người, nửa đầu người. Nước các biển 
lớn dừng lại, sâu chỉ đến eo lưng của người, chỉ đến đầu gối 
của người, chỉ đến mắt cá của người. Ví như này các Tỷ- 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 105 





kheo, vào mùa thu khi trời mưa hạt lớn, chỗ này chỗ khác, 
trong các dấu chân của các con bò cái, có những vũng nước 
nhỏ đọng lại. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, chỉ còn những 
vũng nước nhỏ trong dấu chân các con bò cái là nước của 
biển lớn còn lại, chỗ này chỗ kia. Này các Tỷ-kheo, khi mặt 
trời thứ năm hiện ra, nước biển lớn chỉ bằng độ ngón tay. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường... là vừa 
đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. Này các Tỷ-kheo, rồi 
có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ sáu hiện ra. 

7. Này các Tyỷ-kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện ra, thời 
đất lớn này và núi chứa Sineru, sanh khói lên, thối khói lên, 
phun khói lên. Ví như, này các Tỷ-kheo, các lò của người thợ 
gốm mới đốt lửa lên, sanh khói lên, phun khói lên. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện ra, thời đất lớn 
này và núi chứa Sineru sanh khói lên, thối khói lên, phun 
khói lên. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường... 
là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. Này các Tỷ- 
kheo, rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ 
bảy hiện ra. 


8. Này các Tyỷ-kheo, khi mặt trời thứ bảy hiện ra, trái 
đất lớn này và núi chứa Sineru bốc cháy, rực cháy, trở thành 
một màn lửa. Và khi quả đất lớn này và núi chúa Sineru cháy 
đỏ lên, cháy rực lên ngọn lửa do gió thôi bốc cao đến Phạm 
thiên giới. Các chóp ngọn của núi Sineru, cao đến một, hai, 
ba, bốn, năm trăm do tuần, khi bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, 
bị cả khối lửa to lớn phá hoại và chinh phục, liền sụp đồ 
xuống. Sau khi quả đất lớn và núi Sineru bị cháy đỏ lên, cháy 
rực lên, không tìm thấy tro và lọ đen. Ví như, này các Tỷ- 
kheo, khi bơ và dầu được cháy đỏ, được cháy rực lên, không 
tìm thấy tro và lọ đen. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi quả 
đất lớn này và núi chứa Sineru bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, 


106 Chương VHI - Bảy Pháp 





không tìm thấy tro và lọ đen. Như vậy, này các Tý-kheo, các 
hành là vô thường. Này các Tỷ-kheo, các hành là không kiên 
cố. Này các Tỷ-kheo, các hành là không an ổn. Cho đến như 
vậy, này các Tý-kheo, là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để 
ly tham, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả hành. Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, ai là người có thể nghĩ rằng, ai là người có 
thê tin rằng: "Quả đất này và núi chứa Sineru sẽ bị đốt cháy, 
sẽ bị hủy hoại, sẽ không còn tồn tại nữa", trừ những người đã 
được chứng kiến. 


9. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có Đạo Sư Sunetta 
thuộc ngoại đạo, được ly tham trong các dục. Này các Tyỷ- 
kheo, Đạo Sư Sunetta có hàng trăm người đệ tử. Đạo Sư 
Sunetta thuyết pháp cho các đệ tử về cộng trú với chư Thiên 
ở Phạm thiên giới. Và tất cả những ai nắm hiểu một cách 
hoàn toàn trọn vẹn lời thuyết dạy của Sunetta, về cộng trú 
với chư Thiên ở Phạm thiên giới, khi thân hoại mạng chung, 
họ được sanh lên thiện thú Phạm thiên giới. Những ai không 
nắm hiểu một cách hoàn toàn trọn vẹn lời dạy của Sunetta, 
sau khi thân hoại mạng chung, một số được sanh cộng trú với 
chư Thiên ở Tha hóa Tự tại, một số được sanh cộng trú với 
chư Thiên ở Hóa Lạc thiên, một số được sanh cộng trú với 
chư Thiên ở Đâu-suất thiên, một số được sanh cộng trú với 
chư Thiên ở Dạ-ma thiên, một số được sanh cộng trú với chư 
Thiên ở Thiên giới Ba mươi ba, một số được sanh cộng trú 
với chư Thiên ở Bốn Thiên vương, một số được sanh cộng 
trú với các đại gia đình Sát-đề-ly, một số được sanh cộng trú 
với các đại gia đình Bà-la-môn, một số được sanh cộng trú 
với các đại gia đình gia chủ. 

10. Rồi này các Tý-kheo, Đạo Sư Sunetta suy nghĩ như 
sau: "Thật không xứng đáng cho ta trong đời sau lại có một 
sanh thú giống như sanh thú của các đệ tử. Vậy ta hãy tu tập 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 107 





tối thượng từ bi". Rồi này các Tỷ-kheo, bậc Đạo sư Sunetta 
trong bảy năm tu tập từ tâm. Sau khi tu tập từ tâm bảy năm, 
trong bảy năm thành kiếp hoại kiếp, vị ây không trở lui lại 
thế giới này. Trong kiếp thành của thế giới, này các Tỷ-kheo, 
VỊ ấy đi đến thế giới của Abhassara (Quang Âm thiên). Trong 
kiếp hoại của thế gIỚI, VỊ ấy được sanh trong Phạm cung 
trống không. Tại đấy này các Tỷ-kheo, vị ấy là Phạm thiên, 
Đại Phạm thiên, bậc chiến thắng, bậc vô năng, bậc biến trị, 
bậc tự tại. Ba mươi sáu lần, này các Tỷ-kheo, vị ấy là Thiên 
chủ Sakka. Nhiều lần bảy lần, vị ấy là vị Chuyên luân Thánh 
vương theo Chánh pháp, là vị pháp vương, bậc chiến thắng 
bốn phương, đạt được sự thanh bình cho quốc độ, đầy đủ bảy 
món báu. Vị ấy có hơn một ngàn người con trai, là những 
bậc anh hùng, dũng mãnh, đánh tan địch quân. Và vị ấy 
chiến thắng quả đất này xa cho đến hải biên, trị vì quả đất 
này không dùng trượng, không dùng dao, đúng với Chánh 
pháp. Này các Tỷ-kheo, Đạo sư Sunetta ấy, dầu cho thọ 
mạng lâu dài như vậy, sống lâu dài như vậy, nhưng không 
được thoát khỏi sanh, già, chết, sầu bi, khổ, ưu não. Ta nói 
rằng vị ấy chưa giải thoát khỏi khổ. Vì cớ sao? Vì răng vị ấy 
chưa giác ngộ, chưa thể nhập bốn pháp. Thế nào là bốn? 


11. Này các Tỷ-kheo, vì không giác ngộ, không thê 
nhập Thánh giới; vì không giác ngộ, không thể nhập Thánh 
định; vì không giác ngộ, không thể chấp Thánh trí tuệ, vì 
không giác ngộ, không thể nhập Thánh giải thoát. Này các 
Ty-kheo, sự kiện là như sau: Khi Thánh giới được giác ngộ, 
được thể nhập; khi Thánh trí tuệ được giác ngộ, được thể 
nhập; khi Thánh giải thoát được giác ngộ, được thể nhập, cắt 
đứt là hữu ái; sợi dây đưa đến sanh hữu được đoạn tận, nay 
không có tái sanh. 


108 Chương VHI - Bảy Pháp 





Thế Tôn nói như vậy. Bậc Thiện Thệ nói xong, bậc Đạo 
Sư lại nói thêm: 
Vô thượng giới và định, 
Trí tuệ và giải thoái, 
GŒGotama danh tiếng, 
Giác ngộ những pháp này. 
Đức Phật với thăng trí, 
Thuyết pháp cho Tỷ-kheo, 
Bậc Đạo sư đoạn khổ, 
Bác Pháp nhãn tịch tịnh. 


(II) (63) Thành Trì 


[. - Này các Tỷ-kheo, khi nào một thành trì biên địa của 
vua được khéo trang bị với bảy trang bị của một thành trì, và 
bốn loại đồ ăn có được không khó khăn, có được không mệt 
nhọc; có được không phí sức, thời này các Tỷ-kheo, thành trì 
biên địa ẫy được gọi là không bị chính phục bởi quân địch ở 
bên ngoài và kẻ đồng minh phản nghịch ở bên trong. Thế nào 
là được khéo trang bị với bảy trang bị của một thành trì? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của 
vua có một cột trụ đâm sâu vào đất, khéo đào sâu, không bị 
dao động, không bị lay chuyển. Với trang bị thành trì thứ 
nhất này là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị, để 
bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những 
người bên ngoài. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có một đường thông hào sâu và rộng. Với trang bị 
thành trì thứ hai này là thành trì biên địa của vua được khéo 
trang bị, để bảo vệ những người ở trong thành và để chống 
cự những người bên ngoài. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 109 





4. Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có một đường chạy vòng xung quanh vừa cao vả vừa 
rộng. Với trang bị thành trì thứ ba này của một thành trì, là 
thành trì biên địa của vua được khéo trang bị, để bảo vệ 
những người ở trong thành và để chống cự những người bên 
ngoài. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có nhiều vũ khí được cất chứa như Salàkam (cung 
tên) và Jevanìyam (cây lao) với trang bị thành trì thứ tư này 
là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị, để bảo vệ 
những người ở trong thành và để chống cự những người bên 
ngoài. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có nhiều quân đội đôn trú, như những người cưỡi voi, 
những người cưỡi ngựa, những người cưỡi xe, những người 
câm cung, những người câm cờ, các quan lo chỗ ở, các lính 
lo vấn đề lương thực, những người con vua dõng mãnh, 
những bộ đội xung kích, đội voi lớn, các dũng sĩ, các binh sĩ 
mặc áo giáp, những người con của các nô tỳ. Với trang bị 
thành trì thứ năm này là thành trì biên địa của vua được khéo 
trang bị, để bảo vệ những người ở trong thành và để chống 
cự những người bên ngoài. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua, có người giữ cửa thành là người hiền trí, thông minh, 
có trí, ngăn chặn những người lạ mặt, cho vào những người 
quen biết. Với sự trang bị thành trì thứ sáu này là thành trì 
biên địa của vua được khéo trang bị, để bảo vệ những người 
ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. 

S. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có bức thành vừa cao vừa rộng, ngoải mặt có trét vôi 
hồ. Với sự trang bị thành trì thứ bảy này là thành trì biên địa 


110 Chương VII - Bảy Pháp 





của vua được khéo trang bị, đê bảo vệ những người ở trong 
thành và đê chông cự những người bên ngoài. 


Với bảy loại trang bị thành trì này, thành trì được xem 
là được khéo trang bị. Thế nào là bốn loại đồ ăn có được 
không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không 
phí sức? 


9.Ở đây, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa của 
vua có nhiều cỏ, củi, nước được tích trữ để những người ở 
trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để 
chống cự những người bên ngoài. 


10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có cất chứa nhiều lúa và lúa mì để những người ở 
trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để 
chống cự những người bên ngoài. 


I1. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có cất chứa nhiều mè, đậu, các loại giả đậu và ngũ 
cốc để những người ở trong thành... để chống cự những 
người bên ngoài. 

12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có cất chứa nhiều được phẩm, như thục tô, sanh tô, 
dầu, mật, đường bánh, muối để những người ở trong thành... 
để chống cự những người bên ngoài. 


Bôn loại đô ăn này, có được không khó khăn, có được 
không mệt nhọc, có được không phí sức. 


Khi nào, này các Tỷ-kheo, một thành trì biên địa của 
vua, được khéo trang bị với bảy món trang bị này của một 
thành trì và bốn loại đồ ăn có được không khó khăn, có được 
không mệt nhọc, có được không phí sức, thời này các Tỷ- 
kheo, thành trì biên địa ây được gọi là không bị chính phục 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 111 





bởi quân địch ở bên ngoài và kẻ đồng minh phản nghịch ở 
bên trong. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi nào Thánh đệ tử 
thành tựu với bảy diệu pháp và bốn Thiền thuộc tăng thượng 
tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không 
mệt nhọc, có được không phí sức, thời này các Tỷ-kheo, 
Thánh đệ tử này được gọi là không bị Ma chính phục, không 
bị ác chinh phục. Vị ấy thành tựu bảy pháp gì? 


13. Ví như, này các Tyỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có một cột trụ đâm sâu vào đất, khéo đóng, không bị 
dao động, không bị lay chuyên để bảo vệ những người ở 
trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Cũng 
vậy, này các Tyỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự 
giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, 
Phật, Thế Tôn". Với lòng tin làm cột trụ, này các Tỷ-kheo, 
Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập 
không có tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp thứ 
nhất này, vị ấy được thành tựu. 


14. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có một con đường thông hảo, vừa sâu và rộng để bảo 
vệ những người ở trong thành và để chống cự những người 
bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng 
xâu hồ. Vị ày xâu hồ vì thân làm ác, vì miệng nói ác, vì ý 
nghĩ ác. Vị ấy xấu hồ vì bị rơi vào các ác, bất thiện pháp. Lấy 
xâu hồ làm con đường thông hào, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ 
tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, 
gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp thứ hai này, vị ấy 
được thành tựu. 


15. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có một con đường đi vòng chung quanh, vừa cao vừa 


112 Chương VII - Báy Pháp 





rộng để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự 
những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh 
đệ tử có lòng sợ hãi, sợ hãi vì thân làm ác, vì miệng nói ác, vì 
ý nghĩ ác. Vị ấy sợ hãi vì bị rơi vào các ác, bất thiện pháp. 
Lẫy sợ hãi làm con đường đi vòng xung quanh, này các Tỷ- 
kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, 
tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp 
thứ ba này, vị ấy được thành tựu. 


16. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có nhiều vũ khí được cất chứa, như cung tên và cây 
lao để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự 
những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh 
đệ tử là người nghe nhiều, thọ trì điều đã được nghe, cất chứa 
điều đã được nghe. Những pháp nào, sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa, có văn, nói lên Phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn thanh tịnh. Các pháp như vậy được nghe nhiều, 
được thọ trì, được đọc cho thành thục, được ý khéo tùy quán, 
được khéo thể nhập với tri kiến. Lẫy nghe nhiều làm vũ khí, 
này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ 
bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với 
diệu pháp thứ tư này, vị ấy được thành tựu. 


17. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có nhiều quân đội đồn trú, như những người cưỡi voi, 
những người cưỡi ngựa, những người cưỡi xe, những người 
cầm cung, những người cầm cờ, những quan lo chỗ ở, các 
lính lo vấn đề lương thực, những người con vua dõng mãnh, 
những bộ đội xung kích, đội voi lớn, các dũng sĩ, các binh sĩ 
mặc áo giáp, những con của nô tỳ, để bảo vệ những người ở 
trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử sông tính cân tinh tấn 
để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, nỗ 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 113 





lực, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng trong các thiện pháp. 
Lẫy tinh tấn làm quân đội, này các Tỷ-kheo, vị thiện nam tử 
từ bỏ bắt thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn 
giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp thứ năm này, vị ấy 
được thành tựu. 


18.Ví như, này các Tỷ kheo, trong thành trì biên địa của 
vua có người giữ cửa thành là người hiền trí, thông minh, có 
trí, ngăn chặn những người lạ mặt, cho vào những người 
quen biết để bảo vệ những người ở trong thành và để chống 
cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị 
Thánh đệ tử sống có chánh niệm thành tựu tối thắng niệm tuệ, 
nhớ đến và tùy niệm việc làm đã lâu ngày, lời nói đã lâu 
ngày. Với niệm làm người giữ cửa thành, này các Tỷ kheo, 
Thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện pháp từ bỏ có tội, tu 
tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp thứ 
sáu này, VỊ ẫy được thành tựu. 


19. Ví như, này các Tyỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có bức thành vừa cao vừa rộng, ngoài mặt trét vôi hồ 
để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những 
người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử là 
người có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với sự Thánh 
thê nhập vào con đường đưa đến đoạn tận khổ đau. Với trí 
tuệ làm lớp vôi hồ trét bên ngoài, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ 
tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, 
gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp thứ bảy này, vị ấy 
được thành tựu. 

Với bảy diệu pháp này, vị ấy thành tựu. Thế nảo là bốn 
Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không 
khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức? 

20. Ví như, này các Ty-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có nhiều cỏ, củi, nước được tích trữ để những người 


114 Chương VII - Bảy Pháp 





ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để 
chống những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
Thánh đệ tử ly dục, ly pháp bắt thiện, chứng đạt và an trú sơ 
Thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ để 
tự mình được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để bước 
vào Niết-bàn. 

21. Ví như, này các Ty-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có cất chứa nhiều lúa và lúa mì để những người ở 
trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú để 
chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, Thánh đệ tử, do tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú 
Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm đề tự mình được an vui, không 
phải lo ngại, được lạc trú và để bước vào Niết-bản. 


22. Ví như, này các Ty-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có cất chứa nhiều mè, đậu, các loại giả đậu và ngũ 
cốc để những người trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, 
được lạc trú và để chống cự những người bên ngoài. Cũng 
vậy, này các Tyỷ-kheo, Thánh đệ tử, do ly hỷ trú xả, chánh 
niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là 
xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú Thiền thứ ba để tự mình 
được an vui, không phải lo ngại, được lạc trú và để bước vào 
Niết-bàn. 

23. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có nhiều được phẩm được cất chứa ví như thục tô, 
dầu, mật, đường bánh, muôi để những người trong thành 
được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để chống cự 
những người bên ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh 
đệ tử, do đoạn lạc, do đoạn khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ 
từ trước, chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khô không 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 115 





lạc, xả niệm thanh tịnh, đê tự mình được an vui, khỏi sự lo 
ngại, được lạc trú và đê bước vào Niêt-bản. 


Bốn Thiền này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, 
có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được 
không phí sức. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào Thánh đệ tử thành tựu bảy 
diệu pháp này và bốn Thiền này, thuộc tăng thượng tâm, hiện 
tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, 
có được không phí sức, này các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh 
đệ tử không bị ma chinh phục, không bị ác chinh phục. 


(VD) (64) Pháp Trí 


l. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng 
dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 
Thế nào là bảy? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vị biết pháp, biết 
nghĩa, biết tự ngã, biết ước lượng, biết thời, biết hội chúng, 
biết người thắng kẻ liệt. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ- 
kheo biết pháp? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết pháp: Khế 
Kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Phúng tụng, Vô vấn tự thuyết, 
Như thị thuyết, Bốn sanh, Pháp chưa từng có, Phương quảng. 
Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo không biết pháp: Khế kinh, 
Ứng tụng... Phương quảng, vị ấy ở đây không được gọi là vị 
biết pháp. Và này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo biết pháp: Khế 
kinh, Ứng tụng... Phương quảng: do vậy, vị ây được gọi là vị 
biết pháp. Như vậy là biết pháp. Thế nảo là biết nghĩa? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết ý nghĩa của lời 
thuyêt này, của lời thuyêt kia: "Đây là ý nghĩa của lời nói này, 


116 Chương VII - Báy Pháp 





đây là ý nghĩa của lời nói này". Này các Tý-kheo, nếu Tỷ- 
kheo không biết ý nghĩa của lời thuyết này, của lời thuyết kia: 
"Đây là ý nghĩa của lời nói này, đây là ý nghĩa của lời nói 
này", thời ở đây, vị ấy không được gọi là vị biết nghĩa. Và 
này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo biết ý nghĩa của lời thuyết này, 
của lời thuyết kia: Ki là ý nghĩa của lời nói này, đây là ý 
nghĩa của lời nói này"; do vậy, vị ây được gọi là vị biết nghĩa. 
Đây là biết pháp, biết nghĩa. Thế nào là tự biết? 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự biết; "Cho đến 
như vậy, tôi có lòng tin, giữ giới, nghe nhiều, bố thí, trí tuệ, 
biện tài". Này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo không biết tự ngã 
như vây: "Cho đến như vậy, tôi có lòng tin, giữ giới, nghe 
nhiều, bố thí, trí tuệ, biện tài", thời ở đây, vị ấy không được 
gọi là vị biết tự ngã. Nếu Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, biết tự 
ngã: "Cho đến như vậy, tôi có lòng tin, giữ giới, nghe nhiều, 
bố thí, trí tuệ, biện tài"; do vậy, vị ấy được gọi là vị biết tự 
ngã. Đây là biết pháp, biết nghĩa, tự biết. Và thế nào là biết 
ước lượng? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết ước lượng 
(vừa đủ) trong khi nhận các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Này các Tỷ-kheo, nếu Ty-kheo 
không biết ước lượng vừa đủ khi nhận các vật dụng như y, 
đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, thời vị ấy ở 
đây không được gọi là vị biết ước lượng vừa đủ. Này các Tỷ- 
kheo, nếu Tỷ-kheo biết ước lượng vừa đủ khi nhận các vật 
dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh; 
do vậy vị ấy được gọi là vị biết ước lượng vừa đủ. Đây là 
biết pháp, biết nghĩa, tự biết, biết ước lượng. Và thế nào là 
biết thời? 

7. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo biết thời: "Đây là 
thời để tuyên thuyết, đây là thời chất vấn, đây là thời tu tập, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 117 





đây là thời Thiền tịnh". Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo 
không biết thời: "Đây là thời tuyên thuyết, đây là thời chất 
vân, đây là thời tu tập, đây là thời Thiên tịnh", thời ở đây, vị 
ây được gọi là không biết thời. Và này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ- 
kheo biết thời: Đây là thời tuyên thuyết, đây là thời chất vấn, 
đây là thời tu tập, đây là thời Thiền tịnh"; do vậy, vị ấy được 
gọi là vị biết thời. Đây là biết pháp, biết nghĩa, tự biết, biết 
vừa đủ, biết thời. Và thế nào là biết hội chúng? 

§. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết hội chúng: 
"Đây là hội chúng Sát-đế-ly, đây là hội chúng Bà-la-môn, 
đây là hội chúng Gia chủ, đây là hội chúng Sa-môn. Ở đây, 
nên đi đến như vậy, nên đứng như vậy, nên ngôi như vậy, 
nên nói như vậy, nên im lặng như vậy". Này các Tỷ-kheo, 
nếu Tỷ-kheo không biết hội chúng: "Đây là hội chúng Sát- 
đề-ly, đây là hội chúng Bà-la-môn, đây là hội chúng Gia chủ, 
đây là hội chúng Sa-môn. Ở đây, nên đi đến như vậy, nên 
đứng như vậy, nên ngồi như vậy, nên nói như vậy, nên 1m 
lặng như vậy", thời ở đây, vị ẫy không được gọi là "VỊ biết 
hội chúng". Và này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo biết hội chúng: 
"Đây là hội chúng Sát-đế-ly, đây là hội chúng Bà-la-môn, 
đây là hội chúng Gia chủ, đây là hội chúng Sa-môn. Ở đây, 
nên đi đến như vậy, nên đứng như vậy, nên ngồi như vậy, 
nên nói như vậy, nên im lặng như vậy"; do vậy, được gọi là 
"Vị biết hội chúng". Đây là biết pháp, biết nghĩa, tự biết, biết 
vừa đủ, biết thời, biết hội chúng. Và thế nào là biết người 
thắng liệt? 

9. Ở đây, này các Tý-kheo, với vị Tỷ-kheo, loài Người 
được biết theo hai hạng: một hạng ưa thấy các bậc Thánh, 
một hạng không ưa thấy các bậc Thánh. Người này không ưa 
thấy các bậc Thánh, do có việc ấy, đáng bị quở trách. Còn 
người này ưa thấy các bậc Thánh, do việc Ấy, đáng được tán 


118 Chương VII - Báy Pháp 





thán. Có hai hạng người nghe diệu pháp: một hạng người ưa 
nghe diệu pháp, một hạng người không ưa nghe diệu pháp. 
Hạng người này không ưa nghe diệu pháp, do sự việc ấy, 
đáng bị quở trách. Hạng người này ưa nghe diệu pháp, do sự 
việc ấy, đáng được tán thán. Có hai hạng người nghe diệu 
pháp: một hạng người lắng tai nghe diệu pháp, một hạng 
người không lắng tai nghe diệu pháp. Hạng người này không 
lắng tai nghe diệu pháp, do sự việc ấy, đáng bị quở trách. 
Hạng người này lắng tai nghe diệu pháp, do sự việc ấy, đáng 
được tán thán. Có hai hạng người lắng tai nghe pháp: một 
hạng người nghe xong, thọ trì pháp; một hạng người nghe 
xong, không thọ trì pháp. Người này nghe xong không thọ trì 
pháp, do sự việc ấy, đáng bị quở trách. Người này nghe xong 
thọ trì pháp, do sự việc Ấy, đáng được tán thán. Có hai hạng 
người nghe xong thọ trì pháp: một hạng người quán sát ý 
nghĩa các pháp được thọ trì, một hạng người không quán sát 
ý nghĩa các pháp được thọ trì. Hạng người này không quán 
sát ý nghĩa các pháp được thọ trì, do sự việc Ấy, đáng được 
quở trách. Hạng người này quán sát ý nghĩa các pháp được 
thọ trì, do sự việc Ấy, đáng được tán thán. Có hai hạng người 
quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì: một hạng người sau 
khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, đã thực hành pháp; tùy 
pháp; một hạng người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, 
không thực hành pháp, tùy pháp. Hạng người này sau khi 
hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, không thực hành pháp, tùy 
pháp, do sự việc Ấy, đáng bị quở trách. Hạng người này sau 
khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp, 
do sự việc Ấy, đáng được tán thán. Có hai hạng người sau khi 
hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp đã thực hành pháp; tùy pháp; 
một hạng người thực hành với mục đích tự lợi, không có lợi 
tha; một hạng người thực hành với mục đích tự lợi và lợi tha. 
Hạng người này thực hành với mục đích tự lợi, không có lợi 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 119 





tha, do sự việc ấy, đáng bị quở trách. Hạng người này thực 
hành với mục đích tự lợi và lợi tha, do sự việc ấy, đáng được 
tán thán. Như vậy, này các Tý-kheo, đối với Tỷ-kheo, loài 
Người được biết theo hai hạng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo biết hạng người thắng liệt. 


Do thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng 
dường, đáng được chấp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 


(V) (65) Cây Kovilàra Pàricchattaka 


l. - Này các Ty-kheo, khi nào cây Kovilàra 
Pàricchattaka của chư Thiên Tàvatimsa bắt đầu khô héo lá, 
thời khi ấy, này các Tý-kheo, chư Thiên ở cõi Tàvatimsa 
hoan hỷ nghĩ rằng: "Nay lá của cây Kovilàra Pàricchattaka 
đã khô héo, không bao lâu lá sẽ rụng". Này các Tỷ-kheo, 
trong khi cây Kovilra PàriIcchattaka của chư Thiên 
Tàvatimsa rụng lá, thời khi ấy, này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở 
cõi Tàvatimsa hoan hỷ nghĩ rằng: "Nay cây Kovilàra 
Pàricchattaka đã rụng lá, không bao lâu, mầm non cánh hoa 
sẽ mọc ra". Này các Tyỷ-kheo, trong khi cây Kovilàra 
Pàricchattaka của chư Thiên Tàvatimsa mọc ra mầm non 
cánh hoa, trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, chư Thiên 
Tàvaimsa hoan hỷ nghĩ rằng: "Nay cây Kovilàra 
Pàricchattaka mọc ra mầm non cánh hoa, không bao lâu, đọt 
non cánh hoa sẽ mọc ra”. Này các Tỷ-kheo, trong khi cây 
Kovilàra Pàricchattaka mọc ra đọt non cánh hoa, này các Tỷ- 
kheo, trong khi ấy, chư Thiên Tàvatimsa hoan hÿ nghĩ rằng: 
"Nay cây Kovilàra Pàricchattaka mọc ra đọt non cánh hoa, 
không bao lâu các nụ hoa... sẽ được sanh ra". Này các Tỷ- 
kheo, trong khi cây Kovilàra Pàricchattaka của chư Thiên 
Tàvatimsa sanh ra nụ hoa, này các Tỷ-kheo, trong khi ấy, 
chư Thiên Tàvatimsa hoan hý nghĩ răng: "Nay cây Kovilàra 


120 Chương VII - Báy Pháp 





Pàricchattaka sanh ra nụ hoa, không bao lâu, các bông hoa sẽ 
được sanh ra". Này các Tỷ-kheo, trong khi cây Kovilàra sanh 
ra các bông hoa, này các Tỷ-kheo, trong khi ấy, chư Thiên 
Tàvaimsa hoan hỷ nghĩ rằng: "Nay cây Kovilàra 
Pàricchattaka sanh ra các bông hoa, không bao lâu, các bông 
hoa sẽ được nở toàn diện". Này các Tỷ-kheo, trong khi cây 
Kovilàra có bông hoa được nở toàn diện, này các Tỷ-kheo, 
chư Thiên Tàvatimsa hoan hỷ, chơi đùa trong bốn tháng chư 
Thiên, dưới gốc cây Kovilàra Pàricchattaka, vui chơi thọ 
hưởng, tận hưởng năm dục công đức. Này các Tỷ-kheo, khi 
cây Kovilàra Pàricchattaka nở toàn diện các bông hoa, mùi 
hương bay tràn xung quanh đến năm mươi do tuần; thuận gió, 
mùi hương bay đến một trăm do tuần. Đây là uy lực của cây 
Kovilàra Pàricchattaka. 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi Thánh đệ tử nghĩ 
đến xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong khi 
ấy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử như lá héo của cây 
Kovilàra Pàricchattaka của chư Thiên Tàvatimsa. Này các 
Tỷ-kheo, trong khi ấy Thánh đệ tử cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà- 
sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, này các Tỷ- 
kheo, trong khi ấy, Thánh đệ tử như cây Kovilàra 
Pàricchattaka của chư Thiên Tàvatimsa bị lá rụng. Này các 
Tỷ-kheo, trong khi vị Thánh đệ tử ly dục... chứng đạt và an 
trú sơ Thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, CÓ 
tứ. Này các Tỷ-kheo, trong khi ấy, Thánh đệ tử như mầm 
non cánh hoa được sanh của cây Kovilàra Pàricchattaka của 
chư Thiên Tàvatimsa. Này các Tyỷ-kheo, trong khi Thánh đệ 
tử làm cho tịnh chỉ tầm và tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ 
hai, trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử như đọt non 
cánh hoa được sanh của cây Kovilàra Pàricchattaka của chư 
Thiên Tàvatimsa. Này các Tỷ-kheo, trong khi Thánh đệ tử ly 
hỷ, trú xả... chứng đạt và an trú Thiền thứ ba, này các Tỷ- 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 121 





kheo, trong khi Ấy, Thánh đệ tử như nụ hoa được sanh của 
cây Kovilàra Pàricchattaka của chư Thiên Tàvatimsa. Này 
các Tỷ-kheo, trong khi vị Thánh đệ tử đoạn lạc... chứng đạt 
và an trú Thiền thứ tư, này các Tỷ-kheo, trong khi ấy, Thánh 
đệ tử như các bông hoa được sanh của cây Kovilàra 
Pàricchattaka của chư Thiên Tàvatimsa. Này các Tỷ-kheo, 
trong khi vị Thánh đệ tử do đoạn diệt các lậu hoặc... chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú, này các Tỷ-kheo, trong khi ấy, 
Thánh đệ tử như các bông hoa được nở toàn diện của cây 
Kovilàra Pàricchattaka của chư Thiên Tàvatimsa. Này các 
Tỷ-kheo, trong khi ấy, chư Địa thần tuyên bó lớn tiếng: "Vị 
Tôn giả với tên họ thế này, đồng trú cùng một lòng tin với 
Tôn giả với họ tên thế này đã xuất gia từ làng như vậy, từ thị 
trần như vậy, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi 
đoạn diệt các lậu hoặc... chứng ngộ, chứng đạt và an trú...". 
Sau khi nghe tiếng của chư Địa thần, chư Thiên Bốn Thiên 
vương thiên... chư Thiên Tàvatimsa... chư Thiên Yàma... chư 
Thiên Tusità... chư Thiên Hóa lạc thiên... chư Thiên Tha hóa 
Tự tại... chư Thiên Phạm chúng tuyên bố lớn tiếng: "VỊ Tôn 
giả với tên họ thế này, đồng trú cùng một lòng tin với Tôn 
giả với họ tên như thê này đã xuất gia từ làng như vậy, từ thị 
trần như vậy, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi 
đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình thăng trí, 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát". 


. Như vậy trong sát-na ấy, trong giây phút ấy, tiếng ấy 
truyên đên Phạm thiên giới. Đây là uy lực của Tỷ-kheo đã 
đoạn tận các lậu hoặc. 

(VD (66) Vị Tỷ Kheo Phải Kính Trọng Ai? 


I. Rồi Tôn giả Sàriputta, trong khi sống một mình, 
Thiên tịnh, tâm tư suy nghĩ như sau khởi lên: "VỊ Tỷ-kheo 


122 Chương VII - Báy Pháp 





cung kính tôn trọng, sống nương tựa ai để có thê từ bỏ bất 
thiện, tu tập thiện?" Rồi Tôn giả Sàriputta suy nghĩ như sau: 
"Tỷ-kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa Đạo Sư để có 
thê từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Tỷ-kheo cung kính tôn trọng, 
sống nương tựa Pháp... chúng Tăng... Học pháp... Định... 
không phóng dật.. Tỷ-kheo cung kính, tôn trọng, sông 
nương tựa tiếp đón thân tình để có thê từ bỏ bất thiện, tu tập 
thiện". Rồi Tôn giả Sàriputta lại suy nghĩ như sau: "Những 
pháp này trong ta đã được thanh tịnh trong sáng. Vậy ta hãy 
đi đến Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ những pháp này, như 
vậy các pháp này sẽ được thanh tịnh trong ta và được xem là 
trong sạch hơn nữa. Ví như một người tìm được một đồng 
tiền vàng lớn, thanh tịnh trong sáng. Người ấy suy nghĩ như 
sau: "Ta hãy đi đến người thợ vàng và đưa xem đồng tiền 
vàng này. Đồng tiền vàng này được ta đưa cho người thợ 
vàng như vậy sẽ được thanh tịnh và trong sáng hơn nữa". 
Cũng vậy, các pháp này ở nơi ta được thanh tịnh, trong sáng. 
Ta hãy đi đến Thể Tôn và báo cho Thế Tôn rõ những pháp 
này. Như vậy các pháp này sẽ được thanh tịnh trong ta và 
được xem là trong sạch hơn nữa”. Rồi Tôn giả Sàriputta, vào 
buổi chiều, từ Thiên tịnh đứng dậy đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 


2. - Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con sống một mình 
Thiên tịnh, tâm tư suy nghĩ như sau khởi lên nơi con: "Tỷ- 
kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa ai để có thể từ bỏ 
bắt thiện, tu tập thiện?" Rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như 
sau: "Iÿ-kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa Đạo Sư 
để có thê từ bỏ bắt thiện, tu tập thiện. Tỷ-kheo cung kính tôn 
trọng, sống nương tựa Pháp... chúng Tăng... Học pháp... 
Định... không phóng dật... tiếp đón thân tình để có thể từ bỏ 
bắt thiện, tu tập thiện".. Rồi bạch Thế Tôn, con lại suy nghĩ 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 123 





như sau: "Những pháp này trong ta đã được thanh tịnh trong 
sáng. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ 
những pháp này, như vậy các pháp này sẽ được thanh tịnh 
trong ta và được xem là trong sạch hơn nữa. Ví như một 
người tìm được một đồng tiền vàng lớn, thanh tịnh trong 
sáng. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta hãy đi đến người thợ 
vàng và đưa xem đồng tiền vàng này. Đồng tiền vàng này 
được ta đưa cho người thợ vàng như vậy sẽ được thanh tịnh 
và trong sáng hơn nữa". Cũng vậy, các pháp này ở nơi ta 
được thanh tịnh, trong sáng. Ta hãy đi đến Thế Tôn và báo 
cho Thế Tôn rõ những pháp này. Như vậy các pháp này sẽ 
được thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch hơn nữa". 


- Lành thay, lành thay, này Sàriputta! Này Sàriputta, 
Tỷ-kheo cung kính tôn trọng, sông nương tựa Đạo Sư, có thê 
từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Này Sảriputta, Tỷ-kheo cung 
kính, tôn trọng, sống nương tựa Pháp... chúng Tăng... Học 
pháp... Định... không phóng dật...Này Sariputta, Tỷ-kheo 
cung kính, tôn trọng, sống nương tựa tiếp đón thân tình để có 
thê từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. 


Khi được nói vậy, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 


3. - Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con 
hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: Bạch Thế Tôn, chắc 
chắn Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo Sư, sẽ cung kính 
Pháp, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào 
không cung kính Đạo Sư, vị ấy cũng không cung kính Pháp. 
Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo 
Sư, không cung kính Pháp sẽ cung kính chúng Tăng, sự kiện 
này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ- -kheo nào không cung 
kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, vị ấy cũng không cung 
kính chúng Tăng. Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào 
không cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, không 


124 Chương VII - Bảy Pháp 





cung kính chúng Tăng, sẽ cung kính Học pháp, sự kiện này 
không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào không cung kính 
Đạo Sư, không cung kính Pháp, không cung kính chúng 
Tăng, vị ấy cũng không cung kính học pháp. Bạch Thế Tôn, 
chắc chắn Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo Sư, không 
cung kính Pháp, không cung kính chúng Tăng, không cung 
kính Học pháp, sẽ cung kính Thiền định. Sự kiện này không 
xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo Sư, 
không cung kính Pháp, không cung kính chúng Tăng, không 
cung kính Học pháp, vị ây cũng không cung kính Thiên định. 

Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo 
Sư, không cung kính Pháp, không cung kính chúng Tăng, 
không cung kính Học pháp, không cung kính Thiền định, sẽ 
cung kính không phóng dật, sự kiện này không xảy ra. Bạch 
Thế Tôn, Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo Sư, không cung 
kính Pháp, không cung kính chúng Tăng, không cung kính 
Học pháp, không cung kính Thiền định, vị ấy cũng không 
cung kính không phóng dật. Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ- 
kheo nào không cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, 
không cung kính chúng Tăng, không cung kính Học pháp, 
không cung kính Thiền định, không cung kính không phóng 
dật, sẽ cung kính tiếp đón thân tình, sự kiện này không xảy ra. 
Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo Sư, không 
cung kính Pháp, không cung kính chúng Tăng, không cung 
kính Học pháp, không cung kính Thiền định, không cung 
kính không phóng dật, vị ấy cũng không cung kính tiếp đón 
thân tình. 


Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, sẽ 
không cung kính Pháp, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế 
Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, vị ấy cũng cung kính 
Pháp. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, cung 
kính Pháp sẽ không cung kính chúng Tăng, sự kiện này 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 125 





không xảy ra. Bạch Thế Tôn, vị Tyỷ-kheo nào cung kính Đạo 
Sư, cung kính Pháp, vị ấy cũng cung kính chúng Tăng. Bạch 
Thế Tôn, chắc chắn vị Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, cung 
kính Pháp, cung kính chúng Tăng, sẽ không cung kính Học 
pháp, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào 
cung kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng Tăng, 
vị ấy cũng cung kính học pháp. Bạch Thế Tôn, chắc chắn 
Ty-kheo nào cung kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính 
chúng Tăng, cung kính Học pháp, sẽ không cung kính Thiền 
định, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào 
cung kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng Tăng, 
cung kính Học pháp, vị ây cũng cung kính Thiền định. Bạch 
Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, cung 
kính Pháp, cung kính chúng Tăng, cung kính Học pháp, cung 
kính Thiền định, sẽ không cung kính không phóng dật, sự 
kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung 
kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng Tăng, cung 
kính Học pháp, cung kính Thiền định, vị ấy cũng cung kính 
không phóng dật. Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tý-kheo nào 
cung kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng Tăng, 
cung kính Học pháp, cung kính Thiền định, cung kính không 
phóng dật, sẽ không cung kính tiếp đón thân tình, sự kiện 
này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính 
Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng Tăng, cung kính 
Học pháp, cung kính Thiên định, cung kính không phóng dật, 
VỊ ấy cũng cung kính tiếp đón thân tình. Bạch Thế Tôn, với 
lời văn tắt này của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng 
rãi như vậy. 


4. - Lành thay, lành thay, này Sàriputta! Lành thay, này 
Sàriputta, với lời nói văn tắt này của Ta, Thầy đã hiểu một 
cách rộng rãi như vậy. Này Sàriputta, thật vậy, Tỷ-kheo nào 
không cung kính Đạo Sư, sẽ cung kính Pháp, sự kiện này 


126 Chương VII - Bảy Pháp 





không xảy ra. Này Sàriputta, Tyỷ-kheo nào không cung kính 
bậc Đạo Sư, vị ấy cũng không cung kính Pháp... Này 
Sàriputfa, vị Tyỷ-kheo nào không cung kính Đạo Sư... không 
cung kính Pháp... không cung kính chúng Tăng... không cung 
kính Học pháp... không cung kính Thiền định... . không cung 
kính không phóng dật, sẽ cung kính tiếp đón thân tình, sự 
kiện này không xảy ra. Này Sàriputta, Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, không cung kính 
chúng Tăng, không cung kính Học pháp, không cung kính 
Thiền định, không cung kính không phóng đật, vị ấy cũng 
không cung kính tiếp đón thân tình. 


Này Sàriputta, chắc chắn Tỷ-kheo nào cung kính Đạo 
sư, sẽ không cung kính Pháp, sự kiện này không xảy ra. Này 
Sàảriputta, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, vị ấy cũng cung 
kính Pháp... Này SàrIputta, vị Tỷ-kheo nào cung kính Đạo 
Sư... cung kính Pháp... cung kính chúng Tăng... cung kính 
Học pháp... cung kính Thiền định... cung kính không phóng 
dật, sẽ không cung kính tiếp đón thân tình, sự kiện này 
không xảy ra. Này Sàriputta, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, 
cung kính Pháp, cung kính chúng Tăng, cung kính Học pháp, 
cung kính Thiền định, cung kính không phóng dật, vị ày 
cũng cung kính tiếp đón thân tình. Này Sảripufta, lời nói văn 
tắt này của Ta, ý nghĩa cần phải được thấy một cách rộng rãi 
như vậy. 


(VI) (67) Sự Tu Tập 


1. - Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo không chí tâm trong sự 
tu tập khởi lên ước muốn như sau: "Mong răng tâm ta được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ!" Tuy vậy, 
tâm vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 127 





Vì cớ sao? Phải nói răng vì vị ấy không có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm xứ, không 
có tu tập Bốn chánh cần, không có tu tập Bốn như ý túc, 
không có tu tập Năm căn, không có tu tập Năm lực, không có 
tu tập Bảy Bồ-đề phần, không có tu tập Thánh đạo tám ngành. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười hai 
trứng gà, không được con gà mái ấp năm đúng cách, không 
được ấp nóng đúng cách, không được ấp dưỡng đúng cách. 


Dầu cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn: "Mong rằng 
những con gà con của ta, với chân móng và đỉnh đầu, hay với 
miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh ra một 
cách an toàn, tuy vậy, các con gà con ấy không có thể, với 
chân, móng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể 
vỏ trứng, được sanh ra một cách an toàn! 


Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay mười hai 
trứng gà mái ấy không được con gà mái nằm ấp một cách 
đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách 
đúng đắn. 


Cũng vậy, này các Tyý-kheo, Tỷ-kheo không chú tâm 
trong sự tu tập, dầu cho có khởi lên ý muốn: "Mong rằng tâm 
ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ": tuy 
vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ. 

Vì cớ sao? Phải nói răng vì vị ấy không có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm xứ... 
không có tu tập Thánh đạo tám ngành. 

2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm trong sự tu 
tập, dầu cho không khởi lên ước muốn: "Mong răng tâm ta 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ”; tuy 


128 Chương VII - Báy Pháp 





vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có 
chấp thủ. 

Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Có tu tập cái 
gì? Có tu tập Bốn niệm xứ, có tu tập Bốn chánh cần, có tu 
tập Bốn như ý túc, có tu tập Năm căn, có tu tập Năm lực, có 
tu tập Bảy giác chị, có tu tập Thánh đạo tám ngành. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười hai 
trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp nằm đúng cách, 
âp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. 
Dầu cho con gà mái ấy không khởi lên ý muốn: "Mong rằng 
những con gà con của ta, với chân móng và đỉnh đầu, hay với 
miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh ra một 
cách an toàn!", tuy vậy, các con gà con ấy có thể với chân, 
móng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ 
trứng, được sanh ra một cách an toản. 


Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay mười hai 
trứng gà được con gà mái ây âp năm một cách đúng đẫn, ấp 
nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm tu 
tập, dầu cho vị ấy không khởi lên ý muốn: "Mong rằng tâm 
ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ"; tuy 
vậy, tâm vị ẫy vẫn được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không 
có chấp thủ. 

Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Tu tập cái gì? 
Có tu tập Bốn niệm xứ... có tu tập Thánh đạo tám ngành. 


Ví như, này các Ty-kheo, một người thợ nề hay đệ tử 
người thợ nè, khi nhìn vào cán búa, thấy dấu các ngón tay và 
dâu ngón tay cái. Người ấy không có thê biết được như sau: 
"Hôm nay từng ấy cán búa của ta bị hao mòn, hôm qua từng 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 129 





ây, các ngày khác từng ây”. Nhưng người ây biệt được cán 
búa bị hao mòn trên sự hao mòn của cán búa. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chú tâm trong sự 
tu tập không có biết như sau: “Hôm nay từng ấy lậu hoặc của 
ta được đoạn tận, hôm qua từng ấy, các ngày khác từng ấy". 
Nhưng vị ẫy biết được các lậu hoặc được đoạn tận trên sự 
đoạn tận các lậu hoặc. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyền đi biến, có 
đầy đủ cột buồm và dây buồm bị mắc cạn sáu tháng do thiếu 
nước trong mùa đông, các cột buồm và dây buồm bị gió và 
mặt trời làm hư hỏng. Rồi bị nước mưa đồ xuống trong mùa 
mưa, chúng bị hư dần và mục nát một cách dễ dàng. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm 
trong sự tu tập, các kiệt sử rât dê bị yêu dân và mục nát. 


(VHI (68) Lửa 
1. Như vẫy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng 
Kosala, cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Trong khi đang đi trên 
con đường, Thế Tôn thấy tại một địa điểm, một nhóm lửa lớn 
đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Thây vậy, Ngài 
bước xuông đường và ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, dưới một 
gốc cây. Ngôi xuống, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tý-kheo, các Thầy có thấy nhóm lửa lớn ấy 
đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn không? 
- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
__ Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào là 
tôt hơn: ôm âp, ngôi gân hay năm gân nhóm lửa lớn ây đang 
cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, hay ôm âp, ngôi gân, 


130 Chương VII - Bảy Pháp 





năm gân tay chân mêm mại non trẻ của người con gái Sát-đê- 
ly, hay người con gái Bả-la-môn, hay người con gái g1a chủ? 


- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn: Ôm ấp, ngồi gần, 
hay nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của người con gái 
Sát-đề-ly, hay người con gái Bà-la-môn, hay người con gái 
gia chủ. Khổ đau, bạch Thể Tôn, là ôm ấp, ngồi gần hay nằm 
gần nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa 
ngọn! 


- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rõ 
cho các Thầy, này các Tý-kheo, với một người ác giới, theo 
ác pháp, sở hành bắt tịnh, đáng nghi ngờ những hành vi che 
đậy, không phải Sa-môn, nhưng tự nhận là Sa-môn, không 
sông Phạm hạnh, nhưng tự nhận sống Phạm hạnh, nội tâm 
hôi hám, ứ đây tham dục, tánh tình bắt tịnh. Thật là tốt hơn 
cho người ấy ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần nhóm lửa lớn ấy 
đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Vì cớ sao? Vì 
do nguyên nhân ây, này các Tỷ-kheo, người ây có thê đi đến 
chết, hay đi đến gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, 
sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác 
giới theo ác pháp... tánh tình bất tịnh, ôm ấp, ngồi gần, hay 
nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của người con gái Sát-đế- 
ly, hay người con gái Bà-la-môn, hay người con gái gia chủ; 
như vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh đau khổ 
lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. 


2. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tý-kheo, việc gì là 
tốt hơn: Một người lực sĩ, với sợi dây đuôi ngựa chắc chắn, 
cuốn vào hai ông chân rồi siết mạnh, sợi dây ây cắt đứt da 
ngoài, sau khi cắt đứt da ngoài, lại cắt đứt da trong, sau khi 
cắt đứt da trong, lại cắt đứt thịt, sau khi cắt đứt thịt, lại cắt 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 l31 





đứt dây gân, sau khi cắt đứt dây gân, lại cắt đứt xương, sau 
khi cắt đứt xương va chạm tủy và dừng lại; hay là nhận sự 
đảnh lễ của các Sát-đề-ly đại phú hay các Bà-la-môn đại phú, 
hay các gia chủ đại phú? 


- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn: Nhận sự vái chào 
của các Sát-đế-ly đại phú, hay các Bả-la-môn đại phú, hay 
các gia chủ đại phú. Khổ đau, bạch Thế Tôn, là người lực sĩ, 
với sợi dây đuôi ngựa chắc chắn... va chạm tủy và dừng lại. 


- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rõ 
cho các Thây, này các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo 
ác pháp,... ứ đầy tham dục, tánh tình bắt tịnh, thật là tốt hơn 
bị một người lực sĩ, với sợi dây đuôi ngựa chắc chắn... va 
chạm tủy và dừng lại. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân â Ấy, này 
các Tỷ-kheo, người ấy đi đến chết, hay đi đến khổ gần như 
chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, 
tánh tình bất tịnh, nhận sự đảnh lễ của các Sát-đế-ly đại phú, 
hay các Bà-la-môn đại phú, hay các đại gia chủ đại phú; như 
vậy khiến cho vị ấy bất hạnh đau khổ lâu dài, sau khi thân 
hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


3. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào là 
tốt hơn: Bị một người lực sĩ, với cây kiếm sắc bén, được dầu 
rửa sạch, đập vào giữa ngực; hay là thọ nhận chấp tay vái 
chào của các Sát-đề-ly đại phú, hay các Bà-la-môn đại phú, 
hay gia chủ đại phú? 


- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn, (tức là) thọ nhận 
chấp tay vái chào của các Sát-đế-ly, đại phú, hay các Bà-la- 
môn đại phú, hay các gia chủ đại phú. Khổ đau, bạch Thế 
Tôn, là bị người lực sĩ, với cây kiếm sắc bén, được dầu rửa 
sạch, đập vào giữa ngực. 


132 Chương VII - Báy Pháp 





- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tý-kheo, Ta nói rõ 
cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo 
ác pháp... tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn bị một người lực 
sĨ với cây gươm sắc bén, được dầu rửa sạch, đập vào giữa 
ngực. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, 
người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết. Nhưng 
không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có 
thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng nảy các 
Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp... tánh tình bất 
tịnh, thọ nhận chắp tay vái chào của các Sát-đế-ly đại phú, 
hay các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú; như vậy 
khiến cho vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


4. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào là 
tốt hơn: Bị một người lực sĩ với các tắm sắt nóng đang cháy 
đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn áp cuốn vào thân; hay là 
hưởng thọ y áo do các Sát-đề-ly đại phú, hay Bả-la-môn đại 
phú, hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường? 


- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn (tức là) hưởng thọ 
y áo do các Sát-đế-ly đại phú, hay các Bà-la-môn đại phú, 
hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. Khổ đau, 
bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ với các tắm sắt nóng đang 
cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn áp cuốn vào thân. 


- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nêu rõ 
cho các Thây, này các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo 
ác pháp, tánh tỉnh bắt tịnh, thật là tốt hơn bị một người lực sĩ 
với các tâm sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa 
ngọn áp cuốn vào thân. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân Ấy, 
này các Tỷ-kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần 
như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 133 





Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, 
sở hành bắt tịnh... tánh tình bất tịnh, hưởng thọ các y áo, do 
các Sát-đế-ly đại phú, các Bà-la-môn đại phú, hay các gia 
chủ đại phú, vì lòng tin cúng dường; như vậy, này các Tỷ- 
kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân 
hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


5. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào tốt 
hơn: Bị một người lực sĩ với cái kềm sắt nóng, cháy đỏ, cháy 
đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, mở miệng và nhét vào miệng một 
hòn sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, 
hòn sắt ấy đốt cháy môi của người ấy, đốt cháy miệng, đốt 
cháy lưỡi, đốt cháy cổ họng, đốt cháy bụng đem theo ruột 
non, ruột già và thoát ra ngoài từ phần ở dưới; hay là thọ 
hưởng đồ ăn khất thực do các Sát-đế-ly đại phú, các Bà-la- 
môn đại phú, các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng dường? 


- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn: Hưởng thọ các đồ 
ăn khất thực do các Sát-đề-ly đại phú, các Bả-la-môn đại phú 
hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. Khổ đau, 
bạch Thế Tôn, là người bị lực sĩ với cái kềm sắt nóng đang 
cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, mở miệng và nhét 
vào miệng một hòn sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, chảy 
đỏ lửa ngọn. Hòn sắt ấy đốt cháy môi của người ấy, đốt cháy 
miệng, đốt cháy lưỡi, đốt cháy cô họng, đốt cháy bụng đem 
theo ruột non, ruột già và thoát ra ngoài từ phần ở dưới. 


- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rõ 
cho các Thầy, này các Tý-kheo, với một người ác giới, theo 
ác pháp... tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn bị một người lực 
sĩ với các kêm sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ 
lửa ngọn, mở miệng và nhét vào miệng một hòn sắt Tóng 
đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Hòn sắt ấy đốt 
cháy môi của người ấy, đốt cháy miệng, đốt cháy lưỡi, đốt 


134 Chương VHI - Bảy Pháp 





cháy cô họng, đốt cháy bụng đem theo ruột non, ruột già và 
thoát ra ngoài từ phần ở dưới. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân 
Ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần 
như chết, nhưng không vì nhân duyên â ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, có thể sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, 
sở hành bất tịnh... tánh tình bất tịnh, hưởng thọ các đồ ăn 
khất thực do các Sát-đề- -ly đại phú, các Bà-la-môn đại phú, 
do các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng dường; như vậy, này 
các Tỷ-kheo, khiến cho vị ây bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau 
khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. 


6. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nảo là 
tốt hơn: BỊ một người lực sĩ nắm lây, đầu hay năm lây, Val, Ép 
ngồi hay ép nằm trên một giường sắt hay một ghế sắt nóng 
đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn; hay là hưởng 
thọ giường ghế do các Sát-đế-ly đại phú, các Bà-la-môn đại 
phú, hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường? 


- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn: Hưởng thọ giường 
và ghế do các nhà Sát-đề-ly đại phú... do các gia chủ đại phú 
vì lòng tin cúng dường. Khổ đau, bạch Thể Tôn, là bị người 
lực sĩ nắm lây đầu hay nắm lấy vai, ép ngồi hay ép nằm trên 
một giường sắt hay một ghế nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, 
cháy đỏ lửa ngọn! 


- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rõ 
cho các Thầy, này các Tý-kheo, với một người ác giới, theo 
ác pháp... tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn bị một người lực 
sĩ năm lẫy đầu hay nắm lấy vai, ép ngồi hay ép nằm trên một 
giường sắt hay một ghế sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, 
cháy đỏ lửa ngọn. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các 
Tỷ-kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 135 





nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, 
sở hành bắt tịnh... tánh tình bất tịnh, hưởng thọ các giường 
ghế do các Sát-đề-ly đại phú, các Bà-la-môn đại phú, hay do 
các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng dường; như vậy, này các 
Tỷ-kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dải, sau khi 
thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. 


7. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nảo là 
tốt hơn: Bị một người lực sĩ nắm chân phía trên, đầu phía 
dưới và quăng vào một ghè sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ 
rực, cháy đỏ lửa ngọn, tại đấy, người ấy bị nâu sôi lên như 
bọt nước tự mình nôi lên, tự mình chìm xuống, tự mình đi 
ngang; hay là hưởng thọ tịnh xá do các Sát-đế-ly đại phú, các 
Bà-la-môn đại phú hay do các gia chủ đại phú vì lòng tin 
cúng dường? 


- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn, hưởng thọ tịnh xá 
do các Sát-đế-ly đại phú, các Bà-la-môn đại phú, hay các gia 
chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. Khổ đau, bạch Thế Tôn, 
là bị người lực sĩ năm chân phía trên, đầu phía dưới, và 
quãng người ây vào trong một cái phè sắt nóng đang cháy đỏ, 
cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Tại đây bị nâu sôi... tự mình 
đi ngang. 


- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rõ 
cho các Thây, này các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo 
ác pháp... tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn bị người lực sĩ 
năm chân phía trên, đầu phía dưới... tự mình đi ngang. Vì cớ 
sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy đi 
đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân 
duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thê sanh vào cõi 


136 Chương VII - Bảy Pháp 





dữ, ác thú đọa xứ, địa ngục. Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một 
người ác giới, theo ác pháp... tánh tình bất tịnh, hưởng thọ 
tịnh xá, do các Sát-đề-ly đại phú... hay các gia chủ đại phú, 
vì lòng tin cúng đường, như vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho 
người ẫy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do vậy, 
này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học tập như sau: "Chúng 
ta hưởng thọ các vật dụng như y áo, đỗ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh của những ai, đối với những người ầy, SỞ 
hành như vậy sẽ có quả lớn, có lợi ích hơn. Và sự xuất gia 
của chúng ta sẽ không có trồng không, có kết quả, có thành 
tích". 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 


8. Này các Tỷ-kheo, với ai thấy được lợi ích của mình, 
thật là vừa đủ để tinh cần, không phóng dật. Này các Tỷ- 
kheo, với ai thấy được lợi ích của người, thật là vừa đủ để 
tinh cần, không phóng dật. Này các Tỷ-kheo, với ai thấy 
được lợi ích cả hai, thật là vừa đủ đề tinh cần, không phóng 
dật. 


Thế Tôn thuyết như vậy. Trong khi lời nói này được 
nói lên, có khoảng sáu mươi vị Tỷ-kheo hộc máu nóng từ 
miệng, có khoảng sáu mươi Tỷ-kheo từ bỏ học pháp và hoàn 
tục, nghĩ rằng: "Khó làm thay, Thế Tôn! Thật khó làm thay, 
Thế Tôn!". Có khoảng sáu mươi Tỷ-kheo, với tâm được giải 
thoát, không chấp thủ các lậu hoặc. 

(IX) (69) Sunetta 

I. - Thuở xưa, này các Tyỷ-kheo, có Đạo Sư tên là 
Sunetta, thuộc ngoại đạo, đã ly tham đối với các dục. Đạo sư 
Sunetfa, này các Tỷ-kheo, có hàng trăm đệ tử. Đạo sư 
Sunetta thuyết pháp cho các đệ tử để cộng trú với thế giới 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 137 





Phạm thiên. Này các Tỷ-kheo, những ai tâm không hoan hỷ 
với cuộc thuyết pháp của Đạo sư Sunetta để cộng trú với thế 
giới Phạm thiên, khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào 
cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Tỷ-kheo, còn 
những ai tâm hoan hỷ với cuộc thuyết pháp của Đạo sư 
Sunetta để cộng trú với thế giới Phạm thiên, khi thân hoại 
mạng chung, họ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời 
này. 


2. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có Đạo sư tên là 
Mùgapakkha... có Đạo sư tên là AranemI... có Đạo sư tên là 
Kuddàla... có Đạo sư tên là Hatthipàla... có Đạo sư tên là 
Jotipàla... có Đạo sư tên là Araka. Đạo sư Araka thuộc ngoại 
đạo đã ly tham đối với các dục. Đạo sư Araka, này các Tỷ- 
kheo, có hàng trăm đệ tử. Đạo sư Araka thuyết pháp cho các 
đệ tử cộng trú với thế giới Phạm thiên. Này các Tỷ-kheo, 
những ai tâm không hoan hỷ với cuộc thuyết pháp của Đạo 
sư Araka để cộng trú với thế giới Phạm thiên, khi thân hoại 
mạng chung, họ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Này các Tý-kheo, còn những ai tâm hoan hỷ với cuộc thuyết 
pháp của Đạo sư Araka để cộng trú với thế giới Phạm thiên, 
khi thân hoại mạng chung, họ sanh lên thiện thú, thiên giới, 
cõi đời này. 

3. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, ai với tâm 
ác quở trách, phỉ báng, bảy bậc Đạo sư này thuộc ngoại đạo 
đã ly tham đối với các dục, được hàng trăm chúng đệ tử 
đoanh vây, người ấy có tạo ra nhiều điều vô phước không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Này các Ty-kheo, ai với tâm quở trách, phỉ báng bảy 
Đạo sư này, thuộc ngoại đạo, đã ly tham đối với các dục, 
được hàng trăm chúng đệ tử đoanh vây, người ấy tạo ra 
nhiều điều vô phước; còn ai với ác tâm, quở trách phỉ báng 


138 Chương VHI - Bảy Pháp 





một bậc đầy đủ chánh kiến, do vậy, người này tạo ra nhiều 
điều vô phước hơn nữa. Vì cớ sao? Ta tuyên bố không kham 
nhẫn một người như vậy, từ trong ra ngoài, đối với các vị 
đồng Phạm hạnh. Do vậy, này các Ty-kheo, các Thầy cần 
phải học tập như sau: "Chúng ta sẽ không có tâm ác độc đối 
VỚI Các VỊ đồng Phạm hạnh". Này các Tỷ-kheo, các Thầy cần 
phải học tập như vậy. 


(X) 70) Araka 


1. - Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có Đạo sư tên là Araka 
thuộc ngoại đạo đã ly tham đối với các dục. Này các Tỷ-kheo, 
Đạo sư Araka có đến hàng trăm đệ tử. Đạo sư Araka thuyết 
pháp cho các đệ tử như sau: 

2." Này Bà-la-môn, ít oi là đời sống của loài Người, 
nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với 
bùa chú, hãy giác ngộ! Hãy làm điều lành, sống đời Phạm 
hạnh! Với người đã sanh, không có bất tử. Ví như, này Bà- 
la-môn, giọt sương trên đầu ngọn cỏ, khi mặt trời mọc, mau 
chóng biến mắt, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này Bà-la- 
môn, như giọt sương là đời sống loài Người, nhỏ bé, không 
đáng kê, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác 
ngộ! Hãy làm điều lành, sống đời Phạm hạnh! Với người đã 
sanh, không có bất tử. Ví như, này Bà-la-môn, khi trời mưa 
nặng hạt, bong bóng nước trên nước mau chóng biến mất, 
không tôn tại lâu dài. Cũng vậy, này Bà-la-môn, như bong 
bóng nước là đời sống của loài Người, nhỏ bé, không đáng 
kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ! 
Hãy làm điều lành, sống đời Phạm hạnh! Với người đã sanh, 
không có bất tử. Ví như, này Bà-la-môn, con sông trên núi 
chảy xa, dòng nước chảy nhanh, lôi cuốn theo vật này vật 
khác, không có sát-na nào, không có giây phút nào, không có 
thời khắc nào có dừng nghỉ, nó phải chảy tới, cuồn cuộn 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 139 





chảy, thúc đây chảy tới. Cũng vậy, này Bà-la-môn, ví như 
con sông ấy là đời sống của loài Người, nhỏ bé, không đáng 
kể... Với người đã sanh, không có bất tử. Ví như, này Bà-la- 
môn, người lực sĩ tụ lại một cục nước miếng trên đầu lưỡi và 
nhỗ đi không có phí sức. Cũng vậy, này Bà-la-môn, ví dụ với 
cục nước miếng là đời sống loài Người, nhỏ bé, không đáng 
kể... Với người đã sanh, không có bất tử. Ví như, này Bà-la- 
môn, một miếng thịt được quăng vào một nồi sắt được hâm 
nóng cả ngày, mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, ví như miếng thịt là đời sống con 
người, nhỏ bé, không đáng kê... Với người đã sanh, không có 
bất tử. Ví như, này Bà-la-môn, con bò cái sắp bị giết, được 
dắt đến lò thịt, mỗi bước chân giơ lên là bước gần đến bị giết, 
gần đến chết. Cũng vậy, này Bà-la-môn, ví dụ với con bò cái 
sắp Dị giết là đời sông con người, nhỏ bé, không đáng kể, 

nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ, hãy 
làm điều lành, hãy sống Phạm hạnh. Với người đã sanh, 
không có bắt tử". 


3. Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, tuổi thọ của loài 
Người lên đến 60.000 năm. Người con gái 500 tuổi có thê 
đến tuổi lẫy chồng. Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, loài 
Người có sáu loại bệnh: lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiêu 
tiện. Này các Tỷ-kheo, bậc Đạo sư Araka Ấy, với loài Người 
thọ mạng dài như vậy, sông lâu như vậy, ít bệnh như vậy, lại 
thuyết pháp cho các đệ tử như vậy: "Ít oi, này Bà- la-môn, là 
đời sông loài Người, nhỏ bé không đáng kể, nhiều khô đau, 
nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ! Hãy làm điều lành, 
sống đời Phạm hạnh! Với người đã sanh, không có bất tử". 
Nay, này các Tỷ-kheo, ai nói một cách chơn chánh, phải nói 
như sau: "Ít oi, là đời sống loài Người, nhỏ bé, không đáng 
kể, nhiều khô đau, nhiều ưu não. Với trí tuệ, hãy giác ngộ! 
Hãy làm điều lành, hãy sống Phạm hạnh! Với người đã sanh, 


140 Chương VHI - Bảy Pháp 





không có bất tử". Nay, này các Tý-kheo, ai sống lâu, vị ấy 
sống một trăm tuổi, ít hơn hay nhiều hơn. Mạng sống 100 
tuổi, này các Tỷ-kheo, được chia thành 300 mùa: một trăm 
mùa đông, một trăm mùa hạ, một trăm mùa mưa. Này các 
Tỷ-kheo, dầu cho sống ba trăm mùa, người ấy sống 12 lần 
100 tháng: 400 tháng lạnh, 400 tháng nóng, 400 tháng mưa. 
Này các Tỷ-kheo, dâu cho sống 12 lần 100 tháng, người ấy 
sống 24 lần một trăm nửa tháng: 800 nửa tháng lạnh, 800 
nửa tháng nóng, 800 nửa tháng mưa. Này các Tỷ-kheo, dầu 
cho sống 24 lần một trăm nửa tháng, người ấy sống 36 lần 
1000 đêm: 12.000 đêm lạnh, 12.000 đêm nóng, 12.000 đêm 
mưa. Này các Tỷ-kheo, dầu cho sống 36 lần 1000 đêm, 
người ấy ăn chỉ có 72 ngàn bữa cơm: 24 ngàn bữa cơm vào 
mùa lạnh, 24 ngàn bữa cơm vào mùa nóng, 24 ngàn bữa cơm 
vào mùa mưa. Đây gồm có với sữa mẹ và thời gian không có 
đồ ăn. Ở đây, có những khi không có bữa ăn này, nghĩa là 
tức giận không ăn cơm, khổ đau không ăn cơm, bịnh hoạn 
không ăn cơm, trai giới không ăn cơm, không thâu hoạch 
được, không ăn cơm. 


Như vậy, này các Tý-kheo, tuổi thọ một trăm năm của 
loài Người được Ta gọi là tuôi thọ, được gọi là lượng của 
tuổi thọ, được gọi là thời tiết, được gọi là năm, được gọi là 
tháng, được gọi là nửa tháng, được gọi là đêm, được gọi là 
đêm ngày, được gọi là bữa ăn, được gọi là giữa bữa ăn. 


4. Này các Tỷ-kheo, những gì bậc Đạo sư phải làm, vì 
hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy Ta đã 
làm, vì lòng thương tưởng các Thầy. Này các Tỷ-kheo, đây 
là những gốc cây, đây là những căn nhà không tịnh. Này các 
Tỷ-kheo, hãy Thiền định, chớ có phóng dật, chớ hối tiếc về 
sau. Đó là lời giáo huấn của Ta cho các Thây. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 141 





VII. Phẩm Về Luật 


(D Ø1 Trì Luật (1) 


1. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là 
bậc trì Luật. Thế nào là bảy? 

2. Biết vi phạm; biết không vi phạm; biết phạm nhẹ, 
biết phạm nặng; có giới luật, sông chế ngự với sự chế ngự 
của giới bổn; đầy đủ uy nghi và chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong những lãi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp; bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có 
được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được 
không phí sức; do đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng 
trí ngay trong hiện tại chứng ngộ, chứng đạt vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. 

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là 
bậc trì Luật. 


(ID (72) Trì Luật 2) 


1. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là 
bậc trì Luật. Thê nảo là bảy? 


2. Biết vi phạm; biết không vi phạm; biết phạm nhẹ, 
biết phạm nặng: cả hai giới bổn được khéo truyền lại một 
cách rộng rãi, khéo phân loại, khéo điều chỉnh, khéo quyết 
định thành sutta và thành chỉ tiết; bốn Thiền thuộc tăng 
thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có 
được không mệt nhọc, có được không phí sức; do đoạn trừ 
các lậu hoặc, tự mình với thắng trí ngay trong hiện tại chứng 
ngộ, chứng đạt vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


142 Chương VII - Bảy Pháp 





Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là 
bậc trì Luật. 


(II) (73) Trì Luật (3) 


1. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là 
bậc trì Luật. Thê nào là bảy? 


2. Biết vi phạm; biết không vi phạm; biết phạm nhẹ, 
biết phạm nặng; biết an trú trên luật không thể bác bỏ được; 
bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm... có được không phí sức; 
do đoạn trừ các lậu hoặc ... tuệ giải thoát. 


Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là 
bậc trì Luật. 

(IV) (74) Trì Luật (4) 

1. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là 
bậc trì Luật. Thê nào là bảy? 

2. Biết vi phạm; biết không vi phạm; biết phạm nhẹ, 
biệt phạm nặng; nhớ đên nhiêu đời trước, như một đời, hai 
đời... như vậy, nhớ đên nhiêu đời trước với những đặc điêm, 
với những chi tiêt; với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân... biệt 
rõ chúng sanh; do đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình... tuệ giải 
thoát. 

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là 
bậc trì Luật. 

(V - VHI) (75-78) Chói Sáng 

1. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là 
bậc trì Luật chói sáng. Thê nào là bảy? 

(Như trên, 7l - 74, chỉ khác thêm chữ chói sáng) 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 143 





(IX) (79) Thông Điệp 


1. Rồi Tôn giả Upàli đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên. Ngôi xuống một bên, 
Tôn giả Upàli bạch Thế Tôn: 


- Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy thuyết pháp 
cho con một cách văn tắt, sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, 
con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cần. 


2. - Này Upàli, những pháp nào Thầy biết: "Những 
pháp này không được đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn", thời 
này Upàli, Thầy cần phải nhất hướng thọ trì là: "Đây không 
phải Pháp, đây không phải Luật, đây không phải lời dạy Thế 
Tôn". Và này Upàli, những pháp nào Thầy biết: "Những 
pháp này đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, 
an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn", thời này UpàiÏi, Thầy 
cần phải nhất hướng thọ trì là: "Đây là Pháp, đây là Luật, đây 
là lời dạy Thế Tôn". 

(X) (80) Diệt Tránh Pháp 


1. - Này các Tỷ-kheo, bảy pháp diệt tránh này đưa đến 
chấm dứt, làm cho an tịnh các tranh luận tiếp tục khởi lên. 
Thế nào là bảy? 

2. Luật về sự hiện diện cần phải áp dụng. Luật về ức 
niệm cần phải áp dụng. Luật về không si mê cần phải áp 
dụng. Luật về tự thú nhận cần phải áp dụng. Luật về đa số 
cần phải áp dụng. Luật về tìm tội ấy cần phải áp dụng. Luật 
về trải cỏ cần phải áp dụng. 

Này các Tý-kheo, bảy pháp diệt tránh này đưa đến 
chấm dứt, làm cho an tịnh các tranh luận tiếp tục khởi lên. 


144 Chương VHI - Bảy Pháp 





IX. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp 


HỊ 

(D (1) Sự Phá Hoại 

I.- Do phá hoại bảy pháp, này các Tỷ-kheo, thành vị 
Tỷ-kheo. Thê nào là bảy? 

2. Phá hoại kiến có thân, phá hoại nghi, phá hoại giới cắm 
thủ, phá hoại tham, phá hoại sân, phá hoại s1, phá hoại mạn. 

Do phá hoại bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, thành vị 
Tyỷ-kheo. 

(I-VIHT) (2-8) Các Pháp Khác 

I. Này các Tỷ-kheo, do đoạn diệt bảy pháp, thành vị 
Sa-môn ... do vât bỏ bảy pháp, thành vị Bà-la-môn ... Do tiêu 
diệt bảy pháp, thành vị an lành .... Do gột sạch bảy pháp, 
thành vị đã gột sạch ... Do biệt rõ bảy pháp, thành bậc có trí... 
Do phá hoại kẻ thù bảy pháp, thành vị Thánh ... Do chặn 
đứng bảy pháp, thành vị A-la-hán. Thê nào là bảy? 

2. Chân đứng kiến có thân, chặn đứng nghi, chặn đứng 
giới câm thủ, chặn đứng tham, chặn đứng sân, chặn đứng sĩ, 
chặn đứng mạn. 

Do chặn đứng bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, thành vị 
A-la-hán. 


(IX) (9) Phi Diệu Pháp 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy phi diệu pháp này. Thế 
nào là bảy? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 145 





2. Bất tín, không xấu hồ, không sợ hãi, không nghe 
nhiêu, biêng nhác, thât niệm, ác tuệ. Này các Tỷ-kheo, có 
bảy phi diệu pháp này. 

(X)(10) Diệu Pháp 

1.- Có bảy diệu pháp này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là 
bảy? 

2. Tín, xấu hồ, sợ hãi, nghe nhiều, tinh tấn, chánh niệm, 
có trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, có bảy diệu pháp này. 


[H] 
(D (1) Người Xứng Đáng Được Cung Kính 


I. - Này các Ty-kheo, có bảy hạng người này, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, 
đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế 
nào là bảy? 

2. Ở đời, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm thọ vô 
thường, trong tất cả thời, liên tục, không có gián đoạn, với 
tâm thắng giải, với tuệ thê nhập. Vị ấy, với sự đoạn diệt các 
lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ nhất đáng được 
cung kính ... là phước điền vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm thọ vô 
thường, trong tất cả thời, liên tục, không có gián đoạn, với 
tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Với vị ấy, sự chấm dứt các 
lậu hoặc và sự chấm dứt sanh mạng xảy đến một lần, không 
trước không sau. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ hai 
đáng được cung kính ... là phước điền vô thượng ở đời. 


146 Chương VHI - Bảy Pháp 





4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, thọ vô 
thường, trong tất cả thời, liên tục, không có gián đoạn, với 
tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Vị ấy sau khi diệt tận năm 
hạ phần kiết sử, chứng được Trung gian Bát-Niết-bàn ... 
chứng được Vô hành Bát-Niết-bàn ... chứng được Hữu hành 
Bát-Niết-bàn ... chứng được thượng lưu, đạt được Sắc cứu 
cánh. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, 
đáng được chấp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được cung 
kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


(ID (2) Các Người Khác Đáng Được Cung Kính 


I. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng 
được cung kính, ..... là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế 
nào là bảy? 

2. Ở đây, có hạng người sống tùy quán khổ trên con 
mắt... . tùy quán vô ngã trên con mắt ... tùy quán diệt tận trên 
con mắt ... tùy quán hoại diệt trên con mắt ... tùy quán ly 
tham trên. con mắt ... tùy quán đoạn diệt trên con mắt ... tùy 
quán từ bỏ trên con mắt ... trên tai ... trên mũi ... trên lưỡi... 
trên thân ... trên ý ... trên các sắc ... trên các tiếng ... trên các 
hương ... trên các vị ... trên các xúc ... trên các pháp ... trên 
nhãn thức ... trên nhĩ thức ... trên tỷ thức ... trên thiệt thức ... 
trên thân thức ... trên ý thức ... trên nhãn xúc ... trên nhĩ 
xúc ...trên tỷ xúc.. trên thiệt xúc ... trên thân xúc ... trên ý 
xúc ... trên thọ do nhãn xúc sanh ... trên thọ do nhĩ xúc sanh ... 
trên thọ do tỷ xúc sanh ... trên thọ do thiệt xúc sanh ... trên 
thọ do thân xúc sanh ... trên thọ do ý xúc sanh ... trên sắc 
tưởng ... trên thanh tưởng ... trên hương tưởng ... trên vị 
tưởng ... trên xúc tưởng ... trên pháp tưởng ... trên sắc tư... 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 147 





trên thanh tư ... trên hương tư ... trên vị tư ... trên xúc tư ... 
trên pháp tư ... trên sắc ái ... trên thanh ái... trên hương ái... 
trên vị ái ... trên xúc ái ... trên pháp ái ... trên sác tâm... trên 
thanh tâm ... trên hương, tầm ... trên vị tầm ... trên xúc tầm ... 
trên pháp tầm ... trên sắc tứ ... trên thanh tứ... trên n 
tứ ... trên vị tứ... „tiền xúc tứ... Xiếi pháp tứ ... trên sắc uân .. 
trên thọ uân ... trên tưởng uân ... trên hành uân.. . sống tùy 
quán vô thường trên thức uân.. . sống tùy quán khổ .. . SÔNg 
tùy quán vô ngã ... sông tùy quán diệt tận ... sông tùy quán 
hoại diệt ... sông tùy quán ly tham ... sông tùy quán đoạn 
diệt ... sông tùy quán từ bỏ. 

IH] 

(D (1) Thắng Tri Tham (1) 

I.- Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, bảy pháp cần 
phải tu tập. Thê nào là bảy? 

2. Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chỉ, 
khinh an giác chỉ, định giác chỉ, xả giác chỉ. Này các Tỷ- 
kheo, đê thăng tri tham, bảy pháp này cân phải tu tập. 

(H) (2) Thắng Tri Tham (2) 

1.- Này các Tý-kheo, để thăng tri tham, bảy pháp cần 
phải tu tập. Thê nào là bảy? 

2. Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, 
tưởng nguy hại, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn 
diệt. Này các Tỷ-kheo, để thăng tri tham, bảy pháp này cần 
phải tu tập. 

(HD) (3) Thắng Tri Tham (3) 

1.- Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, bảy pháp cần 
phải tu tập. Thê nào là bảy? 


148 Chương VHI - Bảy Pháp 





2. Tưởng bắt tịnh, tưởng chết, tưởng yếm ly trên đồ ăn, 
tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế ĐIỚI, tưởng. vô thường, 
tưởng khổ trên vô thường, tưởng vô ngã trên khô. Này các 
Ty-kheo, để thắng tri tham, bảy pháp này cần phải tu tập. 

(IV) (4) Thắng Tri Tham (4) 

1. - Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham ... để hoàn toàn 
diệt tận ... để đoạn tận ... để diệt tận ... để hoại diệt... để ly 
tham ... để đoạn diệt ... để xả bỏ ... để từ bỏ ... để từ bỏ tham. 
Bảy pháp này cần phải tu tập. 

2. Đề thắng tri sân... s1... phẫn nộ ... hiềm hận ... che 
đậy ... não hại ... tật đồ ... xan tham ... man trá ... lường gạt ... 
ngoan cố ... tháo động ... mạn ... tăng thượng mạn ... kiêu, 
phóng dật ... để liễu tri... để hoàn toàn diệt tận ... để đoạn 
tận... để diệt tận... để hoại diệt ... để ly tham ... để đoạn 
diệt ... để xả bỏ ... để từ bỏ ... để từ bỏ tham. Bảy pháp này 
cần phải tu tập. 

Thế Tôn thuyết như vậy, các Tý-kheo hoan hỷ tín thọ 
lời Thế Tôn thuyết. 


Chương VIH - Tám Pháp 


L Phẩm Từ 


() q) Từ 
1. Như vầy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavanna, khu 
vườn Ông Anàthapindika. Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
"Này các Tỷ-kheo"”. "Thưa vâng, bạch Thê Tôn". 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


2. - Với từ tâm giải thoát, này các Tyỷ-kheo, được sử 
dụng, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cỗ 
xe, được làm như căn cứ địa, được tùy trú, được tích tập, 
được khéo tác thành, thời chờ đợi là có tám lợi ích. Thế nào 
là tám? 

3. Ngủ được an lạc, dậy được an lạc, không thấy ác 
mộng, được người ái mộ, được phi nhân ái mộ, được chư 
Thiên hộ trì, lửa hay thuốc độc hay kiếm không gia hại, nếu 
không thông đạt thượng vị, đạt được Phạm Thiên giới. Với 
từ tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, được sử dụng, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, được làm như cỗ xe, được làm 
như căn cứ địa, được tùy trú, được tích tập, được khéo tác 
thành, thời chờ đợi là có tám lợi ích này. 

Ai tu tập từ tâm 
Vô lượng thường ức niệm 
Các kiết sử yếu dân 


150 Chương VIII— Tám Pháp 





Thấy được sanh y diệt 
Với tâm không ác độc 
Từ mẫn mọi chúng sanh 
Do vậy, vị ấy thành 
Bậc thuần nhất chí thiện 
Với tâm ý từ mẫn 
Đối với mọi chúng sanh 
Bác Thánh khéo thực hiện 
Nhiễu công đức tốt lành 
Sau khi đã chỉnh phục 
Rất đông đảo loài người 
Các ẩn sĩ vua chúa 
Theo nghỉ lễ rễ tự 
Lễtễ ngựa tế người 
LỄ uống nước thắng trận 
LỄ ném cầu may rủi 
Lễ rút lui khóa cửa 
Không được phần mười sáu 
Bác khéo tu từ tâm 
Như ánh sáng mặt trăng 
Đối với các quần sao 
Không giết, không bảo giết 
Không thắng, không bảo thắng 
Từ tâm mọi chúng sanh 
Không hận thù với ai. 

41) @) Tuệ 


l1. - Này các Tyỷ-kheo, có tám nhân này, có tám duyên 
này, khiến căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có thể 
chứng được với trí tuệ, nếu chứng được thời đưa đến tăng 
trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. Thế nào là 
tám? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 151 





2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống dựa trên bậc 
Đạo sư hay bậc đồng Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây 
được an trú tàm úy một cách sắc sảo, được ái mộ, được kính 
trọng. Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất 
khiến căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có thể chứng 
được với trí tuệ, nếu chứng được thời đưa đến tăng trưởng, 
tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. 


3. VỊ ây do sống dựa trên bậc Đạo sư hay bậc đồng 
Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây được an trú tàm úy 
một cách sắc sảo, được ái mộ, được kính trọng, thường đi 
đến họ hỏi đi hỏi lại: "Thưa Tôn giả, cái này là thế nào? Ý 
nghĩa cái này là gì? " Các Tôn giả ấy mở rộng nhưng gì được 
mở rộng, phơi bày những gì không được phơi bày, và đối với 
những pháp còn đang nghỉ vấn, họ giải tỏa những nghỉ vấn. 
Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ hai, duyên thứ hai khiến 
căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có thể chứng được với 
trí tuệ, nêu chứng được thời đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, 
được tu tập, được viên mãn. 


4. Vị ấy sau khi nghe pháp, cố gắng thành tựu hai sự an 
tịnh: Thân an tịnh và tâm an tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây là 
nhân thứ ba ... được viên mãn. 


5. Vị ấy có giới đức, sống chế ngự với sự chế ngự của 
giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong 
những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các học pháp. Này 
các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ tư ... được viên mãn. 


6. Vị ấy nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, chất chứa điều 
đã nghe; những pháp Ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
nghĩa lý văn cú cụ túc, đề cao đời sông Phạm hạnh đầy đủ 
thanh tịnh; những pháp â Ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã năm giữ, 
đã ghi nhớ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thê 


152 Chương VIII— Tám Pháp 





nhập chánh kiến. Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ năm ... 
được viên mãn. 


7. Vị ấy tinh cần tinh tấn, để đoạn tận các pháp bất 
thiện, để làm sanh khởi các pháp thiện, nỗ lực kiên trì, không 
bỏ rơi gánh nặng đối với các pháp thiện. Này các Tỷ-kheo, 
đây là nhân thứ sáu... được viên mãn. 


§. Vị ấy đi đến chư Tăng, không là người nói nhiều, 
không nói chuyện phù phiếm, tự mình nói pháp hay mời 
người khác nói, không khinh thường sự im lặng của bậc 
Thánh. Này các Ty-kheo, đây là nhân thứ bảy ... được viên 
mãn. 


9. Vị ấy sống tùy quán sanh diệt trong năm uẩn: "Đây 
là sắc, đây là sắc tập khởi; đây là sắc chấm dứt; Đây là thọ, 
đây là thọ tập khởi; đây là thọ chấm dứt; đây là tưởng ... đây 
là hành ... Đây là thức, đây là thức tập khởi; đây là thức 
chấm dứt". Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ tám, duyên thứ 
tám, khiến căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có thể 
chứng được với trí tuệ, nếu chứng được thời đưa đến tăng 
trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. 


10. Các vị đồng Phạm hạnh quý mến vị ấy như sau: 
"Tôn giả này sống nương tựa vào bậc Đạo sư hay một vị 
đồng Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây được an trú tảm 
úy một cách sắc sảo, được ái mộ, được kính trọng. Thật vậy, 
Tôn giả này biết điều đáng biết, thấy điều đáng thấy". Đây là 
pháp đưa đến được ái mộ, được cung kính, được tu tập, đưa 
đến Sa-môn hạnh, nhứt tâm thuần nhất. 


11. Tôn giả này sống nương tựa vào bậc Đạo sư, hay 
bậc đồng Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây được an trú 
tàm úy một cách sắc sảo, được ái mộ, được kính trọng ... 
(như số 3 ở trên) ... họ giải tỏa những nghi vấn ấy. Đây là 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 153 





pháp đưa đến được ái mộ, được cung kính, được tu tập, đưa 
đên Sa-môn hạnh, nhứt tâm thuân nhât. 


12. Tôn giả này sau khi nghe pháp (như số 4 ở trên)... 
tâm an tịnh. Đây là pháp đưa đên được ái mộ, được cung 
kính, được tu tập, đưa đên Sa-môn hạnh, nhứt tâm thuân nhât. 


13. Tôn giả này có giới đức ... (như số 5 ở trên) ... học 
tập trong các học pháp. Này các Ty-kheo, đây là pháp ... 
thuân nhât. 


14. Tôn giả này nghe nhiều .. . (như số 6)... khéo thành 
tựu chánh kiến. Đây là pháp ... thuần nhất. 


15. Tôn giả này sống tinh cần tinh tấn . . (như SỐ 7 Ở 
trên) ... đôi với các pháp thiện. Đây là pháp .. . thuần nhất. 


16. Tôn giả này đi đến Tăng chúng ... (như số 8 ở 
trên) ... sự im lặng của bậc Thánh. Đây là pháp ... thuân nhât. 


17. Tôn giả này sống tủy quán sanh diệt trong năm 
uấn... (như số 9 ở trên) ... đây là thức chấm dứt, đây là pháp 
đưa đến được ái mộ, được cung kính, được tu tập, đưa đến 
Sa-môn hạnh, nhứt tâm thuần nhất. 


Này các Tỷ-kheo, tám nhân này, tám duyên này khiến 
cho căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có thể chứng được 
với trí tuệ, nếu chứng được thời đưa đến tăng trưởng, tăng 
rộng, được tu tập, được viên mãn. 


(HI) (3) Các Pháp Không Được Ái Mộ (1) 

1. - Thành tựu tắm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không được các đông Phạm hạnh ái mộ, thích ý, kính trọng 
và bắt chước. Thê nào là tám? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tán thán những 
người không được ái mộ, chỉ trích những người được ái mộ, 


154 Chương VIII— Tám Pháp 





ưa lợi dưỡng, ưa được cung kính, không có lòng xấu hồ, 
không có sợ hãi, ác dục và có tà kiên. 

Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo 
không được các đông Phạm hạnh ái mộ, thích ý, kính trọng 
và bắt chước. 


3. Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
được các đông Phạm hạnh ái mộ, thích ý, kính trọng và bắt 
chước. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là tám? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không tán thán 
những người không được ái mộ, không chỉ trích những người 
được ái mộ, không ưa lợi dưỡng, không ưa được cung kính, có 
lòng xấu hồ, có sợ hãi, ít dục và có chánh kiến. 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
được các đông Phạm hạnh ái mộ, thích ý, kính trọng và bắt 
chước. 


(IV) (4) Các Pháp Không Được Ái Mộ (2) 


1. - Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không được các đông Phạm hạnh ái mộ, thích ý, cung kính 
và băt chước. Thê nào là tám? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa lợi dưỡng, ưa 
cung kính, ưa được tán thán, không biết thời, không biết vừa 
đủ, không trong sạch, nói nhiều, mắng nhiếc quở trách đối 
VỚI Các đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo 
không được các đồng Phạm hạnh ái mộ, thích ý, cung kính 
và bắt chước. 

3. Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
được các đồng Phạm hạnh ái mộ, thích ý, và bắt chước. Thế 
nào là tám? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 155 





Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo không ưa lợi dưỡng, 
không ưa cung kính, không ưa được tán thán, biết thời, biết 
vừa đủ, trong sạch, không nói nhiều, không mắng nhiếc quở 
trách đối với các đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
được các đông Phạm hạnh ái mộ, thích ý, cung kính và bắt 
chước. 


(V) (5) Tùy Chuyển Thế Giới (1) 


I. - Tám pháp thế gian này, này các Tỷ-kheo, tùy 
chuyền thế giới. Thế giới tùy chuyên theo tám pháp thế gian 
này. Thế nào là tám? 


2. Lợi dưỡng và không lợi dưỡng, danh vọng và không 
danh vọng, tán thán và chỉ trích, lạc và khô. 


Tám pháp thế gian này, này các Tỷ-kheo, tùy chuyền 
thế giới. Thế giới tùy chuyên theo tám pháp thế gian này. 


Lợi dưỡng, không lợi dưỡng, 
Danh vọng, không danh vọng 
Tán thản và chỉ trích 

An lạc và đau khổ 

Những pháp này vô thường 
Không thường hằng biến diệt 
Biết chúng giữ chánh niệm 
Bác trí quản biến diệt 

Pháp khả ái, không động 
Không khả ái, không sản 

Các pháp thuận hay nghịch 
Được tiểu tan không còn 

Sau khi biết con đường 
Không trần cấu, không sâu 


156 Chương VIII— Tám Pháp 





Chơn chánh biết sanh hữu 
Đi đến bở bên kia. 
(VŨ (6) Tùy Chuyển Thé Giới (2) 


I.- Tám thế gian pháp này, này các Ty-kheo, tùy 
chuyền thế giới. Thế giới tùy chuyên theo tám pháp thế gian 
này. Thế nào là tám? 


2. Lợi dưỡng và không lợi dưỡng, danh vọng và không 
danh vọng, tán thán và chỉ trích, an lạc và đau khô. 

—_ Tám pháp thế gian này, này các Tỷ-kheo, tùy chuyên 
thê giới. Thê giới tùy chuyên theo tám pháp thê gian này. 

3. Với kẻ phàm phu không nghe pháp, này các Tỷ-kheo, 
sanh ra lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, không danh 
vọng, tán thán, chỉ trích, an lạc, đau khô. Với vị Thánh đệ tử 
nghe pháp, cũng sanh ra lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh 
vọng, không danh vọng, tán thán, chỉ trích, an lạc, đau khô. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có đặc thù gì, thù thắng gì, có 
sai khác gì giữa vị Thánh có nghe pháp và kẻ phảm phu 
không có nghe pháp? 

- Bạch Thế Tôn, các pháp lây Thế Tôn làm căn bản, lấy 
Thế Tôn làm chỉ đạo, lẫy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Lành 
thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn giảng cho ý nghĩa của lời 
nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy lắng nghe và suy niệm kỹ, 
Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
sau: 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 157 





4. - Với kẻ phàm phu không nghe pháp, này các Tỷ- 
kheo, khởi lên lợi dưỡng. Vị ấy không có suy tư: "Lợi dưỡng 
này khởi lên nơi ta, lợi dưỡng ấy vô thường, khổ, biến hoại". 
Vị ấy không như thật rõ biết ... khởi lên không lợi dưỡng ... 
khởi lên danh vọng ... khởi lên không danh vọng ... khởi lên 
tán thân ... khởi lên chỉ trích ... khởi lên an lạc ... khởi lên 
khổ đau. Vị ấy không có suy tư: "Khổ này khởi lên nơi ta, 
khổ ấy là vô thường khổ, biến hoại". Vị ấy không như thật rõ 
biết, rằng lợi dưỡng xâm nhập tâm của người ây và an trú, 
không lợi dưỡng xâm nhập tâm của người ây và an trú, danh 
vọng xâm nhập tâm của người ấy và an trú, không danh vọng 
xâm nhập tâm của người ây và an trú, tán thán xâm nhập tâm 
của người ấy và an trú, chỉ trích xâm nhập tâm của người ây 
và an trú, an lạc xâm nhập tâm của người ấy và an trú, đau 
khổ xâm nhập tâm của người ấy và an trú". Người ấy thuận 
ứng với lợi dưỡng được khởi lên và nghịch ứng với không lợi 
dưỡng; thuận ứng với danh vọng được khởi lên và nghịch 
ứng với không danh vọng; thuận ứng với tán thán được khởi 
lên và nghịch ứng với chỉ trích; thuận ứng với an lạc được 
khởi lên và nghịch ứng với đau khổ; Người ấy đầy đủ thuận 
ứng, nghịch ứng như vậy, không có giải thoát khỏi sanh, già, 
chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng, người ấy không thoát 
khỏi khổ. 


5. Với vị Thánh đệ tử có nghe pháp, này các Tỷ-kheo, 
khởi lên lợi dưỡng. Vị ấy có suy tư: "Lợi đưỡng này khởi lên 
nơi ta, lợi dưỡng ấy vô thường, đau khô, biến hoại". Vị ấy 
như thật rõ biết ... khởi lên không lợi dưỡng ... khởi lên danh 
vọng ... khởi lên không danh vọng ... khởi lên tán thán ... 
khởi lên chỉ trích ... khởi lên an lạc ... khởi lên khổ đau. Vị ấy 
có suy tư: "Đau khổ này khởi lên nơi ta, đau khổ ấy là vô 
thường, khổ đau, biến hoại". Vị ấy như thật rõ biết, rằng lợi 
dưỡng này không xâm nhập tâm của vị ấy và an trú, không 


158 Chương VIII— Tám Pháp 





lợi dưỡng ...., danh vọng....., không danh vọng .... tán thán... 
chỉ trích... an lạc... đau khổ không xâm nhập tâm của vị ấy và 
an trú. Vị ấy không thuận ứng với lợi dưỡng được khởi lên, 
không nghịch ứng với không lợi dưỡng; không thuận ứng với 
danh vọng được khởi lên, không nghịch ứng với không danh 
vọng; không thuận ứng với tán thán được khởi lên, không 
nghịch ứng với chỉ trích; không thuận ứng với an lạc được 
khởi lên, không nghịch ứng với đau khổ; Vị ấy do đoạn tận 
thuận ứng, nghịch ứng như vậy, nên giải thoát khỏi sanh, giả, 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng, vị ấy thoát khỏi khô. 


Đây là đặc thù, này các Tý-kheo, đây là thù thắng, đây 
là sai biệt giữa vị Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp. 


Lợi dưỡng, không lợi dưỡng, 
Danh vọng, không danh vọng 
Tán thản và chỉ trích 

An lạc và đau khổ 

Những pháp này vô thường 
Không thường hằng biến diệt 
Biết chúng giữ chánh niệm 
Bác trí quản biến diệt 

Pháp khả ái, không động 
Không khả ái, không sản 

Các pháp thuận hay nghịch 
Được tiểu tan không còn 

Sau khi biết con đường 
Không trần cấu, không sâu 
Chơn chánh biết sanh hữu 
Đi đến bờ bên kia. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 159 





(VII) (7) Devadatta 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) trên 
núi Gijjhakùta (Linh Thứu) sau khi Devadatta bỏ đi không 
bao lâu. Tại đây, nhân việc Devadatta, Thê Tôn bảo các Tỷ- 
kheo: 


2. - Lành thay, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự vi phạm của mình. Lành thay, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường thường quan sát sự vi phạm của 
người khác. Lành thay, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự chứng đạt của mình. Lành thay, này các 
Ty-kheo, Tỷ-kheo thường thường quan sát sự chứng đạt của 
người khác. Do bị tám phi diệu pháp chinh phục, tâm bị xâm 
chiếm, này các Tỷ-kheo, Devadatta bị rơi vào đọa xứ, địa 
ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không được cứu khỏi. Thế 
nào là tám? 


3. Này các Tỷ-kheo, bị lợi dưỡng chính phục, tâm bị 
xâm chiếm, Devadatta bị sanh vào đọa xứ, địa ngục sống tại 
đây cả một kiếp, không được cứu khỏi. Này các Tỷ-kheo, bị 
lợi dưỡng chính phục, ... bị danh vọng chính phục ... bị 
không danh vọng chinh phục ... bị cung kính chinh phục ... bị 
không cung kính chinh phục... bị ác dục chính phục ... bị ác 
bằng hữu chinh phục, tâm bị xâm chiếm, Devadatta bị rơi 
vào đọa xứ, địa ngục, sống tại đây cả một kiếp, không được 
cứu khỏi. 

Này các Tỷ kheo, bị tám phi diệu pháp này chinh phục, 
tâm bị xâm chiếm, Devadatta bị sanh vào đọa xứ, địa ngục, 
sống tại đây cả một kiếp, không được cứu khỏi. 

4. Lành thay, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống chinh 
phục lợi dưỡng được sanh khởi ... không lợi dưỡng được 
sanh khởi ... danh vọng được sanh khởi ... không danh vọng 


160 Chương VIII— Tám Pháp 





được sanh khởi ... cung kính được sanh khởi ... không cung 
kính được ác dục được sanh khởi ... ác bằng hữu được sanh 
khởi ... Và này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do duyên mục đích gì 
cần phải sống chinh phục lợi dưỡng được sanh khởi ? 


Này các Tỷ-kheo, do sống không chinh phục, lợi đưỡng 
được khởi lên, các lậu hoặc tốn hại nhiệt não sanh khởi. Do 
sông ch¡nh phục, lợi dưỡng được khởi lên. Như vậy các lậu 
hoặc tổn hại nhiệt não ấy không có mặt. Này các Tỷ-kheo, do 
sống không chinh phục không lợi dưỡng được khởi lên, ... 
danh vọng được khởi lên ... cung kính được khởi lên ... 
không cung kính được khởi lên ... ác dục được khởi lên... ác 
bằng hữu được khởi lên, các lậu hoặc tốn hại nhiệt não sanh 
khởi. Do sống chinh phục ác bằng hữu khởi lên, như vậy các 
lậu hoặc tôn hại nhiệt não ấy không có mặt. Này các Tỷ-kheo, 
do duyên mục đích này, Tỷ-kheo sống chinh phục, lợi dưỡng 
được khởi lên, ... danh vọng được khởi lên ... cung kính được 
khởi lên ... không cung kính được khởi lên ... ác dục được 
khởi lên ... ác bằng hữu được khởi lên. Do vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Thầy cần phải học tập như sau: 


5, 1886 sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên ... 
không lợi dưỡng được khởi lên ... danh vọng được khởi lên ... 
không danh vọng được khởi lên ... cung kính được khởi lên ... 
không cung kính được khởi lên ... ác dục được khởi lên ... ác 
bằng hữu được khởi lên". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Thầy cần phải học tập. 


(VHD) (8) Tôn Giả Uttara 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Mahisavatthu, trên núi 
Sankheyyaka, tại DhavaJàlikà. Lúc bây giờ, Tôn giả Uttara 
bảo các Tyỷ-kheo: 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 ló1 





2. - Lành thay, này chư hiền, Tỷ-kheo thường thường 
quan sát sự vi phạm của mình. Lành thay, này chư Hiền, Tỷ- 
kheo thường thường quan sát sự vi phạm của người khác. 
Lành thay, này chư Hiền, Tỷ-kheo thường thường quan sát 
sự thành đạt của mình. Lành thay, này chư Hiền, Tỷ-kheo 
thường thường quan sát sự thành đạt của người khác. 


3. Lúc bấy giờ, đại vương Vessavana đang đi từ 
phương Bắc đến phương nam, vì một vài công việc, đại 
vương Vessavana nghe Tôn giả Uttara trú ở Mahisavatthu, 
trên núi Sankheyyaka, tại Dhavajàlikà thuyết pháp như vậy 
cho các Tỷ-kheo,: "Lành thay, này chư Hiền, Tỷ-kheo 
thường thường quan sát ... sự thành đạt của người khác”. 


4. Rồi đại vương Vessavana như người lực sĩ duỗi cánh 
tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy 
biến mất ở Mahisavatthu, trên núi Sankheyyaka, ở 
DhavaJàlikà và hiện ra trước mặt chư Thiên ở cõi Ba mươi 
ba. Rồi đại vương Vessavana đi đến Thiên chủ Sakka; sau 
khi đến nói với Thiên chủ Sakka: 

- Ngài có biết chăng Tôn giả Uttara tại Mahisavatthu, 
trên núi Sankheyyaka, tại Dhavajàlikà thuyết pháp cho các 
Tỷ-kheo như sau: "Lành thay, này chư Hiền, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát ... sự thành đạt của người khác". 


5. Rồi Thiên chủ Sakka như người lực sĩ duỗi cánh tay 
đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy biến 
mất trước chư Thiên cõi trời Ba mươi ba, hiện ra ở 
Mahisavatthu, trên núi trên núi Sankheyyaka, ở DhavaJàlikà, 
trước mặt Tôn giả Uttara. Rồi Thiên chủ Sakka đi đến Tôn 
giả Uttara; sau khi đến đảnh lễ Tôn giả Uttara rồi đứng một 
bên. Đứng một bên, Thiên chủ Sakka nói với Tôn giả Uttara: 


162 Chương VIII— Tám Pháp 





- Thưa Tôn giả, có thật chăng, Tôn giả Uttara thuyết 
pháp cho các Tỷ kheo như sau : "Lành thay , này chư Hiện, 
Tỷ kheo thường thường quan sát... sự thành đạt của người 
khác" 2 


- Thưa có vậy, này Thiên chủ. 


- Thưa Tôn giả, đây là Tôn giả Uttara tự nói hay là lời 
của Thê Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác? 


6. - Vậy này Thiên chủ, ta sẽ làm một ví dụ cho người, 
nhờ ví dụ ở đây, một số những người có trí hiểu rõ ý nghĩa 
của lời nói. Ví như, này Thiên chủ, có một đồng lúa lớn 
không xa làng, hay thị trấn, và quần chúng từ nơi đống lúa ấy 
mang lúa đi, hoặc trên đòn gánh, hoặc trong thùng, hoặc bên 
hông, hoặc với bàn tay. Này Thiên chủ, nêu có ai đến đám 
quần chúng ấy và hỏi như sau: "Các người mang lúa này từ 
đâu? " Này Thiên chủ, đám quần chúng ấy cần phải đáp như 
thế nào để có thê đáp một cách chơn chánh? 


- Thưa Tôn giả, đám quần chúng ấy muốn đáp một cách 
chơn chánh, cân phải đáp như sau: "Thưa Tôn giả, chúng tôi 
mang lúa từ nơi đông lúa lớn này". 


- Cũng vậy, này Thiên chủ, điều gì khéo nói, tất cả là 
lời nói của Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Chánh 
Giác. Dựa trên lời ấy, dựa lên trên ấy, chúng tôi và các người 
khác nói lên. 

7. - Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu thay, 
thưa Tôn giả! Thật là khéo nói là lời nói này của Tôn giả 
Uttara: "Tất cả là lời nói của Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Chánh Giác. Dựa lên trên ấy, dựa lên trên ấy, 
chúng tôi và các người khác nói lên ". Một thời, thưa Tôn giả 
Uttara, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại núi 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 163 





Gijjhakùta, sau khi Devadatta bỏ đi không bao lâu. Tại đấy, 
Thê Tôn nhân việc Devadatta, bảo các Tỷ-kheo: 


- Lành thay, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo thường thường 
quan sát sự vi phạm của mình. Lành thay, này các Tỷ-kheo, 
Ty-kheo thường thường quan sát sự vi phạm của người khác. 
Lành thay, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo thường thường quan 
sát sự chứng đạt của mình. Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo thường thường quan sát sự chứng đạt của người khác. 
Do bị tám phi diệu pháp chính phục, tâm bị xâm chiếm, này 
các Tỷ-kheo, Devadatta bị rơi vào đọa xứ, địa ngục, sống tại 
đấy cả một kiếp, không được cứu khỏi. Thế nào là tám? 


Này các Tỷ-kheo, bị lợi dưỡng chính phục, tâm bị xâm 
chiếm, Devadatta bị sanh vào đọa xứ, địa ngục sống tại đấy 
cả một kiếp, không được cứu khỏi. Này các Tỷ-kheo, bị 
không lợi dưỡng chinh phục, ... bị danh vọng chinh phục ... 
bị không danh vọng chinh phục ... bị cung kính chinh phục ... 
bị không cung kính chinh phục... bị ác dục chính phục ... bị 
ác bằng hữu chinh phục, tâm bị xâm chiếm, Devadatta bị rơi 
vào đọa xứ, địa ngục, sống tại đây cả một kiếp, không được 
cứu khỏi. 

Này các Tỷ kheo, bị tám phi diệu pháp này chính phục, 
tâm bị xâm chiếm, Devadatta bị sanh vào đọa xứ, địa ngục, 
sống tại đây cả một kiếp, không được cứu khỏi. 


"Lành thay, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống có thể 
chinh phục lợi dưỡng được sanh khởi, ... không lợi dưỡng 
được sanh khởi ... danh vọng được sanh khởi ... không danh 
vọng được sanh khởi ... cung kính được sanh khởi ... không 
cung kính được sanh khởi ... ác dục được sanh khởi... ác 
bằng hữu được sanh khởi ..." 


164 Chương VIII— Tám Pháp 





8. "Và này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do duyên mục đích gì 
phải sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên? Này các Tỷ- 
kheo, do sống không chinh phục lợi dưỡng được khởi lên, 
các lậu hoặc, các tôn hại, nhiệt não sanh khởi. Do sống chinh 
phục lợi dưỡng được khởi lên, như vậy, các lậu hoặc, các tồn 
hại, nhiệt não ấy không có mặt. Này các Tỷ-kheo, do sống 
chinh phục không lợi dưỡng được khởi lên ... danh vọng 
được khởi lên ... không danh vọng được khởi lên ... cung 
kính được khởi lên ... không cung kính được khởi lên ... ác 
dục được khởi lên ... ác bằng hữu được khởi lên, các lậu hoặc, 
các tồn hại, nhiệt não khởi lên, như vậy các lậu hoặc, các tổn 
hại, nhiệt não ấy không có mặt. Này các Tỷ-kheo, do duyên 
mục đích này, Tỷ-kheo phải sống chinh phục lợi dưỡng được 
khởi lên ... không lợi dưỡng được khởi lên ... danh vọng 
được khởi lên ... không danh vọng được khởi lên ... cung 
kính được khởi lên ... không cung kính được khởi lên ... ác 
dục được khởi lên ... ác bằng hữu được khởi lên. Do vậy, này 
các Tý-kheo, các Thầy cần phải học tập như sau: 


9. "Ta sẽ sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên ... 
không lợi dưỡng được khởi lên ... danh vọng được khởi lên ... 
không danh vọng được khởi lên ... cung kính được khởi lên ... 
không cung kính được khởi lên ... ác dục được khởi lên ... ác 
bằng hữu được khởi lên". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Thầy cần phải học tập. 


10. Cho đến nay, thưa Tôn giả Uttara, trong bốn hội 
chúng giữa loài người: Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-NI, nam cư sĩ, nữ 
cư sĩ, pháp môn này không được một ai thiết lập. Thưa Tôn 
giả, Tôn giả Uttara hãy học pháp môn này. Thưa Tôn giả, 
Tôn giả Uttara hãy học thuộc lòng pháp môn này. Thưa Tôn 
giả, Tôn giả Uttara hãy thọ trì pháp môn này. Thưa Tôn giả, 
pháp môn này liên hệ đến mục đích, là căn bản Phạm hạnh. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 165 





(XD (9) Tôn Giả Nanda 


I. - Này các Tý-kheo, nói một cách chơn chánh về 
Nanda, có thể nói như sau: "Là Thiện nam tử". Này các Tỷ- 
kheo, nói một cách chơn chánh về Nanda, có thê nói như sau: 
"Là vị có sức mạnh". Này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn 
chánh về Nanda, có thể nói như sau: "Là vị có tịnh tín". Này 
các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh về Nanda, có thể nói 
như sau: "Là vị có chánh niệm sắc bén". 


Ai khác ngoài Nanda, này các Tỷ-kheo, thành tựu chế 
ngự các căn, biết tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, 
chánh niệm tỉnh giác? Nhờ vậy, Nanda có thể hành Phạm 
hạnh đầy đủ thanh tịnh. 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là sự chế ngự các căn 
của Nanda. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Nanda phải nhìn về phương 
Đông, tập trung tất cả tâm, Nanda nhìn về hướng Đông và 
suy nghĩ: "Như vậy, khi Ta đang nhìn về hướng Đông, thời 
tham, ưu, các ác bất thiện pháp sẽ không có xâm nhập". Như 
vậy, ở đây vị ấy tỉnh giác. Này các Tỷ-kheo, nếu Nanda phải 
nhìn về phương Tây ... nhìn về phương Bắc ... VỀ phương 
Nam... ngước nhìn lên Trên ... cúi nhìn về phương Dưới ... 
hay nhìn về hướng giữa các phương chính, tập trung tất cả 
tâm, Nanda nhìn về hướng giữa các phương chính và suy 
nghĩ: "Như vậy, khi ta đang nhìn về hướng giữa các phương 
chính, thời tham, ưu, các ác bất thiện pháp sẽ không có xâm 
nhập ". Như vậy, ở đây, vị ấy tỉnh giác. 


Như vậy, này các Tý-kheo, là Nanda chế ngự các căn. 


3. Ở đây, này các Tý-kheo, Nanda tiết độ trong ăn uống. 


166 Chương VIII— Tám Pháp 





Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda với chánh tư duy thọ 
dụng các món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam 
mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, 
mà chỉ đề thân này được an trú và được bảo dưỡng, để thân 
này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: 
"Như vậy chúng ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi 
lên các cảm thọ mới, và chúng ta sẽ không có lỗi lầm, sống 
được an ồn". 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Nanda tiết độ trong ăn 
uông. 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda chú tâm cảnh giác. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda ban ngày đi kinh hành 
hay trong khi ngồi, Nanda tây sạch tâm tư khỏi các pháp 
chướng ngại. Ban đêm canh một đi kinh hành, hay trong khi 
ngồi, Nanda tây sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban 
đêm, canh giữa, Nanda nằm dáng nằm con sư tử, bên hông 
tay phải, một chân đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, 
tâm nghĩ đến thức dậy lại. Ban đêm, canh cuối thức dậy, đi 
kinh hành hay trong khi ngồi, Nanda tây sạch tâm tư khỏi các 
pháp chướng ngại. 


Này các Tỷ-kheo, như vậy Nanda chú tâm cảnh giác. 
5. Ở đây, này các Tý-kheo, Nanda chánh niệm tỉnh giác. 


Ở đây, này các Tý-kheo, Nanda rõ biết khi các thọ khởi 
lên, rõ biêt khi các thọ an trú, rõ biệt khi các thọ châm dút ... 
rõ biệt khi các tưởng ... rõ biệt khi các tâm khởi lên, rõ biệt 
khi các tâm an trú, rõ biệt khi các tâm châm dứt. 

Này các Tỷ-kheo, đây là Nanda chánh niệm tỉnh giác. 


Này các Tỷ-kheo, ai khác ngoài Nanda, thành tựu chế 
ngự các căn, biệt tiêt độ trong ăn uông, chú tâm cảnh giác, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 167 





chánh niệm tỉnh giác? Nhờ vậy, Nanda có thể hành Phạm 
hạnh đây đủ thanh tịnh. 


(X) (10) Các Đồ Rác 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Campà, trên bờ hồ Gaggarà. 
Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ-kheo phạm tội. Vị 
ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, tránh né vấn đề với một vấn đề 
khác, hướng câu chuyện ra ngoài, và hiện tướng phẫn nộ, sân 
hận và bất mãn. Rồi Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


2. - Này các Tỷ-kheo, hãy đuổi người này ra! Này các 
Tỷ-kheo, hãy tân xuất người này ra! Này các Tỷ-kheo, người 
này đáng bị khai trừ. 

Ở đây, này các Tý-kheo, khi nào một người đi ra, đi 
vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, mang y 
sanghàtI, bát và y, như vậy, như các Tỷ-kheo hiền thiện khác, 
cho đến khi các Tỷ-kheo không thấy phạm tội. Nhưng khi 
các Tý-kheo thấy phạm tội, họ biết người này là như sau: 
"Người này là Sa-môn ô uế, họ là Sa-môn rơm rạ, là Sa-môn 
rác rưởi. Khi biết như vậy, họ đuôi người ấy ra ngoài. Vì sao? 
Chớ đề cho người ấy làm ô uế các Tỷ kheo hiền thiện khác. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, khi một ruộng lúa mì đã 
đầy đủ cây lúa mì ô nhiễm, cây lúa mì rơm rạ, cây lúa mì rác 
rưởi được mọc lên với rễ như vậy, giống như các cây lúa mì 
hiền thiện khác. Với cành lá như vậy, giống như những cây 
lúa mì hiền thiện khác; Với lá là như vậy, giống như những 
cây lúa mì hiền thiện khác, cho đến khi nào đầu ngọn lúa 
chưa mọc ra. Khi đầu ngọn lúa mọc ra, họ biết: "Đây là cây 
lúa mì hoang, đây là cây lúa mì rơm rạ, cây lúa mì rác rưởi”. 
Sau khi biết như vậy, họ nhồ cây lúa mì ấy lên, luôn cả rễ, và 
quăng cây lúa mì ấy ra khỏi ruộng lúa. Vì cớ sao? Họ nói: 


168 Chương VIII— Tám Pháp 





"Đừng để cho cây lúa mì làm uế nhiễm các cây lúa mì hiền 
thiện khác”. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, khi nào một người 
đi ra, đi vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, 
mang y sanghàti, bát và y, như vậy, như các Tỷ-kheo hiền 
thiện khác, cho đến khi các Tỷ-kheo không thấy người ấy 
phạm tội. Nhưng khi các Tý-kheo thấy người ấy phạm tội, họ 
biết được: "Người này là Sa-môn giả hiệu, Sa-môn rơm, Sa- 
môn rác". Sau khi biết người ấy là như vậy, họ đuôi người ây 
ra ngoài. Vì cớ sao? "Chớ để cho người ấy làm uề nhiễm các 
Tỷ kheo hiền thiện khác " 


4. Ví như, này các Tỷ-kheo, khi một đồng lúa lớn đang 
được sàng quạt, tại đây, các hột lúa nào chắc cứng, có hạt, 
chúng được chất thành đống một bên; còn những hạt lúa nào 
yếu kém, chỉ là rơm, thời được gió thôi tạt qua một bên, và 
người chủ, với cây chổi, quét chúng còn xa hơn nữa. Vì cớ 
sao? "Chớ để cho lúa ấy làm uễ nhiễm các hạt lúa hiền thiện 
khác " 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, khi nào một người 
đi ra, đi vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, 
mang y sanghàti, bát và y, như vậy, như các Tỷ-kheo hiền 
thiện khác, cho đến khi nào các Tỷ-kheo không thấy người 
ây phạm tội. Nhưng khi các Tỷ-kheo thấy người ây phạm tội, 
họ biết được: Đà này là Sa-môn ô uê, Sa-môn rơm rạ, 
Sa-môn rác rưởi". Sau khi biết người ấy là như vậy, họ đuôi 
người ấy ra ngoài. Vì cớ sao? "Chớ để cho người ấy làm uế 
nhiễm các Tỷ kheo hiền thiện khác " 

5. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người cần một số ông 
nước, lầy một cây búa sắc bén và đi vào rừng, và với cán cây 
búa ấy, gõ vào thân cây này hay thân cây khác. Ở đây, những 
cây nào chắc cứng, có lõi, khi được cán búa gõ vào, tiếng 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 169 





vang dội được tròn cứng. Còn những cây nào ở giữa bị mục 
nát, không có lõi (đầy ứ bất tịnh) nhơ bắn, khi được cán búa 
gõ vào, tiếng vang dội lép xẹp. Người ấy chặt cây ấy, chặt 
gốc ; sau khi chặt gốc, người ấy chặt ngọn; sau khi chặt ngọn, 
người ấy rửa phía trong của cây cho thật sạch; khi rửa phía 
trong cho thật sạch rồi, người ấy nói liền các ống ấy lại. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, khi nảo một người 
đi ra, đi vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, 
mang y sanghàti, bát và y, như vậy, như các Tỷ-kheo hiền 
thiện khác, cho đến khi các Tỷ-kheo không thấy người ấy 
phạm tội. Nhưng khi các Tỷ-kheo thấy người ấy phạm tội, họ 
biết được: "Người này là Sa-môn giả hiệu, Sa-môn rơm rạ, 
Sa-môn rác rưởi". Sau khi biết người ây là như vậy, họ đuôi 
người ấy ra ngoài. Vì cớ sao? "Chớ để cho người ấy làm uế 
nhiễm các Tỷ kheo hiền thiện khác " 


Thây có thể biết được 
Người này T hây chung sống 
Ái dục và phẫn nộ 

Dềèm pha và ngoan cố 
Não hại và tật đồ 

Xan tham và man trả 
Nói nhu hòa giữa người 
Nói như lời Sa-môn 

Che giấu, làm việc ác 
Ác kiến, thiểu kính trọng 
Quanh co và nói láo 
Biết vậy, người làm gì? 
Tắt cả phải đồng tình 
Cùng tránh né người ấy 
Hãy tấn xuất rơm rác 
Hãy tổng cô uễ trược 


179 Chương VIII— Tám Pháp 





Từ nay hãy đuổi xa 

Kẻ nói nhiều vô ích 

Không phải là Sa-môn 
Nhưng hiện tưởng Sa-môn 
Tần xuất kẻ ác dục 

Ác hạnh, ác uy nghỉ 

Sống với người thanh tịnh 
Sống trong sạch chánh niệm 
Hòa hợp biết khôn khéo 
Hãy chấm dứt khổ đau. 


II Phẩm Lớn 


(DÐ (11) Veranjà 

1. Như vẫy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Veranjà, dưới gốc cây 
Nalerupucimanda. Rôi Bả-la-môn VeranJà đi đên Thê Tôn; 
sau khi đên, nói với Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm; 
sau khi nói nên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rôi 
ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, Bà-la-môn 
VeranJà bạch Thê Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, tôi có nghe như sau: "Sa-môn 
Gotama không đảnh lễ, không đứng dậy, hay không mời ghế 
ngồi các Bà-la-môn già yêu, tuổi lớn trưởng lão, đời đã được 
trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời". Thưa Tôn giả Gotama, 
sự thể là như vậy: "Tôn giả Gotama không đảnh lễ, không 
đứng dậy, hay không mời ghế ngồi các Bà-la-môn già yêu, 
tuổi lớn trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 171 





cuộc đời". Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, thật là không đầy 
đủ. 

- Này Bà-la-môn, Ta không thấy một ai trong thế giới 
chư Thiên, trong thê giới Ác ma, trong thê giới Phạm thiên, 
trong quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người mà Ta có thê đảnh lễ người ây, đứng dậy hay mời ghê 
ngôi. Này Bà-la-môn, nêu Như Lai đảnh lê, hay đứng dậy, 
hay mời ngôi al, thời đầu người ây bị bê tan. 

2. - Tôn giả Gotama, thật thiếu ý vị! 


- Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai 
nói về Ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa-môn 
Gotama thật thiếu ý ý vị". Này Bà-la-môn, các sắc vị, thanh vị, 
hương vị, vị vị, xúc vị, các vị ấy, Như Lai đã đoạn tận chúng, 
chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tàla, làm cho không 
thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. 
Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, aI nói 
về Ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa-môn 
Gotama thiếu ý vị". Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa 
này. 

3. "Tôn giả Gotama thiêu tài sản". Này Bà-la-môn, có 
pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về Ta một cách PHÒI 
chánh có thể nói như sau: "Sa-môn Gotama thiếu tài sản". 
Này Bà-la-môn, các sắc tài sản, thanh tài sản, hương tải sản, 
vị tài sản, xúc tài sản, các tài sản ấy, Như Lai đã đoạn tận 
chúng, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho 
không thẻ tái sanh, làm cho không thê sanh khởi trong tương 
lai. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, aI 
nói về Ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa-môn 
Gotama thiếu tài sản". Nhưng Ông nói không phải với ý 
nghĩa này. 


T172 Chương VIII— Tám Pháp 





4. "Tôn giả Gotama chủ trương thuyết không hành 
động". Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai 
nói về Ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa-môn 
Gotama chủ trương thuyết không hành động". Này Bà-la- 
môn, Ta nói không hành động về thân làm ác, về lời nói ác, 
về ý nghĩ ác. Ta nói không hành động về các pháp ác, bất 
thiện. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, 
ai nói về Ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: "Sa- 
môn Gotama chủ trương thuyết không hành động". Nhưng 
Ông nói không phải với ý nghĩa này. 

5. "Tôn giả Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt ". Này 
Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về Ta 
một cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa-môn Gotama 
chủ trương thuyết đoạn diệt ". Này Bà-la-môn, Ta tuyên bố 
đoạn diệt tham, sân, si. Ta tuyên bố đoạn diệt các ác, bất 
thiện pháp. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn 
này, ai nói về Ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 
"Sa-môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt". Nhưng Ông 
nói không phải với ý nghĩa này. 

6. "Tôn giả Gotama là người nhàm chán". Này Bà-la- 
môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về Ta một 
cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa-môn Gotama là 
người nhàm chán". Này Bà-la-môn, Ta nhàm chán thân làm 
ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ta nhàm chán sự thành tựu các 
pháp ác, bất thiện. Này Bả-la-môn, đây là pháp môn, với 
pháp môn này, ai nói về Ta một cách chơn chánh có thể nói 
như sau: "Sa-môn Gotama là người nhàm chán ”. Nhưng 
Ông nói không phải với ý nghĩa này. 

7. "Iôn giả Gotama là người chủ trương hư vô chủ 
nghĩa". Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, 
ai nói về Ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa- 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 173 





môn Gotama là người chủ trương hư vô”. Này Bà-la-môn, Ta 
thuyết pháp đề hư vô tham, sân, si. Ta thuyết pháp để hư vô 
các pháp ác, bất thiện. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, do 
pháp môn này, ai nói về Ta một cách chơn chánh có thể nói 
như sau: "Sa-môn Gotama là người chủ trương hư vô ". 
Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này. 

§. "Tôn giả Gotama là người khổ hạnh". Này Bà-la- 
môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về Ta một 
cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa-môn Gotama là 
người khổ hạnh ". Này Bả-la-môn, Ta tuyên bố rằng cần phải 
khổ hạnh các pháp ác, bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý 
nghĩ ác. Này Bả-la-môn, với ai, các pháp ác, bắt thiện, thân 
làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác được tu khô hạnh, được đoạn 
tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây tala, 
được làm cho không thể tái sanh, được làm cho không thê 
sanh khởi trong tương lai, Ta tuyên bố răng người ấy là 
người khổ hạnh. Này Bà-la-môn, với Như Lai, các pháp ác, 
bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác đã được tu 
khô hạnh, được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm 
cho như thân cây tala, được làm cho không thể tái sanh, được 
làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, 
đây là pháp môn, do pháp môn này, ai nói về Ta một cách 
chơn chánh có thể nói như sau: "Sa-môn Gotama là người 
khổ hạnh". Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này. 


9. “Tôn giả Gotama chủ trương không nhập thai”. Này 
Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, ai nói vê Ta 
một cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa-môn Gotama 
chủ trương không nhập thai". Này Bà-la-môn, với ai mà khả 
năng nhập thai tái sanh trong tương lai đã đoạn tận, chặt đứt 
từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không thể tái 
sanh, làm cho không thê sanh khởi trong tương lai, Ta tuyên 


174 Chương VIII— Tám Pháp 





bố rằng người ấy chủ trương không nhập thai. Này Bà-la- 
môn, Như Lai đã đoạn tận khả năng nhập thai tái sanh trong 
tương lai đã đoạn tận, đã chặt đứt từ sốc rễ, đã làm cho như 
thân cây tala, đã làm cho không thê tái sanh, đã làm cho 
không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, đây là 
pháp môn, với pháp môn này, ai nói về Ta một cách chơn 
chánh có thể nói như sau: "Sa-môn Gotama chủ trương 
không nhập thai". Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa 
này. 


Ví như, này Bà-la-môn, có tắm, mười hay mười hai cái 
trứng của con gà mái, được con gà mái khéo ấp nằm, ấp nóng 
và ấp dưỡng, và con gà nào trong những con gà con ấy, đầu 
tiên hết, lây chân, móng, đầu, miệng hay mỏ phá vỡ vỏ trứng 
gà, ra ngoài một cách an toàn, con ấy được gọi là con trưởng 
hay con trẻ nhất? 


- Thưa Tôn giả Gotama, con ấy phải được gọi là con 
trưởng. Thật vậy, thưa Tôn giả Gotama, con ây là con trưởng 
trong tât cả các con gà ây. 


10. - Cũng vậy, này Bà-la-môn, khi Ta vì chúng sanh bị 
vô minh chi phối, như sanh ra từ trứng, bị bao trùm, đã phá 
vỡ vỏ trứng vô minh, một mình chứng được vô thượng 
Chánh Đăng Giác ở đời, này Bả-la-môn, thật sự Ta là vị đệ 
nhất, tối thắng ở đời. Lại nữa, này Bà-la-môn, Ta tinh cần 
tinh tấn, không biếng nhác. Ta trú niệm, không có thất niệm, 
thân được khinh an, không có tháo động, định tĩnh, nhất tâm. 


I1. Này Bà-la-môn, ly dục, ly pháp bất thiện, Ta đã 
chứng đạt và an trú sơ Thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, có tầm, có tứ. Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, Ta chứng đạt 
và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hỷ Ta trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc Thánh 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 175 





gọi là xả niệm lạc trú. Ta chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. 
Xả lạc, xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, Ta chứng đạt 
và an trú Thiên thứ tư, không khô, không lạc, xả niệm, thanh 
tịnh. 


12. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến 
túc mạng minh. Ta nhớ đến đời sống quá khứ, một đời, hai 
đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba 
mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai 
trăm đời, một ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ răng: "Tại chỗ kia, Ta có 
tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, 
thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấ Ấy, 
Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. 
Sau khi chết tại chỗ nọ, Ta được sanh ra ở đây”. Như vậy, Ta 
nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương 
và các nét chỉ tiết. 

Này Bà-la-môn, đây là trong canh một, Ta chứng được 
minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh 
sáng sanh. Do Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 
Này Bà-la-môn, đây là sự xuất sanh thứ nhất của Ta, như con 
gà con ra khỏi vỏ trứng. 


13. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyên, dễ sử dụng, vững 
chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến 
trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Với thiên nhãn thuần tịnh 
siêu nhân, Ta thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta 
biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người 


176 Chương VIII— Tám Pháp 





đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ; những hạng chúng sanh này thành tựu thân 
làm ác, thành tựu miệng nói ác, thành tựu ý nghĩ ác; phi báng 
các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. 
Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những hạng chúng 
sanh nào, thành tựu thân làm lành, thành tựu miệng nói lành, 
thành tựu ý nghĩ lành, không phỉ báng các bậc Thánh, theo 
chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người 
này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện 
thú, Thiên giới, cõi đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần 
tịnh siêu nhân, Ta thấy Sự sống và sự chết của chúng sanh. 
Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ. 


Này Bà-la-môn, đây là trong canh giữa, Ta chứng được 
minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh 
sáng sanh. Do Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 
Này Bà-la-môn, đây là sự xuất sanh thứ hai của Ta, như con 
gà con ra khỏi vỏ trứng. 


14. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững 
chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến 
lậu tận trí. Ta biết như thật: "Đây là khổ", biết như thật: "Đây 
là khổ tập", biết như thật: “Đây là Khổ diệt", biết như thật: 
"Đây là con đường đưa đến Khổ diệt", biết như thật: "Đây là 
những lậu hoặc", biết như thật: "Đây là nguyên nhân của lậu 
hoặc", biết như thật: "Đây là các lậu hoặc diệt", biết như thật: 
"Đây là con đường đưa đến lậu hoặc diệt". Do biết như vậy, 
thấy như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu 
lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 177 





vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Ta biết: "Sanh đã 
diệt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện 
tại, không có đời sống nào khác nữa". Này Bà-la-môn, đây là 
trong canh cuối, Ta chứng được minh thứ ba, vô minh diệt, 
minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Do Ta sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tính cần. Này Bà-la-môn, đây là sự 
xuất sanh thứ ba của Ta, như con gà ra khỏi vỏ trứng. 


15. Được nghe nói như vậy, Bả-la-môn VeranjJa bạch 
Thê Tôn: 


- Đệ nhất là Tôn giả Gotama! Tối thắng là Tôn giả 
Gotamal Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Thật vi 
diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Thưa Tôn giả Gotama, như 
người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày 
ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt 
có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y 
Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Mong 
Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


(ID (12) Tướng Quân Sìha 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli (Tỳ-xá-ly), tại 
Mahàvana (Đại Lâm), ở Kùtàgàrasàla (ngôi nhà có nóc nhọn). 
Lúc bấy giờ rât nhiều vị Licchavi là các bậc có danh tiếng, có 
danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện 
tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng Tăng. 


2. Lúc bấy giờ tướng quân Sìha là đệ tử của Niganthà 
ngồi trong hội chúng ấy. Rồi tướng quân Sìha suy nghĩ như 
sau: "Không nghi ngờ gì nữa, Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác, vì rằng nhiều vị Licchavi này có danh 


178 Chương VIII— Tám Pháp 





tiếng, có danh tiếng ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều 
phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng 
Tăng. Vậy ta hãy đi đến yết kiến vị Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. 


3. Rồi tướng quân Sìha đi đến Niganthà, Nàtaputta, sau 
khi đền, thưa với Niganthà Nàtaputta: 


- Thưa Tôn giả, tôi muôn đi đên yêt kiên Sa-môn 
Gotama. 


- Này Sìha, sao Ông chủ trương hành động lại đi đến 
yết kiến Sa-môn Gotama, người chủ trương không hành động? 
Này Sìha, Sa-môn Gotama chủ trương không hành động, 
thuyết pháp không hành động và huấn luyện các đệ tử như 
vậy. Rồi tướng quân Sìha, ý muốn đi đến yết kiến Thế Tôn bị 
dập tắt. 


4. Lần thứ hai, rất nhiều vị Licchavi có danh tiếng, có 
danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện 
tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng Tăng. Lần thứ 
hai, tướng quân Sìha suy nghĩ như sau: "Không nghĩ ngờ gì 
nữa, Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, vì răng 
nhiều vị Liechavi này có danh tiếng, có danh tiếng ngồi tụ 
họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán 
thán Pháp, tán thán chúng Tăng. Vậy ta hãy đi đến yết kiến 
vị Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. 


Rồi tướng quân Sìha đi đến Niganthà, Nàtaputta, sau 
khi đên, thưa với Niganthà Nàtaputta: 

- Thưa Tôn giả, tôi muốn đi đến yết kiến Sa-môn 
Gotama. 

- Này Sìha, sao Ông chủ trương hành động lại đi đến 
vêt kiên Sa-môn Gotama, người chủ trương không hành động? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 179 





Này Sìha, Sa-môn Gofama chủ trương không hành động, 
thuyêt pháp không hành động và huân luyện các đệ tử như 
vậy. 


Rồi tướng quân Sìha, lần thứ hai, ý muốn đi đến yết 
kiến Thế Tôn bị dập tắt. 


5. Lần thứ ba, rất nhiều vị Licchavi là có danh tiếng, có 
danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện 
tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng Tăng. Lần thứ 
ba, tướng quân Sìha suy nghĩ như sau: "Không nghi ngờ gì 
nữa, Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, vì răng 
nhiều vị Licchavi này có danh tiếng, có danh tiếng ngồi tụ 
họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán 
thán Pháp, tán thán chúng Tăng. Các Niganthà sẽ làm gì 
được cho ta, nếu họ được hỏi ý kiến hay không hỏi ý kiến. 
Vậy ta hãy không hỏi ý kiến Niganthà, đi đến yết kiến vị Thế 
Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác". 


Rồi tướng quân Sìha, vào giữa trưa với khoảng năm 
trăm cỗ xe, đi khỏi Vesàli để yết kiến Thế Tôn. Đi xe cho 
đến đoạn đất còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ vào trong 
khu vườn. Rồi tướng quân Sìha đi đến Thế Tôn; sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, tướng quân Sìha bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con có được nghe: "Sa-môn Gotama 
chủ trương không hành động, thuyết pháp về không hành 
động và huấn luyện các đệ tử như vậy". Bạch Thế Tôn, họ 
nói như sau: "Sa-môn Gotama chủ trương không hành động, 
thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như 
vậy". Bạch Thế Tôn, họ nói về Thế Tôn như vậy, họ có 
xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật chăng? Và họ trả lời 
có thuận pháp với pháp không, và những ai như pháp thuyết 


180 Chương VIII— Tám Pháp 





đúng pháp không có lý do để chỉ trích? Bạch Thế Tôn, chúng 
con không muốn xuyên tạc Thế Tôn. 


6. - Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama chủ 
trương không hành động, thuyết pháp về không hành động 
và huấn luyện các đệ tử như vậy". 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một 
cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama chủ 
trương hành động, thuyết pháp về hành động và huấn luyện 
các đệ tử như vậy". 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một 
cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama chủ 
trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn diệt và huấn luyện các 
đệ tử như vậy". 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một 
cách chơn chánh vê Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama là 
người nhàm chán, thuyết pháp về nhàm chán và huấn luyện 
các đệ tử như vậy". 

Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một 
cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama là 
người chủ trương hư vô, thuyết pháp về hư vô và huấn luyện 
các đệ tử như vậy". 

Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một 
cách chơn chánh vê Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama là 
người khổ hạnh, thuyết pháp về khổ hạnh và huấn luyện các 
đệ tử như vậy". 

Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một 
cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama là 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 l81 





người chủ trương không nhập thai, thuyết pháp về không 
nhập thai và huân luyện các đệ tử như vậy". 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một 
cách chơn chánh vê Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama là 
người an ủi, thuyết pháp về an ủi và huấn luyện các đệ tử 
như vậy". 


7. Và này Sìha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 
nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama 
chủ trương không hành động, thuyết pháp về không hành 
động và huấn luyện các đệ tử như vậy"? 


Này Sìha, ta tuyên bố về không hành động đối với thân 
làm ác, miệng nói ác, và ý nghĩ ác. Ta tuyên bố về không 
hành động đối với các pháp ác, bất thiện. 

Này Sìha, đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama chủ 
trương không hành động, thuyết pháp về không hành động 
và huấn luyện các đệ tử như vậy". 


Này Sïha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu 
nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama 
chủ trương hành động, thuyết pháp về hành động và huấn 
luyện các đệ tử như vậy”? 


Này Siha, Ta tuyên bố về hành động đối với thân làm 
lành, miệng nói lành, và ý nghĩ lành. Ta tuyên bố về hành 
động đối với các thiện pháp. 

Và này Sìha, đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama chủ 
trương hành động, thuyết pháp về hành động và huấn luyện 
các đệ tử như vậy". 


T182 Chương VIII— Tám Pháp 





Và này Sìha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu 
nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama 
chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn diệt và huấn luyện 
các đệ tử như vậy". 


Này Sìha, Ta tuyên bố về đoạn diệt tham, sân, si. Ta 
tuyên bố về đoạn diệt đối với các pháp ác, bất thiện. Và này 
Sìha, đây là pháp môn, với pháp môn ấy nếu nói một cách 
chơn chánh về Ta, có thê nói: "Sa-môn Gotama chủ trương 
đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn diệt và huấn luyện các đệ tử 
như vậy". 


Và này Sìhà, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu 
nói một cách chơn chánh về Ta, có thê nói: "Sa-môn Gotama 
là người nhàn chán, thuyết pháp về nhàm chán và huấn luyện 
các đệ tử như vậy". 

Này Sìha, Ta nhàm chán đối với thân làm ác, miệng nói 
ác, và ý nghĩ ác. Ta nhàm chán đối với sự thành tựu các pháp 
ác, bất thiện. 


Này Sïhà, đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thê nói: "Sa-môn Gotama là 
người nhàm chán, thuyết pháp về nhàm chán và huấn luyện 
các đệ tử như vậy". 

Và này Sìhà, thế nào là pháp môn do pháp môn ấy, nêu 
nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama 
là người chủ trương hư vô, thuyết pháp về hư vô và huấn 
luyện các đệ tử như vậy”? 


Này Sìha, ta thuyết pháp để hư vô tham, sân, sỉ. Ta 
thuyêt pháp đê hư vô các pháp ác bât thiện. 

Này Sìha, đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thê nói: "Sa-môn Gotama là 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 183 





người hư vô, thuyết pháp về hư vô và huấn luyện các đệ tử 
như vậy". 


Và này Sìhà, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu 
có ai nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn 
Gotama là người khổ hạnh, thuyết pháp khổ hạnh và huấn 
luyện các đệ tử như vậy”? 


Này Sìha, Ta tuyên bố cần phải khổ hạnh các pháp ác 
bất thiện, kế cả thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Này 
Siha, với ai, pháp ác bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý 
nghĩ ác, được tu khô hạnh, được đoạn tận, được chặt đứt từ 
gốc rễ, được làm cho như thân cây tala, được làm cho không 
thê tái sanh, được làm cho không thê sanh khởi trong tương 
lai, Ta tuyên bố rằng người ấy là người khổ hạnh. 


Này Sìha, đối với Như Lai, các pháp ác, bất thiện cần 
phải khô hạnh này đã được đoạn tận chúng, chặt đút từ gốc 
rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không thê tái sanh, 
làm cho không thê sanh khởi trong tương lai. Này Sìha, đây 
là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chơn chánh 
về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama là người khổ hạnh, 
thuyết pháp về khô hạnh và huấn luyện các đệ tử như vậy". 


Và này Sìha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu 
nói một cách chơn chánh về Ta, có thê nói: "Sa-môn Gotama 
là người chủ trương không nhập thai, thuyết pháp về không 
nhập thai và huấn luyện các đệ tử như vậy"? 


Này Sìha, với ai đã đoạn tận sự nhập thai trong tương 
lai, sự tái sanh, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala, 
làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lai. Ta tuyên bố người ấy là người chủ trương 
không nhập thai. Này Sìha, Như Lai đã đoạn tận sự nhập thai 
trong tương lai, sự tái sanh, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như 


184 Chương VIII— Tám Pháp 





thân cây tala, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể 
sanh khởi trong tương lai. 


Này Sìha, đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thê nói: "Sa-môn Gotama là 
người chủ trương không nhập thai, thuyết pháp về không 
nhập thai và huấn luyện các đệ tử như vậy". 


Và này Sìha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu 
nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama 
là người an ủi, thuyết pháp an ủi và huấn luyện các đệ tử như 
vậy"? 

Này Siha, Ta là người an ủi với tối thượng an ủi, Ta 
thuyết pháp về an ủi, Ta huấn luyện các đệ tử như vậy. Này 
Sìha, đây là pháp môn, với pháp môn ấy, nếu nói một cách 
chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama là người an 
ủi, thuyết pháp an ủi và huấn luyện các đệ tử như vậy". 


§. Khi được nói như vậy, tướng quân Sìha bạch Thế 
Tôn: 

- Thật vi diệu thay! Bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay! 
Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng 
ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho 
kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những 
ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được 
Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. 
Vậy nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng 
Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ 
nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


- Này Sìha, hãy chín chắn suy tư, hãy chín chắn suy tư 
là tôt đẹp với những người trứ danh như Ông. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 185 





- Bạch Thế Tôn, con càng bội phần hoan hỷ, bội phần 
thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con: "Này Sìha, hãy 
chín chắn suy tư, hãy chín chắn suy tư là tốt đẹp với những 
người trứ danh như Ông". Bạch Thế Tôn, nếu các ngoại đạo 
được con làm đệ tử, họ sẽ trương cờ lên và tuyên bố: “Tướng 
quân Sìha đã trở thành đệ tử của chúng tôi". Nhưng Thế Tôn 
lại nói với con: "Này Sìha, hãy chín chắn suy tư, hãy chín 
chăn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh như Ông". 
Bạch Thế Tôn, lần thứ hai con xin quy y Thế Tôn, quy y 
Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con 
làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 


- Này Siha, đã từ lâu gia đình Ông như là giếng nước 
mưa nguôn cho các người Niganthà. Hãy cúng dường những 
món ăn cho những ai đên với Ông. 


- Bạch Thế Tôn, con lại bội phần hoan hỷ, bội phần 
thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con: "Này Sìha, đã 
từ lâu gia đình Ông như là giếng nước mưa nguồn cho các 
người Niganthà. Hãy cúng dường những món ăn cho những 
ai đến với Ông". Bạch Thế Tôn, con không nghe như sau, 
Sa-môn Gotama nói: "Chỉ bố thí cho Ta, chớ bó thí cho các 
người khác. Chỉ bố thí cho các đệ tử Ta, chớ bố thí cho đệ tử 
các người khác. Chỉ bố thí cho Ta mới có phước lớn, bố thí 
cho những người khác không có phước lớn. Chỉ bố thí cho đệ 
tử Ta mới có phước lớn, bố thí cho đệ tử những người khác 
không có phước lớn". Nhưng Thế Tôn lại khuyến khích con 
bố thí cho Niganthà. 

Bạch Thế Tôn, và chúng con ở đây sẽ biết thời nên làm. 
Bạch Thế Tôn, lần thứ ba con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, 
quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ 


186 Chương VIII— Tám Pháp 





tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 


9. Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho tướng quân 
Sìha, tức là thuyết về bó thí, thuyết về giới, thuyết VỆ các cõi 
Trời, trình bảy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của các 
dục, những lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết tướng quân 
Sìha, tâm đã sẵn sảng, tâm đã nhu thuận, tâm không triền cái, 
tâm được phân khởi, tâm được hoan hỷ, Ngài mới thuyết 
những pháp được chư Phật tán dương đề cao: "Khổ, Tập, 
Diệt, Đạo”. Cũng như một tắm vải thuần bạch, các chấm đen 
được gột rửa, rất dễ thắm màu nhuộm. Cũng vậy, chính tại 
chỗ ngồi ấy, pháp nhãn xa trần ly câu khởi lên, tất cả pháp ấy 
đều bị tiêu diệt. 

10. Rồi tướng quân Sìha thấy pháp, chứng pháp, biết 
pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ vượt qua, do sự trừ diệt, 
đạt được vô sở úy, không y cứ người khác đối với các pháp 
của bậc Đạo sư. Tướng quân Sìha bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nhận lời mời của con, 
ngày mai tới dùng cơm với chúng Tỷ-kheo. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi tướng quân Sìha biết 
được Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi đi ra. Rồi tướng 
quân cho gọi một người: Này người kia, hãy tìm cho thịt tươi. 

Rồi tướng quân Sìha, sau đêm ấy tại trú xứ của mình, 
cho soạn các món ăn thượng vị, loại cứng vả mềm, rồi cho 
người tới báo tin với Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, nay đã đến 
thời. Tại trú xứ của tướng quân Sìha, món ăn đã sẵn sàng". 

11. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp §; cằm y bát, đến 
trú xứ của tướng quân Sìha; sau khi đến, ngôi xuống. trên chỗ 
đã soạn sẵn, với chúng Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ nhiều người 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 187 





Niganthà ở Vesảli, từ đường lớn này đến đường lớn khác, từ 
đường hẻm này đến đường hẻm khác, múa tay la lớn: "Hôm 
nay, tướng quân Sìha đã giết một con thú lớn, và một bữa 
cơm được soạn cho Sa-môn Gotama, và Sa-môn tuy biết vậy, 
vẫn ăn món thịt được sửa soạn, do duyên vì mình được sửa 
soạn ra". Rồi một người đi đến tướng quân Sìha, sau khi đến, 
nói nhỏ vào tai tướng quân Sìha,: "Thưa Tôn giả, Tôn giả có 
biết chăng? Nhiều Niganthà ở Vesàli, từ đường lớn này đến 
đường lớn khác, từ đường hẻm này đến đường hẻm khác, 
múa tay la lớn: "Hôm nay, tướng quân Sìha đã giết một con 
thú lớn, và một bữa cơm đã được soạn cho Sa-môn Gotama, 
và Sa-môn tuy biết vậy, vẫn ăn món thịt được sửa soạn, do 
duyên vì mình được sửa soạn ra". -Thôi vừa rồi, này bạn. Đã 
lâu rồi, các Tôn giả ấy muốn chỉ trích Phật, muốn chỉ trích 
Pháp, muốn chỉ trích các chúng Tăng. Nhưng các Tôn giả ấy 
không làm hại gì được Thế Tôn với những lời xuyên tạc 
không có thật, trống rỗng, láo khoét. Và chúng ta không vì 
sinh mạng lại cố ý sát hại sinh mạng của loài hữu tình. 


12. Rồi tướng quân Sìha tự tay mình hầu hạ và làm cho 
thỏa mãn chúng Tỷ-kheo với đức Phật và người cầm đầu các 
món ăn thượng vị, loại cứng vả mềm. Rồi tướng quân Sìha, 
sau khi biết Thế Tôn ăn đã xong, bàn tay đã rời khỏi bát, liền 
ngồi xuống một bên, và Thế Tôn với bài pháp thoại thuyết 
giảng cho tướng quân Sìha, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hý, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 

(HI) (13) Con Ngựa Thuần Thục 

1. - Đầy đủ với tám đức tánh, này các Tỷ-kheo, một con 
ngựa của vua hiền thiện, thuần thục, xứng đáng để vua dùng, 
thuộc quyền sở sữu của vua, và được xem như là biểu tượng 
của vua. Thế nào là tám? 


188 Chương VIII— Tám Pháp 





2. Ở đây, này các Tý-kheo, một con ngựa của vua hiền 
thiện, thuần thục, khéo sanh cả hai từ mẫu hệ và phụ hệ, tại 
phương hướng nào, các con ngựa hiền thiện, thuần thục 
không sanh trưởng, tại phương hướng ấy, con ngựa ấy được 
sanh; họ cho ăn các món ăn gì, ướt hay khô, con ngựa ấy ăn 
một cách cân thận, không có làm rơi rớt. Con ngựa ây nhàm 
chán khi phải đứng hay nằm gần phân hay nước tiểu; con 
ngựa ấy sống hoan hỷ và dễ dàng sống chung với các con 
ngựa khác, và không làm các con ngựa khác hoảng sợ. Phàm 
có những gian dối, giả dối, xảo trá, quanh co gì, nó nêu rõ 
như thật cho người đánh xe biết, và người đánh xe cố gắng 
nhiếp phục nó. Khi đang kéo xe, nó nghĩ: "Hãy để cho các 
con ngựa khác muốn hay không muốn kéo, còn ta, ta sẽ kéo". 
Khi đi, nó đi con đường thăng. Kiên trì, nó kiên trì cho đến 
khi mạng sống chấm dứt. 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, một con 
ngựa của vua hiền thiện, thuần thục, xứng đáng để vua dùng, 
thuộc quyền sở sữu của vua, và được xem như là biểu tượng 
của vua. 


3. Như vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu tắm pháp này, 
Tỷ-kheo xứng đáng được cung kính ... là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thế nào là tám? 

4. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo giữ giới, sống chế 
ngự VỚI Sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, 
thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong 
các học pháp. Phàm nhận các món đỗ ăn gì, thô hay tế, vị ấy 
ăn một cách cần thận, không có oán thán gì, vị ấy có nhàm 
chán, nhàm chán thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, nhàm 
chán sự thành tựu các pháp ác bất thiện. Vị ấy hoan hý và dễ 
dàng sống chung với các Tỷ-kheo khác, và không làm các 
Tỷ-kheo khác hoảng sợ. Phàm có những gian dối, giả dối, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 189 





xảo trá, quanh co gì, nêu rõ như thật cho vị Đạo sư hay các 
đồng Phạm hạnh có trí cố gắng đề nhiếp phục. Trong khi học 
tập, vị ấy khởi lên ý nghĩ: "Hãy để cho các Tỷ-kheo khác học 
tập, hay không học tập, còn ta, ta sẽ học tập ở đây ". Khi đi, 
vị ây đi con đường thắng, tại đây, con đường thăng này tức là 
Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tính tấn, Chánh niệm, Chánh định. Vị 
ấy sông tỉnh cần, nghĩ rằng: "Dầu chỉ có da, gân hay xương 
còn lại, dầu thịt và máu có khô cạn trong thân, điều mà SỰ 
kiên trì của con người, sự tinh tấn của con nĐưỜi, Sự nỗ lực 
có thể đạt được, nếu chưa đạt được thời tỉnh tấn không có 
chấm dứt. 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng 
dường, đáng được chấp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 


(IV) (14) Ngựa Chưa Điều Phục 


l. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về tám loại ngựa 
chưa điều phục, tám tánh xâu của con ngựa, tám hạng người 
chưa điều phục, tám tánh xấu của con người. Hãy lắng nghe 
và suy niệm kỹ, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
SaU: 

2. - Này các Tỷ-kheo, thế nào là tám loại ngựa chưa 
được điêu phục? Thê nào là tám tánh xâu của ngựa? 

Ở đây, này các Tyỷ-kheo, có loại ngựa chưa được điều 
phục, khi bảo đi, bị gậy thúc, bị người đánh xe la và thúc đây, 
nó đi lùi, và với lưng, làm chiêc xe chạy vòng lại. Như vậy, 


190 Chương VIII— Tám Pháp 





này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này 
các Tỷ-kheo, đây là tánh xâu thứ nhât của con ngựa. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 
được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe 
la, nó nhảy lùi, đạp vào thành xe, làm gãy gọng xe. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này 
các Tý-kheo, đây là tánh xấu thứ hai của con ngựa. 


4. Lại nữa, này các Ty-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 
được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe 
la, nó rút bắp về ra khỏi gọng xe và dẫm nát gọng xe. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa được điều phục. 
Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ ba của con ngựa. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 
được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe 
la, nó liền đi con đường xấu và làm cho xe bị lạc hướng. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa được điều phục. 
Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ tư của con ngựa. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 
được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe 
la, nó trườn đứng phía chân trước và đạp lên không trung với 
chân trước. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa 
được điều phục. Này các Tý-kheo, đây là tánh xấu thứ năm 
của con ngựa. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 
được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe 
la, nó không để : đến người đánh xe la, không để ý đến cây 
gậy thúc ngựa, lây răng nghiền hàm thiết (khớp ngựa) ngựa 
và đi chỗ nào nó muốn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là 
loại ngựa chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh 
xấu thứ sáu của con ngựa. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 191 





8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 
được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe 
la, nó không đi tới, không đi lui, đứng lại tại chỗ như một cột 
trụ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa được 
điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ bảy của con 
ngựa. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 
được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe 
la, nó liền tréo hai chân trước, tréo lại hai chân sau, và quy 
xuống bốn chân tại đấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là 
loại ngựa chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh 
xấu thứ tám của con ngựa. 


Này các Tỷ-kheo, đây là tám loại ngựa chưa được điêu 
phục và tám tánh xâu của con ngựa. 


10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tám hạng người 
chưa được điêu phục và tám tánh xâu của con người? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ- 
kheo phạm tội. Tý-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, tránh né 
(vấn đề) như là không nhớ, nói rằng: "Tôi không nhớ, tôi 
không nhớ ". Ví như, này các Tỷ-kheo, con ngựa chưa được 
điều phục Ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người đánh xe la, 
nó đi lùi với cái lưng làm cho cái xe chạy vòng lại. Này các 
Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người này giống như ví dụ ấy. Như 
vậy, này các Tý-kheo, đây là hạng người chưa được điều 
phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ nhất của con 
ngưỜi. 

I1. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Ty-kheo buộc tội 
một Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, 
phát ra lời chất vấn Tý-kheo buộc tội: "Thầy lấy quyền gì mà 
nói, này kẻ ngu, không thông minh? Tại sao Thầy nghĩ rằng 


192 Chương VIII— Tám Pháp 





Thầy phải nói? " Ví như, này các Tỷ-kheo, con ngựa chưa 
được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người đánh 
xe la, nó nhảy lùi lại, đạp vào thành xe, làm gãy gọng xe. 
Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người này giống như ví dụ ấy. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là hạng người chưa được 
điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu hai của con 
người. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Ty-kheo buộc tội 
một Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, 
liền cật nạn Tỷ-kheo buộc tội: "Thầy cũng phạm tội tên là 
như vậy. Vậy Thây hãy phát lộ trước". Ví như, này các Tỷ- 
kheo, con ngựa chưa được điều phục Ấy, khi bảo đi, bị gậy 
thúc, hay bị người đánh xe la, nó rút bắp về ra khỏi xe và 
dẫm nát gọng xe. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người này 
giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tý-kheo, ở đây là hạng 
người chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh 
xâu ba của con người. 


13. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Ty-kheo buộc tội 
một Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, 
liền tránh né vấn đề với một vấn đề khác, hướng dẫn câu 
chuyện ra ngoài và biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Ví như, 
này các Tỷ-kheo, con ngựa chưa được điều phục â Ấy, khi bảo 
đi, bị gậy thúc, hay bị người đánh xe la, nó liền đi vào con 
đường xấu và làm cho xe bị lạc hướng. Này các Tỷ-kheo, Ta 
nói răng, người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các 
Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ tư của con người. 


14. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Ty-kheo buộc tội 
một Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, 
liền nói ba hoa, khua tay múa chân. Này các Tỷ-kheo, ví như 
con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 193 





hay bị người đánh xe la, nó liền trườn đứng phía thân trước 
và đạp lên không với chân trước. Này các Tỷ-kheo, Ta nói 
rằng, người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các Tỷ- 
kheo, đây là tánh xấu thứ năm của con người. 


15. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Ty-kheo buộc tội 
một Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, 
không để ý đến chúng Tăng, không để ý đến các Tỷ-kheo 
buộc tội, với tội phạm và như một người bị xúc phạm, vị ẫy 
đi chỗ nào vị ấy muốn. Này các Tỷ-kheo, ví như con ngựa 
chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người 
đánh xe la, nó không đề ý đến người đánh xe, không ‹ để ý đến 
cây TOI, lấy răng nghiễn hàm thiết ngựa, và ổi chỗ nào nó 
muôn. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người này giống như 
ví dụ ây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là hạng người 
chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ 
sáu của con người. 


l6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Ty-kheo buộc tội 
một Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, 
liền nói: "Tôi không phạm tội, tôi không có phạm tội” và vị 
ấy làm chúng Tăng bực mình với sự im lặng. Này các Tỷ- 
kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục Ấy, khi bảo đi, bị 
gậy thúc, hay bị người đánh xe la, nó không đi tới, không đi 
lui, đứng lại tại chỗ như một cột trụ. Này các Tỷ-kheo, Ta 
nói rằng, người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, đây là hạng người chưa được điều phục. Này các 
Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ bảy của con người. 


17. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Ty-kheo buộc tội 
một Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, 
nói như sau: "Tại sao các Tôn giả lại quá lo cho tôi. Bắt đầu 
từ nay, tôi sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục". Rồi vị ấy sau khi 


194 Chương VIII— Tám Pháp 





từ bỏ học pháp và hoản tục nói như sau: "Nay các Tôn giả ấy 
được hoan hỷ". Này các Tyý-kheo, ví như con ngựa chưa 
được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người đánh 
xe la, nó liền tréo lại hai chân trước, tréo lại hai chân sau và 
quy xuống bốn chân tại đấy. Này các Tý-kheo, Ta nói rằng, 
người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
đây là hạng người chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, 
đây là tánh xấu thứ tám của con người. 


Này các Tỷ-kheo, đây là tám hạng người chưa được 
điêu phục và tám tánh xâu của con người. 


(V) (15) Các Cấu Uế 


[. - Này các Tỷ-kheo, có tám tâm câu uê này, thê nào là 
tám? 


2. Này các Tỷ-kheo, không đọc tụng là cầu uếễ của 
Thánh điển; này các Tỷ-kheo, không thức dậy là cấu uễ của 
nhà; này các Tỷ-kheo, biếng nhác là cấu uế của dung sắc; 
này các Tý-kheo, phóng dật là cấu uế của phòng hộ; này các 
Tyỷ-kheo, ác hạnh là cầu uễ của đàn bà; này các Tỷ-kheo, xan 
tham là cấu uế của bồ thí; các pháp ác, bất thiện, là cấu uế 
của đời này và đời sau. Nhưng này các Tỷ-kheo, còn có cầu 
uề lớn hơn các cấu uế. Vô minh là cấu uế lớn nhất. 


Này các Tỷ-kheo, đây là tám loại cấu uế. 


Không tụng làm nhớp kinh 
Không dậy làm nhớp nhà 
Biếng nhác làm nhóp dung sắc 
Phóng dật làm nhớp phòng hộ 
Ác hạnh nhóp mỹ nhân 

Xan tham nhớp bồ thí 

Các pháp ác làm nhớp 

Đời này và đời sau 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 195 





Nhưng có loại cầu u 
Hơn tất cả cầu uễ 
Đấy chính là vô mình 
Là cấu uề lớn nhất. 


(VD (16) Sứ Giả 


1. - Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo xứng đáng đi làm sứ giả. Thê nào là tám? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là người nghe, 
khiến người khác nghe, học và khiến người khác thọ trì, biết 
và khiến người khác biết, thiện xảo trong vân đề thích hợp và 
không thích hợp (hay vấn đề kinh điển hay không kinh điển), 
không phải là người ưa cãi nhau. 

Thành tựu tám pháp này, này các Ty-kheo, một Tỷ- 
kheo xứng đáng đi làm sứ giả. 

3. Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Sảriputta 
(Xá-lợi-phât) xứng đáng đi làm sứ giả. Thê nào là tám? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Sàriputta là người nghe, và 
khiến người khác nghe, học và khiến người khác thọ trì, biết 
và khiến người khác biết, thiện xảo trong vấn đề thích hợp và 
không thích hợp, không phải là người ưa cãi nhau. 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, SàrIputta 
xứng đáng đi làm sứ giả: 
Với ai không run sợ, 
Đến hội chúng bạo ngôn 
Không quên lời đã học 
Không che giấu giáo pháp 
Không nói lời nghỉ hoặc 
Được hỏi không phần nộ 


196 Chương VIII— Tám Pháp 





VỊ Tỷ-kheo như vậy, 
Xứng đảng đi sứ giả. 
(VID (17) Sự Trói Buộc Của Nữ Nhân 


[. - Với tám hình tướng, này các Ty-kheo, nữ nhân trói 
buộc nam nhân. Thê nào là tám? 


2. Này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với sắc; 
này các Tý-kheo nữ nhân trói buộc nam nhân với tiếng cười; 
này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với lời nói; này 
các Tyỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với lời ca; này các 
Ty-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với nước mắt; này các 
Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với áo quần; này các 
Ty-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với vật tặng; này các 
Ty-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với xúc chạm. 


Với tám hình tướng, này các Ty-kheo, nữ nhân trói 
buộc nam nhân. Các loài hữu tình bị khéo trói buộc bởi các 
hình tướng ây, giông như trói buộc bởi bây sập. 


(VHD) (18) Nam Nhân Trói Buộc 


l. - Với tám hình tướng, này các Tyỷ-kheo, nam nhân 
trói buộc nữ nhân. Thê nào là tám? 


2. Này các Tỷ-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với sắc; 
này các Tỷ-kheo nam nhân trói buộc nữ nhân với tiếng cười; 
này các Ty-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với lời nói; này 
các Tyỷ-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với lời ca; này các 
Ty-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với nước mắt; này các 
Tỷ-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với áo quần; này các 
Ty-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với vật tặng; này các 
Tỷ-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với xúc chạm. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 197 





Với tám hình tướng, này các Tỷ-kheo, nam nhân trói 
buộc nữ nhân. Các loài hữu tình bị khéo trói buộc bởi các 
hình tướng ây, giông như trói buộc bởi bây sập. 

(X) (19) A-Tu-La Pahàràda 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Veranjà, dưới gốc cây 
Nalerupucimanda. Rồi vua A-tu-la Pahàràda đi đên Thê Tôn, 
sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn, rôi đứng một bên. Thê Tôn nói 
với vua A-tu-la Pahàràda đang đứng một bên: 


- Này Pahàràda, có phải các A-tu-la thích thú biển lớn? 
- Bạch Thế Tôn, các A-tu-la thích thú biến lớn. 


- Này Paràhàda, có bao nhiêu sự vi diệu chưa từng có 
trong biên lớn mà do thây chúng , các A-tu-la thích thú biên 


r 


lớn? 


- Bạch Thế Tôn, có tám vi diệu chưa từng có trong biển 
lớn mà do thấy chúng, các A-tu-la thích thú biển lớn. Thế 
nào là tám? 

2. Bạch Thế Tôn, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự 
thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một 
vực thắm. Vì rằng bạch Thế Tôn, vì rằng biển lớn tuần tự 
thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có 
thình lình như một vực thắm, nên bạch Thế Tôn, đây là vi 
diệu chưa từng có thứ nhất, do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu- 
la thích thú biển lớn. 


3. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn đứng một chỗ, 
không có vượt qua bờ. Vì rằng bạch Thế Tôn, biến lớn đứng 
một chỗ, không có vượt qua bờ, bạch Thế Tôn, đây là vi diệu 
chưa từng có thứ hai, do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích 
thú biển lớn. 


198 Chương VHII— Tám Pháp 





4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn không có chấp chứa 
xác chết. Nếu có xác chết trong biên lớn, lập tức bị quăng lên 
bờ hay vất lên đất liền. Vì rằng bạch Thế Tôn, biển lớn 
không có chấp chứa xác chết. Nếu có xác chết trong biên lớn, 
lập tức bị quăng lên bờ hay vất lên đất liền. Nên bạch Thế 
Tôn đây là vi diệu chưa từng có thứ ba, do thấy vậy, thấy vậy, 
các A-tu-la thích thú biển lớn. 


5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, phàm có các con sông lớn 
nảo, ví như sông Hằng, sông Yamunà, sông Aciravatì, sông 
Sarabhù, sông Mahì, các con sông ấy khi chảy đến biên, liền 
bỏ tên họ cũ trở thành biển lớn. Vì rằng, phàm có các con 
sông lớn nào, ví như sông Hằng ... trở thành biển lớn, nên 
bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ tư, do thấy 
vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 


6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, phàm có những dòng nước gì 
ở đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi 
xuống, nhưng không vì vậy biến lớn được thấy có vơi có đây. 
Bạch Thế Tôn, vì rằng, phàm có những dòng nước gì ở đời 
chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi 
xuống, nhưng không vì vậy biển lớn được thấy có vơi có đầy, 
bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ năm, do thấy 
vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 


7. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn chỉ có một vị là vị 
mặn. Vì rằng, bạch Thế Tôn, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn, 
nên bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ sáu, do 
thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biên lớn. 


§. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn có nhiều châu báu, 
nhiều loại châu báu, ở đây có những châu báu này, như thân 
châu, ma-n1 châu, lưu-Ìy, xa-cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, 
ngọc đỏ, mã não. Vì rằng, bạch Thế Tôn, biển lớn có nhiều 
châu báu, nhiều loại châu báu, ở đây có những châu báu này, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 199 





như trân châu, ma-ni châu, lưu-ly, xa-cừ, ngọc bích, san hô, 
bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Bạch Thế Tôn, đây là vi diệu 
chưa từng có thứ bảy, do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la 
thích thú biển lớn. 


9. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn là trú xứ các loại 
chúng sanh lớn, tại đấy, có những chúng sanh như các con 
Tim, Timingalà, Timiramingalà, những loại Asurà (A-tu-la), 
các loại Nàgà, các loại Gandhabbà. Trong biển có những loài 
hữu tình có tự ngã dải một trăm do tuần, hai trăm, ba trăm, 
bốn trăm, năm trăm do tuần. Vì rằng, bạch Thế Tôn, biển lớn 
là trú xứ các loài chúng sanh lớn ... năm trăm do tuần, nên 
bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ tám, do thấy 
vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. Nhưng bạch 
Thế Tôn, các Tý-kheo có thích thú trong Pháp và Luật này? 


- Này Pahàràda, Ty-kheo có thích thú trong Pháp và 
Luật này. 


- Bạch Thế Tôn, trong Pháp và Luật này có bao nhiêu 
pháp vi diệu chưa từng có mà do thây chúng, thây chúng, các 
Tỷ-kheo thích thú trong pháp và luật này? 


10. - Này Pahàràda, có tám pháp vi diệu này chưa từng 
có trong Pháp và Luật mà do thây chúng, thây chúng, các 
Ty-kheo thích thú trong pháp và luật này. Thê nào là tám? 


11. Ví như, này Pahàràda, biển lớn tuần tự thuận xuôi, 
tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình 
như một vực thắm. Cũng vậy, này Pahàràda, trong Pháp và 
Luật này, các học pháp là tuần tự, các quả dị thục là tuần tự, 
các con đường là tuần tự, không có sự thể nhập chánh trí 
thình lình. Này Pahàràda, vì rằng trong pháp và luật này, các 
học pháp là tuần tự, các quả dị thục là tuần tự, các con đường 
là tuần tự, không có sự thê nhập chánh trí thình lình, nên này 


200 Chương VIII— Tám Pháp 





Pahàràda, đây là vi điệu chưa từng có thứ nhất mà do thấy 
vậy, thây vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


12. Ví như, này Pahàràda, biển lớn đứng một chỗ, 
không có vượt qua bờ. Cũng vậy, này Pahàràda, khi các học 
pháp được Ta sửa soạn cho các đệ tử, các đệ tử của Ta, dầu 
cho vì nhân sinh mạng, cũng không vượt qua,. Vì rằng này 
Pahàràda các học pháp được Ta sửa soạn cho các đệ tử, các 
đệ tử của Ta, dầu cho vì nhân sinh mạng, cũng không vượt 
qua,. Nên này Pahàràda, trong Pháp và Luật này, đây là vi 
diệu chưa từng có thứ hai do mà do thấy vậy, thấy vậy, các 
Ty-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


13. Ví như, này Pahàràda, biển lớn không có chấp chứa 
xác chết. Nếu có xác chết trong biên lớn, lập tức bị quăng lên 
bờ hay vắt lên đất liền. Cũng vậy, này Pahảràda, người nào là 
ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh đáng nghi ngờ, có 
những hành vi che đậy, không phải là Sa-môn, nhưng tự 
nhận là Sa-môn, không phải sống Phạm hạnh nhưng tự nhận 
có Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình 
bất tịnh. Chúng Tăng không sống chung với người ấy, lập 
tức hội họp lại và đuôi người ấy ra khỏi. Dầu cho người ây 
có ngồi giữa chúng Tỷ-kheo Tăng, nhưng người Ấy, sông xa 
chúng Tăng và chúng Tăng sống xa người ấy. Vì rằng, này 
Pahàràda, người ấy là ác giới, theo ác pháp, ... tánh tình bất 
tịnh ... và chúng Tăng sống xa vị ấy, nên này Pahàràda, trong 
pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ ba mà 
do thấy vậy, thấy vậy, các Tý-kheo thích thú trong Pháp và 
Luật này. 


14. Ví như, này Pahàràda, phàm có các con sông lớn 
nảo, ví như sông Hằng, sông Yamunà, sông Aciravatì, sông 
Sarabhù, sông Mahì, các con sông ấy khi chảy đến biên, liền 
bỏ tên họ cũ trở thành biển lớn. Cũng vậy, này Pahảràda, có 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 201 





bốn giai cấp: Sát-đề-ly, Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ-đà, sau khi 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia trong Pháp và 
Luật được Như Lai tuyên bố, họ từ bỏ tên và họ của họ từ 
trước, và họ trở thành những Sa-môn Thích tử. Này Pahàràda, 
trong Pháp và Luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ 
tư mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tý-kheo thích thú trong 
Pháp và Luật này. 


15. Ví như, này Pahàràda, phảm có những dòng nước gì 
ở đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi 
xuống, nhưng không vì vậy biển lớn được thấy có vơi có đầy. 
Cũng vậy, này Pahàràda, nếu có nhiều Tỷ-kheo nhập vào 
Niết-bàn giới không có dư y, Niết-bàn giới cũng không vì 
vậy được thấy có vơi có đầy. Này Pahàràda, nếu có nhiều vị 
Tỷ-kheo nhập vào Niết-bàn giới không có dư y, Niết-bàn 
giới cũng không vì vậy được thấy có vơi có đầy. Này 
Pahàràda, trong Pháp và Luật này, đây là pháp vi diệu chưa 
từng có thứ năm mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích 
thú trong Pháp và Luật này. 


16. Ví như, này Pahàràda, biển lớn chỉ có một vị mặn. 
Cũng vậy, này Pahàràda, Pháp và Luật cũng chỉ có một vị là 
vị giải thoát. Này Pahàràda, trong Pháp và Luật này, đây là 
pháp vi diệu chưa từng có thứ sáu mà do thấy vậy, thấy vậy, 
các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


17. Ví như, này Pahàràda, biển lớn có nhiều châu báu, 
có nhiều loại châu báu, ở đây có những châu báu này, như 
trân châu, ma-ni châu, lưu-ly, xa-cừ, ngọc bích, san hô, bạc, 
vàng, ngọc đỏ, mã não. Cũng vậy, này Pahàràda, Pháp vả 
Luật này có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu, ở đấy có 
những châu báu này, như Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, Bốn 
như ý túc, Năm căn, Năm lực, Bảy giác chị, Thánh đạo tắm 
ngành. Này Pahàràda, vì rằng Pháp và Luật này có nhiều 


202 Chương VIII— Tám Pháp 





châu báu, nhiều loại châu báu, ở đấy có những châu báu này, 
như Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, Bốn như ý túc, Năm căn, 
Năm lực, Bảy giác chi, Thánh đạo tám ngành, nên này 
Pahàràdan, trong Pháp và Luật này, đây là pháp vi diệu chưa 
từng có thứ bảy mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích 
thú trong Pháp và Luật này. 


18. Ví như, này Pahàràda, biển lớn là trú xứ các loại 
chúng sanh lớn, tại đấy, có những chúng sanh như các con 
Timi, Timingalà, Timiramingalà, những loại Asurà (A-tu-la), 
các loại Nàgà, các loại Gandhabbà. Trong biển có những loài 
hữu tình với tự ngã dài một trăm do tuần, hai trăm, ba trăm, 
bốn trăm, năm trăm do tuần. Cũng vậy, này Pahàràda, Pháp 
và Luật là trú xứ của các loài chúng sanh lớn. Ở đấy có 
những loại chúng sanh này: bậc Dự lưu, bậc đã hướng đến 
chứng ngộ Dự lưu quả, bậc Nhất Lai, bậc đã hướng đến 
chứng ngộ Nhất lai quả, bậc Bắt lai, bậc đã hướng đến chứng 
ngộ Bất lai quả, bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến chứng ngộ 
quả A-la-hán. Này Pahàràda, vì răng Pháp và Luật này là trú 
xứ của các loại chúng sanh lớn. Ở đấy có những chúng sanh 
này ... quả A-la-hán. Này Pahàràda, trong Pháp và Luật này, 
đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tám mà do thấy vậy, 
thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


Này Pahàràda, đây là tám pháp vi diệu, chưa từng có 
trong pháp và luật và do thây vậy, do thây vậy, các Tỷ-kheo 
thích thú trong Pháp và Luật này. 

(X) @0) Ngày Trai Giới 

1. Như vẫy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthi, tại Đông viên, chỗ 
lâu đài mẹ Migàra. Lúc bây giờ Thê Tôn, nhân ngảy trai giới, 
đang ngôi, có chúng Tăng đoanh vây. Rôi Tôn giả Ananda, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 203 





khi đêm đã gần mãn, và canh một đã qua, từ chỗ ngồi, đứng 
dậy, đăp thượng y vào một bên vai, chặp tay vái chào Thê 
Tôn và bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh một đã qua, 
chúng Ty-kheo đã ngôi lâu, bạch Thê Tôn, Thê Tôn hãy đọc 
giới bôn cho các Tỷ-kheo. 


Khi được nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng. 


2. Lần thứ hai, Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn, 
và canh giữa đã qua, từ chỗ ngồi, đứng dậy, đắp thượng y 
vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuối đã qua, 
chúng Tỷ-kheo đã ngôi lâu, bạch Thê Tôn, Thê Tôn hãy đọc 
giới bôn cho các Tỷ-kheo. 


3. Lần thứ ba, Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn, và 
canh cuối đã qua, rạng đông đã khởi, mặt đêm đã sáng rõ, từ 
chỗ ngồi, đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay 
vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuối đã qua, 
rạng đông đã khởi, mặt đêm đã sáng tỏ, chúng Tỷ-kheo đã 
ngồi lâu, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đọc giới bốn cho các 
Tyỷ-kheo. 


- Này Ananda, hội chúng không được thanh tịnh. 


4. Rồi Tôn giả Mahàmoggallàna suy nghĩ như sau: "Đề 
cập đến người nào, Thế Tôn đã nói: "Này Ananda, hội chúng 
không được thanh tịnh "? Rồi Tôn giả Mahàmoggallàna, với 
tâm của mình, chú tâm tác ý đến toàn thể chúng Tỷ-kheo 
Tăng, Tôn giả thấy một người ấy là ác giới, theo ác pháp, sở 
hành bắt tịnh, đáng nghi ngờ, có những hành vi che đậy, 
không phải là Sa-môn nhưng tự nhận là Sa-môn, không sông 


204 Chương VIII— Tám Pháp 





Phạm hạnh nhưng tự nhận là sống Phạm hạnh, nội tâm hôi 
hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, đang ngồi giữa 
chúng Tỷ-kheo; thấy vậy, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến 
người ấy, sau khi đến, nói với người ấy: 


"Này Hiền giả, hãy đứng dậy. Thế Tôn đã thấy Ông. 
Đôi với Hiên giả, không thê chung sông với các Tỷ-kheo. 
- Được nói như vậy, người ây im lặng. Lần thứ hai, Tôn 
giả Mahàmogøgallàna nói với người ây: 
- Này Hiền giả, hãy đứng dậy. Thế Tôn đã thấy Ông. 
Đối với Hiền giả, không thể chung sống với các Tỷ-kheo. 


Lần thứ hai, người ấy im lặng. Lần thứ ba, Tôn giả 
Mahàmoggallàna nói với người ây: 

- Này Hiền giả, hãy đứng dậy. Thế Tôn đã thấy Ông. 
Đối với Hiền giả, không thể chung sống với các Tỷ-kheo. 


Lần thứ ba, người ấy im lặng. 


s: Rồi Tôn giả Mahàmoggallàna năm lây cánh tay 
người ây, đây ra khỏi cửa. đóng chôt cửa lại, rôi đi đên Thê 
Tôn, sau khi đên, bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, người ấy đã bị con đuổi ra khỏi. Hội 
chúng đã thanh tịnh. Bạch Thê Tôn, hãy thuyêt giới bôn cho 
chúng Tỷ-kheo. 

- Thật vi diệu thay, này Mahàmoggallàna! Thật hy hữu 
thay, này Mahàmogsallàna! Cho đến khi bị năm tay, kẻ ngu 
s1 kia mới đi. 

Rồi Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, các Thây hãy hành trì Uposatha 
(Bố-tát), hãy đọc giới bổn. Bắt đầu từ nay, này các Tỷ-kheo, 
Ta sẽ không đọc giới bốn. Này các Tỷ-kheo, không có sự 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 205 





kiện, không có cơ hội rằng Như Lai có thể đọc giới bổn trong 
một hội chúng không thanh tịnh. 


6. “Này các Tỷ kheo, các ngươi hãy làm Uposatha (Bố 
tát), hãy đọc giới bốn!” Bắt đầu từ nay, này các Tỷ kheo, Ta 
sẽ không đọc giới bốn. Này các Tỷ kheo, không có sự kiện, 
không có cơ hội, rằng Như Lai có thê đọc giới bổn trong một 
hội chúng không thanh tịnh.” 


7. Này các Tý-kheo, trong biển lớn có tám pháp vi diệu 
chưa từng có này mà do thây vậy, thây vậy, các Asurà (A-tu- 
la) thích thú biên lớn. Thê nào là tám? 


Này các Tỷ-kheo, biển lớn tuần tự xuôi, tuần tự thuận 
hướng... (øhw trên, Kinh số 19, từ đoạn số 2 đến số 9)... 
Này các Tỷ-kheo, đây là vi diệu chưa từng có thứ tám mà do 
thấy vậy, thấy vậy, các Asurà (A-tu-la) thích thú biến lớn. 


Này các Tý-kheo, trong biển lớn có tám pháp vi điệu 
chưa từng có này mà do thấy vậy, thấy vậy, các Asurà thích 
thú biến lớn. 

S. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật này 
có tám pháp vi điệu chưa từng có này mà do thấy vậy, thấy 
vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. Thế nào 
là tám? 

Ví như, này các Tỷ-kheo, biển lớn tuần tự thuận xuôi, 
tuần tự thuận hướng ... (0 trên 19, đoạn số 11 với những 
thay đổi cần thiết ) ... Này các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật 
này, đây là vi diệu chưa từng có thứ tám mà do thấy vậy, 
thấy vậy, các Tỷ-kheo hoan hỷ trong Pháp và Luật này. 

Này các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật này, có tắm pháp 
vi diệu, chưa từng có này mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ- 
kheo hoan hỷ trong Pháp và Luật này. 


206 Chương VIII— Tám Pháp 





HI. Phẩm Gia Chủ 


(D (21) Ugga Ở Vesali 
1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở ngôi 
nhà có nóc nhọn. Tại đây, Thê Tôn bảo các Tyỷ-kheo: 
- "Này các Tỷ-kheo†". 
- "Bạch Thế Tôn". Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
Thế Tôn nói như sau: 


2. - Này các Tỷ-kheo, gia chủ Ugga, người Vesàll, 
thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có. Các Thây hãy thọ 
trì như vậy. 


Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Thiện Thệ 
từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh xá. 

3. Rồi một Tỷ-kheo đắp y vào buổi sáng, cầm bát y, đi 
đến trú xá của gia chủ Ugga người Vesàli; sau khi đến, liền 
ngồi xuống trên chỗ đã SOạn sẵn. Rồi gia chủ Ugga người 
Vesảli, đi đến Tỷ-kheo ấy, sau khi đến, đảnh lễ Tỷ-kheo ây 
rồi ngồi xuống một bên. Tỷ-kheo ấy nói với gia chủ Ugga, 
người Vesàli, đang ngồi xuống một bên: 


4. - Này gia chủ, Thế Tôn có nói rằng: "Gia chủ Ugga 
người Vesảli này, thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có". 
Này gia chủ, thế nào là tám pháp vi diệu chưa từng có ấy, mà 
Thế Tôn nói gia chủ là người được thành tựu? 

- Thưa Tôn giả, tôi không biết Thế Tôn đã nói tôi thành 
tựu tám pháp vi diệu chưa từng có là gì. Nhưng thưa Tôn giả, 
tôi có tám pháp vi diệu chưa từng có này, hãy lắng nghe và 
khéo tác ý, tôi sẽ nói. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 207 





- Vâng, này gia chủ, Tỷ-kheo ấy vâng đáp gia chủ Ugga 
người Vesàll. 
Gia chủ Ugøa người Vesàli nói như sau: 


5. - Thưa Tôn giả, khi tôi lần đầu tiên chỉ từ xa thấy 
Thế Tôn thôi, thưa Tôn giả, chỉ thấy Thế Tôn thôi, tâm tôi 
được tịnh tín. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu thứ nhất, 
được có ở nơi tôi. Rồi thưa Tôn giả, với tâm tịnh tín Ấy, tôi 
hầu hạ Thế Tôn. Thế Tôn thuyết pháp thuận thứ cho tôi, như 
thuyết về bố thí, thuyết về giới, thuyết về cõi Trời, nói đến sự 
nguy hại, hạ liệt, nhiễm ô của các dục và sự lợi ích của viễn 
ly. 

6. Khi Thế Tôn biết tôi tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu 
thuận, tâm không triền cái, tâm được phẫn khởi, tâm được 
hoan hỷ, Thế Tôn mới thuyết những pháp được chư Phật tán 
dương đề cao: "Khô, Tập, Diệt, Đạo". Cũng như một tắm vải 
thuần bạch, các chấm đen được gột rửa, rất dễ thấm màu 
nhuộm. Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn xa trần 
ly cấu khởi lên nơi tôi: "Phàm pháp gì được tập khởi, tất cả 
Pháp ấy đều bị đoạn diệt". Rồi thưa Tôn giả, khi tôi thấy 
pháp, đạt pháp, biết pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ được 
vượt qua, do dự được trừ diệt, đạt được vô sở úy, không ý cứ 
người khác đối với pháp bậc Đạo sư. Tại đấy, tôi quy y Phật, 
quy y Pháp và chúng Tăng, tôi thọ lãnh năm học pháp về 
Phạm hạnh. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có 
thứ hal, được có ở nơi tôi. 

7. Thưa Tôn giả, tôi có bốn vợ đều còn trẻ tuổi. Rồi tôi 
đi đến các người vợ ấy; sau khi đến, tôi nói với các người vợ 
ẫy như sau: "Này các vị, tôi đã thọ lãnh năm học pháp về 
Phạm hạnh. Ai muốn, hãy hưởng thọ tài sản ở chỗ này, hay 
làm các công đức, hay đi đến gia đình bà con của mình, hay 
ai có ưng ý người đàn ông nảo, tôi sẽ cho các vị". Được nói 


208 Chương VIII— Tám Pháp 





như vậy, thưa Tôn giả, người vợ lớn của tôi nói với tôi: 
“Thưa gia chủ Ugga, hãy cho tôi người đàn ông tên này”. Rồi 
thưa Tôn giả, tôi cho mời người ây lại, với tay trái tôi cẦm 
người vợ, với tay phải tôi câm bình nước, rôi tôi rửa sạch 
người ấy. Thưa Tôn giả, từ khi bỏ người vợ trẻ, tâm tôi 
không có một chút đổi khác. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi 
diệu, chưa từng có thứ ba, được có ở nóới tôi. 


S. Thưa Tôn giả, có những tải sản ở trong gia đình tôi, 
chúng được phân chia giữa những người có giới và những 
người tốt lành. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu, chưa từng 
có thứ tư, được có ở với tôi. 

9. Khi tôi hầu hạ một Tỷ-kheo, tôi hầu hạ rất cân thận, 
không phải không cần thận. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi 
diệu, chưa từng có thứ năm, được có ở với tôi. 

10. Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả ấy thuyết pháp cho tôi, 
tôi nghe hết sức cần thận, không phải không cần thận. Nếu 
Tôn giả ấy không thuyết pháp cho tôi, thời tôi thuyết pháp 
cho vị ấy. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu, chưa từng có 
thứ sáu, được có ở nơi tôi. 

11. Thật không phải là vi diệu, thưa Tôn giả, chư Thiên 
sau khi đến, bảo tôi: "Này gia chủ, Pháp được Thế Tôn khéo 
thuyết giảng!". Khi được nói vậy, thưa Tôn giả, tôi nói với 
chư Thiên ấy như sau: "Dầu cho chư Thiên các người có nói 
như vậy hay không nói như vậy, pháp được Thế Tôn khéo 
thuyết giảng". Thưa Tôn giả, tuy vậy tâm tôi không có tự hào 
về nhân duyên ấy, nghĩa là: "Chư Thiên đến với ta, ta cùng nói 
chuyện với chư Thiên". Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu, 
chưa từng có thứ bảy, được có ở nơi tôi. 

12. Thưa Tôn giả, năm hạ phần kiết sử này được Thế 
Tôn thuyết giảng, tôi thấy rõ không có một pháp nào không 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 209 





được đoạn tận ở nơi tôi. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu, 
chưa từng có thứ tám, được có ở nơi tôi. 

Thưa Tôn giả, tám pháp vi diệu chưa từng có này có 
mặt. Nhưng tôi không biệt Thê Tôn đã nói tôi thành tựu tắm 
pháp vi diệu chưa từng có này. 


13. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi nhận đồ ăn khát thực tại trú 
xứ của gia chủ Ugga, người Vesàli, từ chỗ ngôi đứng dậy và 
ra đi. Rồi Ty-kheo ây, sau khi ăn xong, trên con đường khât 
thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, Tỷ-kheo ây đem 
tât cả câu chuyện nói với gia chủ Ugga người Vesàli thuật lại 
với Thê Tôn. 

14. - Lành thay, lành thay! này Tỷ-kheo, gia chủ Ugøa 
người Vesàli nêu có trả lời một cách chơn chánh, có thê trả 
lời như vậy. Này Ty-kheo, Ta đã nói gia chủ Ugga người 
Vesàli thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này. Này Tỷ- 
kheo, hãy thọ trì răng gia chủ Ugga, người Vesảli, được 
thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này. 

(ID (22) Ugga Người Hatthigama 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajji, tại 
làng Hatthi. Tại đây, Thê Tôn gọi các Ty-kheo ... (nh kinh 
2T.7)... Thê Tôn nói như sau: 

2.- Này các Tỷ-kheo, gia chủ Ugga, người Hatthigama, 
thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có. Các Thây hãy thọ 
trì như vậy. 

Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Thiện Thệ 
từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào tịnh xá. 

3-4.... (như kinh 21.3-4 ở trên, với các sửa đổi cân 
thiết ) ... 


210 Chương VIII— Tám Pháp 





5. - Thưa Tôn giả, khi tôi còn vui chơi ở rừng Nàga, lần 
đầu tiên, tôi thấy Thế Tôn từ đẳng xa. Chỉ thấy Thế Tôn thôi, 
thưa Tôn giả, tâm tôi được tịnh tín, và say rượu được đoạn 
tận. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu, chưa từng có thứ nhất, 
được có ở nơi tôi. Rồi thưa Tôn giả, với tâm tịnh tín Ấy, tôi 
hầu hạ Thế Tôn. Rồi Thế Tôn thuyết pháp thuận thứ cho tôi 
như thuyết pháp về bố thí, thuyết về giới, thuyết về cõi trời, 
nói lên sự nguy hại, sự hạ liệt, nhiễm ô của các dục và sự lợi 
ích của viễn ly. 


6 - 8. (Pháp vì diệu thứ hai, thứ ba, thứ tư giống như 
kinh 2l.6-8 với những thay đổi cân thiê£) ... chưa từng có thứ 
tư, được có ở nơi tÔI. 


9. Khi tôi hầu hạ một Tỷ-kheo, tôi hầu hạ rất cân thận, 
không phải không cần thận. Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả ấy 
thuyết pháp cho tôi, tôi nghe hết sức cân thận, không phải 
không cần thận. Nếu Tôn giả ấy không thuyết pháp cho tôi, 
thời tôi thuyết pháp cho vị ấy. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi 
diệu, chưa từng có thứ năm, được có ở tôi. 


10. Thật không phải là vi diệu, thưa Tôn giả, khi tôi 
mời chúng Tăng, chư Thiên đến và bảo tôi: "Này gia chủ, 
Tỷ-kheo này là vị câu phần giải thoát; Tỷ-kheo này là vị Tuệ 
giải thoát; Ty-kheo này là vị Thân chứng; Tỷ-kheo này là vị 
Kiến chí; Tỷ-kheo này là vị Tín giải thoát; Tý-kheo này là vị 
Tùy pháp hành; Tỷ-kheo này là vị Tùy tín hành; vị này giữ 
giới, theo thiện pháp; vị này phá giới, theo ác pháp". Nhưng 
khi tôi cúng dường chúng Tăng, tôi không cảm thấy có tâm 
như vậy khởi lên: "VỊ này tôi cúng ít" hay "VỊ này tôi cúng 
nhiều". Nhưng thưa Tôn giả, tôi cúng với tâm bình đẳng. 
Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu, chưa từng có thứ sáu, 
được có ở tÔI. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 211 





11. Thật không phải là vi diệu, thưa Tôn giả, chư Thiên 
sau khi đến, bảo tôi: "Này gia chủ, Pháp được Thế Tôn khéo 
thuyết giảng!". Khi được nói vậy, thưa Tôn giả, tôi nói với 
chư Thiên ấy như sau: "Dầu cho chư Thiên các người có nói 
như vậy hay không nói như vậy, pháp được Thế Tôn khéo 
thuyết giảng ". Thưa Tôn giả, tuy vậy tâm tôi không có tự 
hào về nhân duyên ấy, nghĩa là: "Chư Thiên đến với ta, ta 
cùng nói chuyện với chư Thiên”. Thưa Tôn giả, đây là pháp 
vi điệu, chưa từng có thứ bảy, được có ở nơi tôi. 


12. Thưa Tôn giả, nếu tôi mệnh chung trước Thế Tôn, 
đây không có gì là vi diệu, nếu Thế Tôn nói về tôi như sau: 
"Không có một kiết sử nào, do kiết sử ấy, gia chủ Ugga người 
làng Hatthigàma có thê trở lui lại đời này". Thưa Tôn giả, đây 
là pháp vi diệu chưa từng có thứ tám được có ở nơi tôi. 

Thưa Tôn giả, tám pháp vi diệu chưa từng có này có 
mặt. Và tôi không biết Thế Tôn đã nói tôi thành tựu tám 
pháp vi diệu chưa từng có nào. 

13. Rồi Tý-kheo ấy, sau khi nhận đồ ăn khát thực tại trú 
xứ của gia chủ Ugga, người làng Hatthigàma, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi ăn xong, trên con 
đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ- 
kheo ấy đem tất cả câu chuyện nói với gia chủ Ugga người 
Hatthigàma thuật lại với Thế Tôn. 


14. - Lành thay, lành thay! này Tỷ-kheo, gia chủ Ugga 
người Hatthigàma nếu có trả lời một cách chơn chánh, có thể 
trả lời như vậy. Này Tỷ-kheo, gia chủ Dgsøa người 
Hatthigàma thành tựu tám pháp vị diệu chưa từng có nảy. 
Như Ta đã nói, này Tỷ-kheo, hãy thọ trì rằng gia chủ Ugga, 
người Hatthigàma, được thành tựu tám pháp vi diệu chưa 
từng có này. 


212 Chương VIII— Tám Pháp 





{H) (23) Hatthaka , Người Alavì (1) 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Alavì, tại điện Phật 
Aggàlava. Tại đây, Thê Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


2. - Này các Tyỷ-kheo, Hatthaka, người xứ Alavì thành 
tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có. Hãy thọ trì như vậy. Thế 
nào là bảy? 

3. Có lòng tin, này các Tỷ kheo, là Hatthaka người xứ 
Alavì; có giới, này các Ty-kheo, là Hatthaka người xứ Alavì; 
có lòng xấu hồ, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ Alavì; 
có lòng sợ hãi, này các Ty-kheo, là Hatthaka người xứ Alavì; 
nghe nhiều, này các Tý-kheo, là Hatthaka người xứ Alavì; có 
bố thí, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ Alavì; có trí 
tuệ, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ Alavì. 


Thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có này, này các 
Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ Alavì. Hãy thọ trì như vậy. 
Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Thiện Thệ từ 
chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh xá. 


4. Rồi một Tý-kheo đắp y vào buổi sáng, cầm bát y, đi 
đến trú xá của gia chủ Hatthaka người Alavì; sau khi đến, 
liền ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi gia chủ Hatthaka 
người Alavì, đi đến Tỷ-kheo ấy, sau khi đến, đảnh lễ Tỷ- 
kheo ấy rồi ngồi xuống một bên. Tỷ-kheo ấy nói với 
Hatthaka, người xứ Alavì, đang ngồi xuống một bên: 


- Thưa Hiền giả, Thế Tôn đã nói Hiền giả thành tựu bảy 
pháp vi diệu chưa từng có. Thế nào là bảy? "Có lòng tin, này 
các Tỷ-kheo là Hatthaka, người xứ Alavì ... có giữ giới... có 
lòng xấu hồ ... có lòng sợ hãi ... nghe nhiều ... có bồ thí ... có 
trí tuệ, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka, người xứ Alavì ". Thưa 
Hiền giả, Hiền giả thành tựu bảy pháp vi điệu chưa từng có 
này như Thế Tôn đã nói. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 213 





- Thưa Tôn giả, ở đây không có người gia chủ bận áo 
trắng? 

- Thưa Hiền giả, ở đây không có người gia chủ bận áo 
trăng. 

- Lành thay, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng. 


5. Rồi Tý-kheo ấy, sau khi nhận đồ ăn khất thực tại trú 
xứ của Hatthaka, người xứ Alavì, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra 
đi. Rồi Tý-kheo ấy, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở 
về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng đắp Ÿ; cầm y 
bát đi đến trú xứ của Hatthaka, người Alavì; sau khi đến, con 
ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, bạch Thế Tôn, rồi con nói 
với Hatthaka, người xứ Alavì đang ngồi một bên: - "- Thưa 
Hiền giả, Thế Tôn đã nói Hiền giả thành tựu bảy pháp vi 
diệu chưa từng có này. Thế nào là bảy? "Có lòng tin, này các 
Tỷ-kheo là Hatthaka, người xứ Alavì... có giữ giới... có 
lòng xấu hồ ... có lòng sợ hãi ... nghe nhiều ... có bố thí ... có 
trí tuệ, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka, người xứ Alavì ". Hiền 
giả thành tựu bảy pháp này, thưa Hiền giả, như Thế Tôn đã 
nói! ”". Khi nghe nói như vậy, bạch Thế Tôn, Hatthaka người 
xứ Alavì nói với con: 

- "Thưa Tôn giả, ở đây không có người gia chủ bận áo 
trăng? " 

__" Thưa Hiền giả, ở đây không có người gia chủ bận áo 
trăng. 


- Lành thay, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng. 


214 Chương VIII— Tám Pháp 





6. - Lành thay, lành thay, này Tyỷ-kheo! Này Ty-kheo, 
thiện nam tử này là ít dục. Vị ấy không muốn các thiện pháp 
của mình được người khác biết đến. Do vậy, này Tý-kheo, 
hãy thọ trì rằng, Hatthaka người xứ Alavì, có thành tựu bảy 
pháp vi diệu chưa từng có này, tức là ít dục. 


(IV) (24) Hatthaka, Người Xứ ALavì (2) 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Alavì, tại điện Phật 
Aggàlava. Rồi Hatthaka, người xứ Alavì cùng với năm trăm 
nam cư sĩ đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi 
ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Hatthaka, người xứ 
Alavì, đang ngồi xuống một bên: 


2.- Này Hatthaka, hội chúng này thật lớn. Làm sao, này 
Hatthaka, Ong thâu nhiêp được hội chúng này? 


- Bạch Thế Tôn, có bốn nhiếp pháp này được Thế Tôn 
thuyết giảng. Con thâu nhiếp hội chúng này với những nhiếp 
pháp ấy. Bạch Thế Tôn, khi con biết rằng: "Người này cân 
phải thâu nhiếp nhờ bố thí”, thời con thâu nhiếp người ây với 
bố thí. Khi con biết rằng: "Người này cần phải thâu nhiếp 
nhờ ái ngữ", thời con thâu nhiếp người ấy với ái ngữ. Khi 
con biết rằng: "Người này cần phải thâu nhiếp nhờ lợi hành", 
thời con thâu nhiếp người ấy với lợi hành. Khi con biết răng: 
“Người này cân phải thâu nhiếp nhờ đồng sự", thời con thâu 
nhiếp người ấy với đồng sự. Vả lại, bạch Thế Tôn, trong gia 
đình con có tài sản, họ nghĩ rằng như vậy không thể được 
nghe như là một người bần cùng. 


3. - Lành thay, lành thay, này Hatthaka! Đây là nguyên 
lý để thâu nhiếp đại chúng! Này Hatthaka, những ai trong 
quá khứ đã thâu nhiếp đại chúng, tất cả đều thâu nhiếp đại 
chúng với bốn nhiếp pháp này. Này Hatthaka, những ai trong 
tương lai sẽ thâu nhiếp đại chúng, tất cả sẽ thâu nhiếp đại 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 215 





chúng với bốn nhiếp pháp này. Này Hatthaka, những ai trong 
hiện tại thâu nhiếp đại chúng, tất cả họ đều thâu nhiếp đại 
chúng với bốn nhiếp pháp này. 


4. Rồi Hatthaka, người xứ Alavì, được Thế Tôn với 
pháp thoại, giảng dạy, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho 
hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên 
hữu hướng về Ngài, rồi ra đi. Thế Tôn, sau khi Hatthaka, 
người xứ Alavi ra đi không bao lâu, bèn gọi các Tỷ-kheo: 


5. - Này các Tỷ-kheo, hãy thọ trì rằng Hatthaka, người 
xứ Alavì thành tựu được tám pháp vi diệu chưa từng có này. 
Thê nào là tám pháp ? 


6. Có lòng tin, này các Tỷ kheo, là Hatthaka người xứ 
Alavì, có giữ giới; này các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ 
Alavì; có lòng xấu hồ, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka người 
xứ Alavì; có lòng sợ hãi, này các Ty-kheo, là Hatthaka người 
xứ Alavì; nghe nhiều, này các Tý-kheo, là Hatthaka người xứ 
Alavì; có bố thí, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ 
Alavì; có trí tuệ, này các Tyỷ-kheo, là Hatthaka người xứ 
Alavi; ít dục, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ Alavi! 


Này các Tỷ-kheo, hãy thọ trì răng Hatthaka, người xứ 
Alavì thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này. 


(V) (25) Thích Tử Mahànàma 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, ở khu vườn Nigrodha. Rồi Thích tử Mahànàma 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, Thích tử Mahànàma bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là người nam cư 
sĩ? 


216 Chương VIII— Tám Pháp 





- Này Mahànàma, khi nào quy y Phật, quy y Pháp, quy 
y chúng Tăng, cho đên như vậy, này Mahànàma, là người 
nam cư Sĩ. 


2. - Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người nam 
cư Sĩ g1ữ g1ới? 

- Này, Mahànàma, khi nào người nam cư sĩ từ bỏ sát 
sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tả hạnh trong các dục, 
từ bỏ nói láo, từ bỏ đăm say rượu men, rượu nâu, cho đên 
như vậy, là người nam cư sĩ giữ giới. 

3. - Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người nam 
cư sĩ thực hành, vì tư lợi chứ không vì lợi tha? 


- Này Mahànàma, khi nào nam cư sĩ thành tựu lòng tin 
cho mình, không có khích lệ người khác thành tựu lòng tin; 
thành tựu giữ giới cho mình, không có khích lệ người khác 
thành tựu giữ giới, thành tựu bồ thí cho mình, không khích lệ 
người khác thành tựu bồ thí; muốn tự mình đi đến yết kiến 
các Tỷ-kheo, không có khích lệ người khác đi đến yết kiến 
các Tỷ kheo; chỉ tự mình muốn nghe diệu pháp, không khích 
lệ người khác nghe diệu pháp; tự mình thọ trì những pháp đã 
được nghe, không khích lệ người khác thọ trì những pháp đã 
được nghe; tự mình suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì, 
không khích lệ người khác suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã 
thọ trì; sau khi tự mình biết nghĩa, biết pháp, thực hiện tùy 
pháp, đúng Chánh pháp, không khích lệ người khác thực 
hiện tùy pháp, đúng Chánh pháp. Cho đến như vậy, này 
Mahànàma, là nam cư sĩ thực hành vì tự lợi, không phải vì 
lợi tha. 


4. - Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là nam cư sĩ 
thực hành vừa tự lợi, vừa lợi tha? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 217 





- Này Mahànàma, khi nào nam cư sĩ tự mình thành tựu 
lòng tin và khích lệ người khác thành tựu lòng tin; khi nào tự 
mình giữ giới và khích lệ người khác giữ giới; khi nào tự 
mình bô thí và khích lệ người khác bô thí; khi nào tự mình 
muôn đi đên yêt kiên các Tỷ-kheo và khích lệ người khác đi 
đên yêt kiên các Tỷ-kheo; khi nào tự mình muôn nghe diệu 
pháp và khích lệ người khác nghe diệu pháp; khi nào tự mình 
thọ trì những pháp đã được nghe và khích lệ người khác thọ 
trì những pháp đã được nghe; khi nào tự mình suy nghĩ đên ý 
nghĩa các pháp đã thọ trì và khích lệ người khác suy nghĩ đên 
ý nghĩa các pháp đã thọ trì; sau khi tự mình biệt nghĩa, biệt 
pháp, thực hiện pháp đúng Chánh pháp, khích lệ người khác 
sau khi biệt nghĩa biệt pháp, thực hiện pháp đúng Chánh 
pháp. Cho đên như vậy, này Mahànàma, là nam cư sĩ thực 
hành vì tự lợi và lợi tha. 

(VD (26) Jìvaka Komàrabhacca 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương xá), tại 
rừng xoài Jìvaka. Rôi Jìvaka Komàrabhacca đi đên Thê Tôn, 
sau khi đến, đảnh lễ Thê Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi 
xuông một bên, Jìvaka Komàrabhacca bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là người nam cư 
sĩ? 

- .. (giống như kinh trước 25, chỉ khác là Thích tử 
Mahanama, nay là Jìvaka Komarabhacca) . 

(VID (27) Sức Mạnh (1) 

1.- Này các Tý-kheo, có tám sức mạnh này. Thế nảo là 
tám? 


2. Này các Tỷ-kheo, sức mạnh của con nít là khóc; sức 
mạnh của đàn bà là phân nộ; sức mạnh của người ăn trộm là 


218 Chương VIII— Tám Pháp 





vũ khí; sức mạnh của các vua chúa là uy quyền; sức mạnh 
của kẻ ngu là áp đảo; sức mạnh của bậc Hiên trí là cảm hóa; 
sức mạnh của vị nghe nhiều là thấm sát; sức mạnh của Sa- 
môn, Bà-la-môn là nhẫn nhục. 


Này các Tỷ-kheo, đây là tám sức mạnh. 
(VHI) (28) Sức Mạnh (2) 


1. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngôi xuông một bên. Thế Tôn nói với 
Tôn giả SàrIputta đang ngôi xuông một bên: 


- Này SàrIputta, có bao nhiêu sức mạnh của Tỷ-kheo đã 
đoạn trừ các lậu hoặc? Thành tựu với những sức mạnh gì, 
Ty-kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, tự nhận mình đã đoạn diệt 
các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận "? 


2. - Bạch Thế Tôn, có tám sức mạnh của Tỷ-kheo đã 
đoạn tận các lậu hoặc. Thành tựu với những sức mạnh gì, 
Ty-kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, tự nhận mình đã đoạn diệt 
các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận ". Thế nào là 
tám? 


3. Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc khéo thấy như thật với chánh trí tuệ rằng tất cả các hành 
là vô thường. Vì rằng, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận 
các lậu hoặc, khéo thấy như thật với chánh trí tuệ răng tất cả 
các hành là vô thường. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của 
Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, Tỷ- 
kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận mình đã đoạn diệt các 
lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận". 

4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tyỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc khéo thấy như thật với chánh trí tuệ rằng các dục ví như 
hố than hừng. Vì rằng, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 219 





các lậu hoặc khéo thấy như thật với chánh trí tuệ rằng các 
dục ví như hồ than hừng. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh 
của Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, Tỷ- 
kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận mình đã đoạn diệt các 
lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận". 


5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc, với tâm thuận xuôi về viễn ly, hướng về viễn ly, thiên 
về viễn ly, trú ở viễn ly, hoan hỷ về xuất ly, đoạn tận hoàn 
toàn tất cả pháp có thể làm trú xứ cho lậu hoặc. Bạch Thế 
Tôn, đây là sức mạnh của Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. 
Do sức mạnh này, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận 
mình đã đoạn diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã được ta 
đoạn tận". 


6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc, Bốn niệm xứ được tu tập, được khéo tu tập. Bạch Thế 
Tôn, vì rằng Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, Bốn niệm xứ 
được tu tập, được khéo tu tập. Bạch Thế Tôn, đây là sức 
mạnh của vị Tỷ-kheo ... "Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận". 


7. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc, Bốn như ý túc được tu tập, được khéo tu tập... Năm căn 
được tu tập, được khéo tu tập ... Năm lực được tu tập, được 
khéo tu tập... Bảy giác chi được tu tập, được khéo tu 
tập ... Thánh đạo tám ngành được tu tập, được khéo tu tập ... 
Đây là sức mạnh của vị Tỷ-kheo ... "Các lậu hoặc đã được ta 
đoạn tận". 


Bạch Thế Tôn, đây là tám sức mạnh của Tỷ-kheo đã 
đoạn tận các lậu hoặc, thành tựu với tám sức mạnh này, Tỷ- 
kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, Tỷ-kheo đã 
đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận mình đã đoạn diệt các lậu 
hoặc: "Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận". 


220 Chương VIII— Tám Pháp 





(IX) (29) Không Phải Thời 

1. - "Làm việc đúng thời là thế giới, làm việc đúng thời 
là thế giới ", này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu nói như 
vậy, nhưng vị ấy không biết đúng thời và phi thời. Này các 
Tỷ-kheo, có tám phi thời, phi thời tiết cho đời sống Phạm 
hạnh. Thế nào là tám? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Và pháp được giảng đưa đến an 
tịnh, đưa đến tịch tịnh, đưa đến giác ngộ, được bậc Thiện 
Thệ tuyên bố. Và người này lại bị sanh vào địa ngục. Này 
các Tỷ-kheo, đây là phi thời, phi thời tiết thứ nhất cho đời 
sống Phạm hạnh. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ... Phật, Thế Tôn và pháp 
được giảng đưa đến an tịnh, đưa đến tịch tịnh, đưa đến giác 
ngộ, được bậc Thiện Thệ tuyên bố. Và người này lại bị sanh 
vào loại bàng sanh ... người này lại bị sanh vào cõi ngạ quỷ ... 
người này lại bị sanh vào giữa chư Thiên giới có thọ mạng 
lâu dài ... người này lại bị sanh vào các biên địa, giữa những 
kẻ vô trí mọi rợ, tại đây, không có hướng đi cho các Tỷ-kheo, 
cho các Tỷ-kheo -NI, cho nam cư sĩ, nữ cư sĩ... và người này 
được sanh vào chánh địa, nhưng lại có tà kiến, có tri kiến đảo 
ngược: "Không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, 
không có quả dị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, 
không có đời khác, không có mẹ, không có cha, không có 
loại hóa sanh, ở đời không có những Sa-môn, những Bàả-la- 
môn chánh hướng chánh hạnh, đã tự mình chứng tri giác 
ngộ và truyền dạy lại đời này, đời khác ..." và người này 
được sanh vào đây chánh địa, nhưng người ấy lại ác tuệ, sỉ 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 221 





mê, câm điếc, không có thể hiểu rõ ý nghĩa của một lời nói 
khéo, nói hay, nói dở. Này các Tý-kheo, đây là phi thời, phi 
thời tiết thứ tám cho đời sống Phạm hạnh. 


4. Này các Tỷ-kheo, có tám phi thời, phi thời tiết này 
cho đời sông Phạm hạnh. 


5. Này các Tỷ-kheo, chỉ có một chánh thời, một chánh 
thời tiêt này cho đời sông Phạm hạnh. Thê nào là một? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thế Tôn xuất hiện ở đời, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Và pháp được giảng đưa đến an 
tịnh, đưa đến tịch tịnh, đưa đến giác ngộ, được bậc Thiện 
Thệ tuyên bố. Và người này được sanh vào chánh địa, vị ấy 

có trí tuệ, không si mê, không câm điếc, có thể hiểu rõ ý 
nghĩa của một lời nói khéo, nói hay, nói dở. Này các Tỷ-kheo, 
đây là chánh thời, chánh thời tiết độc nhất cho đời Sống. 
Phạm hạnh. 


Ai được sanh làm người 
Khi diệu pháp được giảng 
Lại không năm được thời 
Họ vượt qua khỏi thời 
Nhiễu phi thời được nói 
Làm chướng ngại con người 
Chỉ năm khi mười họa 
Như Lai hiện ở đời 

Được giáp mặt với Ngài 
Rất khó được ở đời 

Được sanh ra làm người 
Và điệu pháp được giảng 
Vừa đủ để tỉnh tấn 

Với ai muốn lợi ích 


222 


Chương VIII— Tám Pháp 





Sao biết rõ diệu pháp 

Lại để thời vượt qua! 

Kẻ để thời gian qua 

Sâu muộn tại địa ngục 

Ở đây ai bỏ rơi 

Quyết định tánh diệu pháp 
Như kẻ buôn mắt của 

Sẽ sâu não lâu ngày 
Người vô mình bao phủ 

Vi phạm đến diệu pháp 
Phải chịu đựng lâu ngày 
Lưu chuyển trong sanh tử 
Ai được sanh làm người 
Trong thời pháp khéo giảng 
Quá khứ, hiện, vị lai 

Làm theo lời Đạo sư 

Nắm được thời ở đời 

Cho vô thượng Phạm hạnh 
Ai đã bước con đường 

Do Như Lai thuyết giảng 
Những ai sống chế ngự 
Do bác pháp nhãn dạy 
Như đã được thuyết giảng 
Bác bà con mặt trời 

Hãy sống thường chánh niệm 
Hộ trì không tham dục 
Chặt đứt mọi ty miên 
Không chạy theo ma giới 
Các vị ấy ở đời 

Đến được bờ bên kia 

Và họ cũng đạt được 

Các lậu hoặc đoạn tận. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 223 





(X) G0) Tôn Giả Anuruddha 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng _Phagga, tại 
núi Sumsumàra, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyên. Lúc bấy 
giờ, Tôn giả Anuruddha (A-nậu-lâu-đà) sống giữa dân chúng 
Celì, tại Pàcinavamsadàya, Rồi Tôn giả Anuruddha, trong 
khi sống độc cư ... Thiền tịnh, tâm tư khởi lên như sau: "Pháp 
này để cho người ít dục, pháp này không phải để cho người 
nhiều dục; Pháp này để cho người biết đủ, pháp này không 
phải để cho người không biết đủ; Pháp này để cho người 
sông thanh vắng, pháp này không phải để cho người ưa hội 
chúng; Pháp này để cho người tính cân tính tấn, pháp này 
không phải để cho người biếng nhác; Pháp này để cho người 
trú niệm, pháp này không phải để cho người thất niệm; Pháp 
này để cho người Thiền định, pháp này không phải để cho 
người không Thiền định; Pháp này để cho người có trí tuệ, 
pháp này không phải để cho người ác tuệ". 

2. Rồi Thế Tôn với tâm của mình rõ biết tâm tư của 
Tôn giả Anuruddha, ví như người lực sĩ duỗi bàn tay đang co 
lại; hay co lại bàn tay đang duỗi ra; cũng vậy, Thế Tôn biến 
mất ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi Sumsumảra, rừng 
Bhesakalà, vườn Lộc Uyền, và hiện ra giữa dân chúng Celì, 
tại Pàcinavamsadàya, trước mặt Tôn giả Anuruddha. Thế 
Tôn ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi Thế Tôn nói với 
Tôn giả Anuruddha đang ngồi một bên: 


3. - Lành thay, lành thay, này Anuruddha! Lành thay, 
này Anuruddha, Thây đã suy nghĩ đến bảy niệm của bậc Đại 
nhân: ” Pháp này để cho người ít dục, pháp này không phải 
để cho người nhiều dục; Pháp này để cho người biết đủ, pháp 
này không phải đề cho người không biết đủ; Pháp này để cho 
người sống thanh vắng, pháp này không phải đề cho người 
ưa hội chúng; Pháp này để cho người tỉnh cần tỉnh tấn, pháp 


224 Chương VIII— Tám Pháp 





này không phải để cho người biếng nhác; Pháp này để cho 
người trú niệm, pháp này không phải để cho người thất niệm; 
Pháp này để cho người Thiền định, pháp này không phải để 
cho người không Thiền định; Pháp này để cho người có trí 
tuệ, pháp này không phải để cho người ác tuệ". 


Do vậy, này Anuruddha, hãy suy nghĩ đến niệm thứ 
tám này của bậc Đại nhân: "Pháp này để cho người không ưa 
hý luận, không thích hý luận, Pháp này không phải để cho 
người ưa hý luận, thích hý luận ". 


4. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến tám 
tư niệm này của bậc Đại nhân, thời nếu Thầy muốn, Thầy sẽ 
chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh, có tầm có tứ. 


5. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến tám 
tư niệm nảy của bậc Đại nhân, thời nếu Thầy muốn, diệt tầm 
diệt tứ, Thầy sẽ chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất 
tâm. 

6. Khi nào, này Anuruddha, khi nảo Thây sẽ suy nghĩ 
đến tám tư niệm này của bậc Đại nhân, thời nếu Thầy muốn, 
Thầy sẽ ly hý trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc 
thọ mà các bậc Thánh gọi là "xả niệm lạc trú", chứng và an 
trú Thiền thứ ba. 


7. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến tám 
tư niệm này của bậc Đại nhân, thời nếu Thầy muốn, Thầy sẽ 
xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú 
Thiên thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

§. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến tám 
tư niệm này của bậc Đại nhân, khi nào bốn Thiền này thuộc 
tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 225 





khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí 
sức, thời này Anuruddha, tấm y lượm từ đống rác lên của 
Thầy sẽ giống như tủ áo đầy những vải có nhiều màu sắc của 
người gia chủ hay con người gia chủ, để được sống biết đủ, 
ưa thích, không có lo âu, được lạc trú, được bước vào Niết- 
bản. 

9. Khi nảo, này Anuruddha, Thây sẽ suy nghĩ đến tám 
tư niệm này của bậc Đại nhân, thời nêu Thầy muốn, khi nào 
bốn Thiền này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng 
được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng 
được không phí sức, thời này Anuruddha, các món ăn từng 
miếng Thầy khất thực được sẽ giống như món cơm bằng gạo 
trăng, các hạt đen đã được lượm sạch, với nhiều loại SÚP, VỚI 
nhiều loại đồ ăn của người gia chủ, hay của con người gia 
chủ, để được sống biết đủ, ưa thích, không có lo âu, được lạc 
trú, được bước vào Niết-bàn. 


10. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến tám 
tư niệm này của bậc Đại nhân, khi nào bốn Thiền này thuộc 
tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó 
khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí 
sức, thời nảy Anuruddha, chỗ nằm dưới gốc cây thầy sẽ 
giống như nhà có nóc nhọn, có trét hỗ trong ngoài, cửa được 
cài then, cửa số được đóng lại ngăn chặn gió của người gia 
chủ, hay của con người gia chủ, để được sống biết đủ, ưa 
thích, không có lo âu, được lạc trú, được bước vào Niết-bàn. 


11. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến tám 
tư niệm này của bậc Đại nhân, khi nào bốn Thiền này thuộc 
tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó 
khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí 
sức, thời này Anuruddha, giường, nằm và chỗ ngồi trải với 
đệm cỏ của Thầy sẽ giống như ghế dài, nệm trải giường nằm 


226 Chương VHIII— Tám Pháp 





băng len, chăn len trắng, chăn len thêu bông, nệm bằng da 
con sơn đương gọi là kadali, tấm thảm với đầu che phía trên, 
ghế dài có đầu gối chân màu đỏ của các người gia chủ, hay 
của con người gia chủ, để được sống biết đủ, ưa thích, không 
có lo âu, được lạc trú, được bước vào Niết-bàn. 


12. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến tám 
tư niệm này của bậc Đại nhân, khi nào bốn Thiền này thuộc 
tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó 
khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí 
sức, thời này Anuruddha, dược phẩm nước tiểu hôi của Thầy 
sẽ giống như các loại dược phẩm của các người gia chủ, hay 
của con người gia chủ, như thục tô, sanh tô, dầu, mật, đường 
bánh, để được sống biết đủ, ưa thích, không có lo âu, được 
lạc trú, được bước vào Niết-bàn. 


13. Vậy này Anuruddha, nhân kỳ an cư mùa mưa sắp 
đên, hãy trú giữa dân chúng Cetì ở Pàcìnavamsadàya. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Anuruddha vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 
sau khi khuyến giáo Tôn giả Anuruddha với lời khuyên giáo 
này, như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại 
cánh tay đang duỗi ra; cũng vậy, Ngài biến mất giữa dân 
chúng Cetì ở Pàcìnavamsadàya và hiện ra giữa dân chúng 
Bhagøga, trên núi Sumsumàra trong rừng Bhesakalà, vườn 
Lộc Uyền. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, sau khi 
ngồi xuống, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


14. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết tám tư niệm của 
bậc Đại nhân cho các Thây. Hãy lăng nghe và khéo tư niệm, 
Ta sẽ giảng: 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 227 





Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


- Này các Tý-kheo, thế nào là tám tư niệm của bậc Đại 
nhân? 


15. Này các Tý-kheo, Pháp này để cho người ít dục, 
Pháp này không phải để cho người nhiều dục; Này các Tỷ 
kheo,Pháp này để cho người biết đủ, pháp này không phải để 
cho người không biết đủ; Này các Tỷ kheo, Pháp này để cho 
người sống thanh vắng, pháp này không phải để cho người 
ưa hội chúng; Này các Tỷ kheo, Pháp này để cho người tỉnh 
cần tinh tấn, pháp này không phải để cho người biếng nhác; 
Này các Tỷ kheo,Pháp này để cho người trú niệm, pháp này 
không phải để cho người thất niệm; Này các Tỷ kheo, Pháp 
này để cho người Thiền định, pháp này không phải để cho 
người không Thiền định; Này các Tỷ kheo, Pháp này để cho 
người có trí tuệ, Pháp này không phải để cho người ác tuệ; 
Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người không ưa hý luận, 
không thích hý luận, Pháp này không phải để cho người ưa 
hý luận, thích hý luận. 


16. Này các Tỷ-kheo, "Pháp này để cho người ít dục, 
Pháp này không đê cho người có dục lớn", như vậy đã được 
nói đên. Do duyên gì được nói như vậy? 


17. Này các Ty-kheo, ở đây, Tỷ-kheo ít dục không 
muốn: "Mong người ta biết tôi là ít dục"; biết đủ, không 
muốn: "Mong người ta biết tôi là biết đủ”; ; SÔNg viễn ly, 
không muôn: "Mong người ta biết tôi sống viễn ly"; tinh cân 
tinh tắn, không muốn: "Mong người ta biết tôi sống tỉnh cần 
tỉnh tắn": trú niệm, không muốn: "Mong người ta biết tôi trú 
niệm"; có định, không muốn: "Mong người ta biết tôi có 
định”; có tuệ, không muốn: "Mong người ta biết tôi là người 
có tuệ ": không thích hý luận, không muốn: "Mong người ta 


228 Chương VIII— Tám Pháp 





biết tôi không thích hý luận". Này các Tý-kheo, Pháp này để 
cho người ít dục, Pháp này không đê cho người có dục lớn”, 
đã được nói đên như vậy. Do duyên này được nói như vậy. 


18. Này các Tỷ-kheo, "Pháp này để cho người biết đủ, 
Pháp này không đê cho người không biệt đủ", như vậy đã 
được nói đên. Do duyên gì được nói như vậy? 


19. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với bất cứ 
vật dụng gì như y áo, đồ ăn khất thực, sảng tọa, dược phẩm 
trị bệnh. Này các Tý-kheo, "Pháp này để cho người biết đủ, 
Pháp này không phải để cho người không biết đủ", đã được 
nói đến như vậy. Do duyên này được nói như vậy. 


20, Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người sống viễn 
ly, "Pháp này không phải đê cho người ưa thích hội chúng”, 
như vậy đã được nói đên. Do duyên gì được nói như vậy? 


21. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Với Tỷ-kheo sống viễn ly, 
có nhiều người đến thăm như Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-Ni, nam cư 
sĩ, nữ cư sĩ, vua chúa, đại thần, các ngoại đạo sư, đệ tử của 
các ngoại đạo sư. Ở đây, Tỷ-kheo với tâm thuận về viễn ly, 
hướng về viễn ly, nhập vào viễn ly, trú vào viễn ly, thích thú 
xuất ly, nói lời hoàn toàn liên hệ đến lánh xa. Này các Tỷ- 
kheo, Pháp này để cho người viễn ly, "Pháp này không phải 
để cho người không ưa hội chúng", đã được nói đến như vậy. 
Do duyên này được nói như vậy. 


22. Này các Ty-kheo, Pháp này để cho người tính cần 
tinh tấn, "Pháp này không phải để cho người biếng nhác", 
như vậy đã được nói đến. Do duyên gì được nói như vậy? 


23. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo sống tinh cần tinh 
tấn, đoạn tận các pháp bất thiện, thành tựu các Pháp thiện, nỗ 
lực kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. 
Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người tinh cần tinh tấn, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 229 





"Pháp này không phải để cho người biếng nhác", đã được nói 
đên như vậy. Do duyên này được nói như vậy. 


24. Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người trú niệm, 
"Pháp này không phải để cho người thất niệm", như vậy đã 
được nói đến. Do duyên gì được nói như vậy? 


25. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ niệm, 
thành tựu niệm tuệ tối thắng, ức nhớ tùy niệm những điều đã 
làm, nói đã lâu. Này các Tỷ-kheo, "Pháp này để cho người 
trú niệm, Pháp này không phải để cho người thất niệm", đã 
được nói đến như vậy. Do duyên này được nói như vậy. 

26. Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người thiền định, 
"Pháp này không phải để cho người không thiền định", như 
vậy đã được nói đến. Do duyên gì được nói như vậy? 


27. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly ác 
pháp ... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Này các Tỷ-kheo, 
Pháp này để cho người thiền định, "Pháp này không phải để 
cho người không thiền định", đã được nói đến như vậy. Do 
duyên này được nói như vậy. 


28. Này các Tỷ-kheo, Pháp này đề cho người có trí tuệ, 
"Pháp này không phải đê cho người không trí tuệ”, như vậy 
đã được nói đên. Do duyên gì được nói như vậy? 


29. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, có trí 
tuệ về sanh diệt, thành tựu Thánh thể nhập (quyết trạch), đưa 
đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau. Này các Tỷ-kheo, "Pháp 
này để cho người có trí tuệ, Pháp này không phải để cho 
người không trí tuệ", đã được nói đến như vậy. Do duyên này 
được nói như vậy 


30. Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người không ưa 
hý luận, không thích hý luận, "Pháp này không phải đê cho 


230 Chương VIII— Tám Pháp 





người ưa hý luận, thích hý luận", như vậy đã được nói đến. 
Do duyên gì được nói như vậy? 


31. Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tý-kheo đối với đoạn diệt 
hý luận, tâm được phấn chấn, tịnh tín, an trú, hướng đến. 
Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người không ưa hý luận, 
không thích hý luận, "Pháp này không phải để cho người ưa 
hý luận, thích hý luận", đã được nói đến như vậy. Do duyên 
này được nói như vậy. 


32. Rồi Tôn giả Anuruddha, mùa mưa an cư đến, đến 
trú ở giữa dân chúng Cetì, tại Pacìnavamsadàya. Rồi Tôn giả 
Anuruddha sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần, không bao lâu, do mục đích gì, các Thiện nam 
tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
tức là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh ngay trong hiện tại, vị 
ấy tự mình với thăng trí, chứng ngộ, chứng nhập và an trú. 
Vị ấy chứng rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì 
nên làm đã làm, không còn trở lui lại trạng thái này nữa” và 
Tôn giả Anuruddha trở thành một vị A-la-hán nữa. Rồi Tôn 
Giả Anuruđha chứng được A-la-hán ngay trong thời gian ấy, 
nói lên những bài kệ này: 

Thế gian vô thượng sư 

Rõ biết tư tưởng ta 

Với thân do ÿ tạo 

Thân thông đến với ta 

Tùy theo ta nghĩ gì 

Ngài thuyết rõ tất cả 

Phật không ưa hý luận 
Ngài thuyết, không hỷ luận 
Ngộ pháp, ta hoan hỷ 

Trủ trong giáo pháp ngài 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 231 





Ba minh đã đạt được 
Giáo pháp Phát làm xong. 


IV. Phẩm Bồ Thí 


(D (1) Bồ Thí (1) 

1. - Này các Tỷ-kheo, có tám bố thí này. Thế nào là tám? 

2. Vì có người đến, nên bồ thí; vì sợ hãi, nên bố thí; vì 
nghĩ răng: "Người ấy đã cho ta, nên bố thí; Vì nghĩ răng: 
"Người ấy sẽ cho ta, nên bố thí; vì nghĩ rằng: "Bồ thí là tốt", 
nên bố thí; vì nghĩ rằng: "Ta nấu, những người này không 
nấu. Thật Ta không xứng đáng là người nấu lại không cho 
người không nấu", nên bố thí; vì nghĩ rằng: "Do ta cho bồ thí 
này, nên tiếng tốt được truyền đi", nên bố thí; vì trang 
nghiêm tâm, trang bị tâm, nên bồ thí. 


Này các Tỷ-kheo, có tám bố thí này. 
(I) (32) Bồ Thí (2) 
Tín, tàm và thiện thí Ộ 
Những pháp thiện sĩ câu 
Đường này gọi Thiện đạo 
Đường này đi Thiên giới 
(HI) (33) Căn Bản Đề Bố Thí 
1. - Này các Tỷ-kheo, có tám căn bản để bố thí. Thế 
nào là tám? 
2. Vì lòng dục nên bố thí; vì sân hận nên bố thí; vì ngu 
si nên bô thí; vì sợ hãi nên bô thí; vì nghĩ răng: "Trước tô tiên 


232 Chương VIII— Tám Pháp 





đã bố thí, trước đã làm. Ta không xứng đáng là người để 
truyền thông này bị bỏ phê” nên bô thí; vì nghĩ răng: "Sau 
khi cho bô thí này, khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh 
lên thiện thú, Thiên giới, cối đời này” nên bô thí; vì nghĩ 
răng: "Khi ta bô thí này, tâm được tịnh tín, do hân hoan, hỷ 
được sanh" nên bô thí; đê trang nghiêm tâm, trang bị tâm, 
nên bô thí. 

Này các Tỷ-kheo, có tám căn bản để bố thí này. 

(IV) (34) Thửa Ruộng 


I.- Này các Tý-kheo, hột giống được gieo vào thửa 
ruộng thành tựu tám chỉ phần được xem là không quả lớn, 
không vị ngọt lớn, không phải địa điểm tăng thịnh. Thế nào 
là thành tựu tám chi phần? 


2. Này các Tỷ-kheo, ở đây thửa ruộng lồi lên lõm 
xuống, đầy đá và sạn, đất mặn, không có bề sâu, không có 
chỗ nước chảy ra, không có chỗ nước chảy vào, không có 
nước chảy, không có bờ đê. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hột 
giống được gieo vào thửa ruộng thành tựu được tám chi phần 
được xem là không quả lớn, không vị ngọt lớn, không phải 
địa điểm tăng thịnh. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bố thí giữa 
những Sa-môn, Bà-la-môn thành tựu tám chi phần, không có 
quả lớn, không lợi ích lớn, không có rung cảm lớn. Thế nào 
là thành tựu tám chi phần? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Sa-môn, các Bà-la-môn 
có tà kiến, tà tư duy, tả ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tính tấn, tà 
niệm, tà định. Như vậy, này các Tỷ-kheo, bố thí giữa những 
Sa-môn, Bà-la-môn thành tựu tám chi phần, không có quả 
lớn, không lợi ích lớn, không có rung cảm lớn. 


4. Này các Tý-kheo, hột giống được gieo vào thửa 
ruộng thành tựu tám chi phân được xem là có quả lớn, có vị 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 233 





ngọt lớn, là địa điểm tăng thịnh. Thế nào là thành tựu tám chi 
phân? 


5. Này các Tý-kheo, ở đây thửa ruộng không lồi lên 
lõm xuống, không có đầy đá và sạn, không có đất mặn, có bề 
sâu, có chỗ nước chảy ra, có chỗ nước chảy vào, có nước 
chảy, có bờ đê. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hột giỗng được 
gieo vào thửa ruộng thành tựu tám chi phần được xem là có 
quả lớn, có vị ngọt lớn, là địa điểm tăng thịnh. Cũng vậy, này 
các Tý-kheo, bố thí giữa những Sa-môn, Bà-la-môn thành 
tựu tám chi phần, có quả lớn, lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có 
rung cảm lớn. Thế nào là thành tựu tám chi phần? 


6ó. Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Sa-môn, các Bà-la-môn 
có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, bố thí giữa những Sa-môn, Bà-la-môn 
thành tựu tám chi phần, có quả lớn, lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, 
có rung cảm lớn. 


Khi ruộng được đây đủ 
Hột giống gieo đây đủ 
Khi mưa xuống đây đủ 
Lúa gặt được đây đủ 

Tai họa không có mặt 
Tăng trưởng được đây đủ 
Rộng lớn được đây đủ 
Kết quả được đây đủ 
Cũng vậy, sự bồ thí 

Giữa những người đủ giới 
Và vật liệu bó thí 

Cũng được sắm đây đủ 
Đưa đến sự đây đủ 

Vì sở hành đây đủ 


234 Chương VIII— Tám Pháp 





Vậy ai muốn đây đủ 
Phải tự mình đây đủ 
Phục vụ người đủ tuệ 
Như vậy thành công đủ 
Đây đủ trí và đức 

Với tâm được đây đủ 
Làm nghiệp được đây đủ 
Lợi ích được đây đu 
Như thật biết cuộc đời 
Đạt được kiến đây đủ 
Đường đây đủ đi đến 
Tiến đến ÿ đây đủ: 

Vất bỏ mọi cầu uễ 

Đạt Niết-bàn cụ túc 
Giải thoát mọi khổ đau 
Tức đây đủ vẹn toàn. 


(V) (35) Thọ Sanh Do Bồ Thí 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám thọ sanh do bồ thí. Thế 
nào là tám? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bồ thí cho Sa-môn 
hay Bả-la-môn với đồ ă ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, 
hương, dầu thoa, đồ năm, trú xứ, đèn đuốc. Người ấy bố thí 
và mong hưởng quả. Thấy các Sát-đế-ly đại phú hay các Bà- 
la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú, sung túc, đầy đủ, 
thọ hưởng năm dục trưởng dưỡng, người ấy suy nghĩ như sau: 
"Mong rằng, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng 
trú với Sát-đề-ly đại phú, hay với Bà-la-môn đại phú, hay với 
gia chủ đại phú ". Người ấy móng tâm như vậy, trú tâm như 
vậy, tu tâm như vậy, tâm người ây hướng đến hạ liệt, không 
tu tập hướng thượng, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh cộng trú với Sát-đề-ly đại phú, hay với Bà-la-môn đại 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 235 





phú, hay với gia chủ đại phú. Ta nói rằng: "Người ấy là 
người giữ giới, không phải là người ác giới”. Này các Tỷ- 
kheo, người giữ giới thành công, vì tâm hướng đên thanh 
tịnh. 


3-4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bố thí cho Sa- 
môn hay Bảà-la-môn với đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng 
hoa, hương, dầu thoa, đồ năm, trú xứ, đèn đuốc. Người ấy bố 
thí và mong hưởng quả. Nghe rằng: "Bốn Thiên vương thiên 
sông lâu, có dung Sắc, được nhiều an lạc", người ấy suy nghĩ 
như sau: "Mong rằng khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với chư Thiên ở Bốn Thiên vương ... với chư Thiên 
ở cõi trời Ba mươi ba... với chư Thiên ở cõi Trời Dạ-ma ... 
với chư Thiên ở cõi Trời Đâu-xuất ... với chư Thiên ở cõi 
Trời Hóa lạc thiên... với chư Thiên ở cõi Trời Tha hóa Tự tại 
thiên ... "Người ấy móng tâm như vậy, trú tâm như vậy, tu 
tâm như vậy, tâm người ấy hướng đến hạ liệt, không tu tập 
hướng thượng, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với chư Thiên ở cõi Bốn thiên vương ... ở cõi Tha 
hóa Tự tại thiên, hay với Bà-la-môn đại phú, hay với gia chủ 
đại phú. Ta nói răng: "Người ấy là người giữ giới, không 
phải là người ác giới". Này các Tỷ-kheo, người giữ giới 
thành công, vì tâm hướng đến thanh tịnh. 

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bồ thí cho Sa-môn, 
Bà-la-môn với đồ ă ăn, đồ uống... Nghe Tăng: ': "Chư Thiên ở 
Phạm chúng thiên sông lâu, có dung sãc, được nhiều an lạc", 
người ây suy nghĩ như sau: "Mong rằng.." ....hay với gia chủ 
đại phú. Ta nói rằng: "Người ấy là người giữ giới, không 
phải là người ác giới, là người ly tham, không phải là người 
có tham". Này các Tỷ-kheo, người giữ giới thành công, vì 
tâm hướng đến thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, người giữ giới 


236 Chương VIII— Tám Pháp 





thành công, vì tâm hướng đến ly tham. Này các Tỷ-kheo, tám 
pháp này là tám pháp thọ sanh do bô thí. 


(VD (36) Phước Nghiệp Sự 


1.- Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản làm phước. Thế nào 
là ba? 


2. Căn bản làm phước do bồ thí, căn bản làm phước do 
giới đức, căn bản làm phước do tu tập. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm 
phước do bố thí trên một quy mô nhỏ, căn bản làm phước do 
giới đức trên một quy mô nhỏ, căn bản làm phước do tu tập 
trên một quy mô nhỏ. Người ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh làm người không may mắn. 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm 
phước do bố thí trên một quy mô vừa, căn bản làm phước do 
giới đức trên một quy mô vừa, không đạt được căn bản làm 
phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh làm người có may mẫn. 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm 
phước do bố thí trên một quy mô to lớn, căn bản làm phước 
do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt được 
căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tam thập 
Tam thiên. Tại đây, này các Ty-kheo, Thiên chủ Sakka sau 
khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi 
làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua 
Bồn thiên vương trên mười điểm: tuổi thọ chư Thiên, dung 
sắc chư Thiên, an lạc chư Thiên, danh tiếng chư Thiên, Tăng 
thượng lực chư Thiên, thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên 
xúc. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 237 





6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm 
phước do bố thí trên một quy mô to lớn, căn bản làm phước 
do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt được 
căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tam thập 
Tam thiên. Tại đây, này các Ty-kheo, Thiên chủ Sakka sau 
khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi 
làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua 
chư Thiên ở Tàvatimsa trên mười điểm: tuổi thọ chư Thiên, 
dung sắc chư Thiên, an lạc chư Thiên, danh tiếng chư Thiên, 
Tăng thượng lực chư Thiên, thiên sắc, thiên hương, thiên vị, 
thiên xúc. 

7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm 
phước do bố thí trên một quy mô to lớn, căn bản làm phước 
do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt được 
căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Yàma thiên. 
Tại đây, này các Tỷ-kheo, Thiên tử Suyàma sau khi làm thật 
nhiều căn bản phước nghiệp do bồ thí, sau khi làm thật nhiều 
căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua chư Thiên ở 
Yàma trên mười điểm: tuổi thọ chư Thiên, ... thiên vị, thiên 
xúc. 

§. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm 
phước do bố thí trên một quy mô to lớn, căn bản làm phước 
do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt được 
căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tusità 
thiên. Tại đây, này các Tỷ-kheo, Thiên tử Santusità, sau khi 
làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi làm 
thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua chư 
Thiên ở Tusità trên mười điểm: tuổi thọ chư Thiên, ... thiên 
vị, thiên xúc. 


238 Chương VIII— Tám Pháp 





9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm 
phước do bố thí trên một quy mô to lớn, căn bản làm phước 
do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt được 
căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Hóa lạc 
thiên. Tại đây, này các Tỷ-kheo, Thiên tử Sunimmrta, sau khi 
làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi làm 
thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua chư 
Thiên ở Hóa lạc thiên trên mười điểm: tuổi thọ chư Thiên, ... 
thiên vị, thiên xúc. 

10. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm 
phước do bố thí trên một quy mô to lớn, căn bản làm phước 
do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt được 
căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tha hóa tự 
tại thiên. Tại đây, này các Tỷ-kheo, Thiên tử Vasavatfti, sau 
khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi 
làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua 
chư Thiên ở Tha hóa Tự tại thiên trên mười điểm: tuổi thọ 
chư Thiên, ... thiên vị, thiên xúc. 


Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản phước nghiệp này. 

(VI) (37) Người Chân Nhân (1) 

1. - Này các Tý-kheo, có tám bố thí này của bậc chân 
nhân. Thê nào là tám? 

2. Cho vật trong sạch; cho vật thù diệu; cho đúng thời; 
cho vật thích ứng; cho với sự cân thận; cho luôn luôn; tâm 
cho được tịnh tín; sau khi cho được hoan hỷ. 

Này các Tỷ-kheo, có tám bố thí này của bậc chân nhân: 


Trong sạch và thù diệu 
Đứng thời và thích ứng 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 239 





Đồ uống và đô ăn 

Luôn luôn làm bố thí 
Trong các ruộng tốt lành 
Sống theo đời Phạm hạnh 
Không có gì hồi tiếc 

Bồ thí nhiều tài vật 
Những bố thí như vậy 
Được bác trí tản thản 
Bác Trí thí như vậy 

Với tâm tín, giải thoát 
Không hại, tâm an lạc 
Bác trí sanh ở đời. 


(VII) (38) Người Chân Nhân (2) 


l1. - Này các Tỷ-kheo, bậc chân nhân sinh ra trong gia 
đình nào, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người; 
đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho cha mẹ; đem lại lợi ích, 
hạnh phúc, an lạc cho vợ con; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an 
lạc cho người phục vụ, người làm công; đem lại lợi ích, hạnh 
phúc, an lạc cho bạn bè thân hữu; đem lại lợi ích, hạnh phúc, 
an lạc cho các hương linh đã mất; đem lại lợi ích, hạnh phúc, 
an lạc cho vua chúa; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho 
chư Thiên; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho Sa-môn, 
Bà-la-môn. 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cơn mưa lớn làm cho 
các loại mùa màng đều thành tựu đầy đủ, đem lại lợi ích, 
hạnh phúc, an lạc cho nhiều người. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, bậc Chân nhân sinh ra trong gia đình nào, đem lại lợi 
ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người; đem lại lợi ích, hạnh 
phúc, an lạc cho cha mẹ; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc 
cho vợ con; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho người 
phục vụ, người làm công; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc 


240 Chương VIII— Tám Pháp 





cho bạn bẻ thân hữu; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho 
các hương linh đã mất; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho 
vua chúa; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên; 
đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho Sa-môn, Bà-la-môn. 

Vì lợi ích nhiễu người 

Bậc trí sống gia đình 

Không mệt mỏi ngày đêm 

Củng dường thật đúng pháp 

Mẹ cha và tổ tiên 

Nhớ ngày trước đã làm 

Đối xuất gia, không nhà 

Kính lễ bậc Phạm hạnh 

Tìn vững trú, củng dường 

Biến pháp, khéo xử sự 

Là người đem lợi ích 

Cho vua, cho chư Thiên 

Là người đem lợi ích 

Cho bà con, bè bạn 

Là người đem lợi ích 

Cho tất cả mọi người 

Khéo an trú diệu pháp, 

Nhiếp xan tham cầu uỄ 

Hưởng cuộc đời hạnh phúc. 


(IX) (39) Nguồn Nước Công Đức 


1.- Này các Tỷ-kheo, có tám nguồn nước công đức này, 
là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc làm nhơn sanh Thiên, 
quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, 
khả ý, hạnh phúc, an lạc. Thế nào là tám? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử quy y Phật. 
Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ nhất, là 
nguồn nước thiện ... hạnh phúc, an lạc. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 241 





3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử quy y Pháp. 
Này các Tỷ-kheo, đây là nguôn nước công đức thứ hai, là 
nguồn nước thiện ... hạnh phúc, an lạc. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử quy y Tăng. 
Này các Tỷ-kheo, đây là nguôn nước công đức thứ ba, là 
nguôn nước thiện ... hạnh phúc, an lạc. 


5. Này các Tỷ-kheo, có năm bố thí này, là đại bố thí, 
được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là truyền 
thống cô xưa, trước không tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, 
tương lai không tạp loạn, không bị những Sa-môn, những 
Bà-la-môn có trí khinh thường. Thế nào là năm? 


6ó. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận sát 
sanh, từ bỏ sát sanh. Này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ 
sát sanh, đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, 
đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem cho 
không hại cho vô lượng chúng sanh; sau khi cho vô lượng 
chúng sanh, không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ẫy sẽ 
được san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. 
Này các Tỷ-kheo, đây là bố thí thứ nhất, là đại bố thí, được 
biết là tối sơ, được biết là lâu ngày ... không bị những Sa- 
môn, những Bà-la-môn có trí khinh thường. Này các Tỷ- 
kheo, đây là nguồn nước công đức thứ tư, là nguồn nước 
thiện ... dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận lấy 
của không cho, từ bỏ lấy của không cho ... Này các Týỷ-kheo, 
đây là bố thí thứ hai, là đại bồ thí, . .. Này các Ty-kheo, đây là 
nguồn nước công đức thứ năm, l nguôn nước thiện ... dẫn 
đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục ... Này các Tỷ- 


242 Chương VIII— Tám Pháp 





kheo, đây là bố thí thứ ba, là đại bồ thí, ... Này các Tỷ-kheo, 
đây là nguôn nước công đức thứ sáu, là nguôn nước thiện ... 
dân đên khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận nói láo, 
từ bỏ nói láo ... Này các Tý-kheo, đây là bố thí thứ tư, là đại 
bồ thí, ... Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ 
bảy, là nguồn nước thiện ... dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, 
hạnh phúc, an lạc. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận đắm 
say rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. 
Này các Tỷ-kheo, vị Thánh Đệ Tử đoạn tận đấm say rượu 
men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, đem cho 
không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hận 
thù cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hại cho vô 
lượng chúng sanh; sau khi cho vô lượng chúng sanh, không 
sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy được san sẻ vô lượng 
không sợ hãi, không hận thù, không hại. Này các Tỷ-kheo, 
đây là bố thí thứ năm, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được 
biết là lâu ngày ... không bị những Sa-môn, những Bà-la-môn 
có trí khinh thường. Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn nước 
công đức thứ tám, là nguôn nước thiện ... dẫn đến khả ái, khả 
hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 

Này các Tỷ-kheo, có tám nguồn nước công đức này, là 
nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc làm nhơn sanh Thiên, 
quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, 
khả ý, hạnh phúc, an lạc. 

(X) (40) Rất Là Nhẹ 

I.- Này các Tỷ-kheo, sát sanh được thực hiện, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 243 





bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quý. Quả dị thục hết sức nhẹ của 
sát sanh là được làm người với tuổi thọ ngăn. 


2. Này các Tỷ-kheo, lấy của không cho được thực hiện, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa 
đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức 
nhẹ của lẫy của không cho là được làm người với sự tôn hại 
tài sản. 

3. Này các Tỷ-kheo, tà hạnh trong các dục được thực 
hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, 
đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quý. Quả dị thục hết 
sức nhẹ của tà hạnh trong các dục là được làm người với sự 
oán thù của kẻ địch. 


4. Này các Tỷ-kheo, nói láo được thực hiện, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng 
sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói láo 
là được làm người bị vu cáo không đúng sự thật. 


5. Này các Tỷ-kheo, nói hai lưỡi được thực hiện, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến 
loại bảng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ 
của nói hai lưỡi là được làm người với bạn bè bị đồ vỡ. 

6. Này các Tỷ-kheo, nói ác khẩu được thực hiện, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến 
loại bảng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ 
của nói ác khẩu là được làm người và được nghe những tiếng 
không khả ý. 

7. Này các Tý-kheo, nói lời phù phiếm được thực hiện, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa 
đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức 
nhẹ của nói lời phù phiếm là được làm người và được nghe 
những lời khó chấp nhận. 


244 Chương VIII— Tám Pháp 





8. Này các Tỷ-kheo, uống men rượu, rượu nấu, được 
thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa 
ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị 
thục hết sức nhẹ của uống rượu mem, rượu nấu là được làm 
người với tâm điên loạn. 


V. Phẩm Ngày Trai Giới 


(D (41) Các Trai Giới 
1. Như vẫy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì tại Jetanava, khu 
vườn ông Anàthapindika, ở đây Thê Tôn gọi các Ty-kheo: 
"Này các Tỷ-kheo", - "Bạch Thê Tôn". 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


2. - Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chị 
phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có 
rực rỡ lớn; có biến mãn lớn. Như thế nảo, này các Tỷ-kheo, 
là ngày trai giới thành tựu tắm chi phần, được thực hành thời 
có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn 
lớn? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận sát sanh, từ 
bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm úy, có lòng từ, sống 
thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 
Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận sát sanh. từ 
bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm úy, có lòng từ, sống 
thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 245 





Với chỉ phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành 
trai giới ". Đây là chi phân thứ nhât được thành tựu. 


4. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận lấy của 
không cho, chỉ lẫy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã 
cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Hôm nay, đêm 
này và ngày nay, ta cũng đoạn tận lẫy của không cho, chỉ lấy 
những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh 
tịnh, không có trộm cướp. Với chi phần này, Ta theo gương 
vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới ". Đây là chi phần 
thứ hai được thành tựu. 


5. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận phi 
Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục 
hèn hạ. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận phi 
Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục 
hèn hạ. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ 
thực hành ngày trai giới ". Đây là chi phần thứ ba được thành 
tựu. 


6. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, 
từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc 
chăn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Hôm nay, đêm này 
và ngày nay, ta cũng đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói 
những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, 
không lường gạt đời. Với chi phần này, Ta theo gương vị A- 
la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới ". Đây là chi phần thứ 
tư được thành tựu. 


7. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận đắm say 
rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. 
Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận đăm say 
men rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. 
Với chỉ phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành 
ngày trai giới ". Đây là chi phần thứ năm được thành tựu. 


246 Chương VIII— Tám Pháp 





§. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán dùng mỗi ngày 
một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ 
ăn phi thời. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng dùng 
mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban 
đêm, từ bỏ ăn phi thời. Với chi phần này, Ta theo gương vị 
A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới ". Đây là chi phần 
thứ sáu được thành tựu. 


9. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ không đi 
xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng 
hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Hôm nay, đêm 
này và ngày nay, ta cũng từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc 
diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu 
thoa và các thời trang. Với chỉ phần này, Ta theo gương vị 
A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới ". Đây là chi phần 
thứ bảy được thành tựu. 


10. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận, không 
dùng các giường cao, giường lớn, từ bỏ không dùng các 
giường cao, giường lớn. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta 
cũng đoạn tận, không dùng các giường cao, giường lớn, từ 
bỏ không dùng các giường cao, giường lớn. Với chi phần này, 
Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới ". 
Đây là chi phần thứ tám được thành tựu. 


Này các Tý-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần 
được thực hành như vậy, thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, 
có rực rỡ lớn, có biên mãn lớn. 

(ID (42) Ngày Trai Giới 


l. - Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chị 
phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có 
rực rỡ lớn; có biến mãn lớn. Như thế nảo, này các Tỷ-kheo, 
là ngày trai giới thành tựu tắm chi phần, được thực hành thời 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 247 





có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biên mãn 
lớn? 


2-3... (giống như kinh 41 trên, từ đoạn số 22 đến 10) ... 
(Đây là chị phân thứ tám được thành tựu ) 


- Này các Ty-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi 
phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có 
rực rỡ lớn; có biến mãn lớn. Đến như thế nào là quả lớn? 
Đến như thế nảo là lợi ích lớn? Đến như thế nảo là rực rỡ lớn? 
Đến như thế nào là biến mãn lớn? 


4. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người áp đặt chủ quyền 
cai trị trên mười sáu quốc độ lớn này tràn đầy bảy báu, như 
Anga, Magadha, Kàsìkosala, Valjj, Cet, Vamsà, Kurù, 
Pancàlà, Macchà, Sùrasenà, Asska, Avantì, Gandhàrà, 
Kambojà. Nhưng chủ quyền ấy không bằng một phần mười 
sáu của một ngày trai giới thành tựu tám chi phần. Vì cớ sao? 
Nhỏ nhoi, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh 
với hạnh phúc chư Thiên. 


5. Năm mươi năm của một đời người, này các Tyỷ-kheo, 
băng một đêm một ngày của chư Thiên Bốn thiên vương. Ba 
mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng 
của tháng ấy làm thành một năm. Năm mươi năm chư Thiên 
của năm ẫy làm thành thọ mạng của chư Thiên Bốn thiên 
vương. Sự kiện này có xảy ra, này các Tý-kheo: "Ở đây, có 
người đàn bả hay đàn ông, sau khi thực hành trai giới thành 
tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với chư Thiên Bốn thiên vương". Do vậy, Ta nói: 
"Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so 
sánh với hạnh phúc chư Thiên ". 


6. Một trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, 
băng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Ba mươi ba. 


248 Chương VIII— Tám Pháp 





Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai 
tháng của tháng ấy làm thành một năm. Một ngàn năm chư 
Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời 
Ba mươi ba. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: "Ở đây, 
có người đản bả hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai 
giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên cõi trời Ba mươi ba". Do 
vậy, Ta nói: "Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của 
loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên ". 


7. Hai trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, 
bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Yàma. Ba 
mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng 
của tháng ấy làm thành một năm. Hai ngàn năm chư Thiên 
của năm ây làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Yàma. 
Sự kiện này có xảy ra, này các Tý-kheo: "Ở đây, có người 
đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành 
tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với chư Thiên cõi trời Yàma”". Do vậy, Ta nói: "Nhỏ 
nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh 
với hạnh phúc chư Thiên". 


Bốn trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, 
bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Tusità (Đâu- 
Xuất). Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười 
hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Bốn ngàn năm 
chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi 
trời Tusità. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: "Ở đây, 
có người đản bả hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai 
giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên cõi trời Tusità". Do vậy, 
Ta nói: "Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài 
người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên ". 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 249 





Tám trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, 
băng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Hóa lạc. Tám 
ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư 
Thiên cõi trời Hóa lạc. Sự kiện này có xảy ra, ... với hạnh 
phúc chư Thiên ". 

Mười sáu trăm năm của một đời người, này các Tỷ- 
kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Tha 
hóa Tự tại. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, 
mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Mười sáu 
ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư 
Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. Sự kiện này có xảy ra, này các 
Tỷ-kheo: "Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực 
hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên cõi trời Tha 
hóa Tự tại. Do vậy, Ta nói: "Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, 
là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên ". 


Chớ giết hại loại sanh 
Chớ lấy của không cho 
Chở nói lời nói láo 

Chớ uống thứ rượu say 

Từ bỏ phi Phạm hạnh 

Từ bỏ không dám đục 
Không ăn vào ban đêm 
Trảnh không ăn phi thời 
Không mang các vòng hoa 
Không dùng các hương liệu 
Hãy nằm trên tấm thảm 
Trải dài đất làm giường 
Chính hạnh trai giới này 
Được gọi có tắm phân 

Do đức Phật nói lên 


250 Chương VIII— Tám Pháp 





Đưa đến đoạn tận khổ 
Mặt trăng và mặt trời 

Cả hai thấy lành tốt 

Chỗ nào chúng đi tới, 
Chúng chói sáng hào quang 
Chúng làm máy sáng chói 
Giữa hư không chúng đi 
Trên trời chúng chói sảng 
Sáng rực mọi phương hướng 
Trong khoảng không gian ấy 
Tài sản được tìm thấy 
Trân châu và ngọc báu 
Lưu ly đá cẫu may 

Vàng cục trong lòng đất 
Hay loại Kancana 

Cùng loại vàng sáng chói 
Được gọi Hataka 

Tuy vậy chúng giá trị 

Chỉ một phần mười sáu 
Với hạnh giữ trai giới 
Đây đủ cả tám mặt 

Kế cả ảnh sáng trăng 

Với cả vòm trời sao 

Vậy người nữ, người nam 
Giữ gìn theo tịnh giới 
Hành Bồ-tát trai giới 
Đây đủ cả tám mặt 

Làm các thiện công đức 
Đem lại nhiều an lạc 
Được sanh lên cõi trời 
Không bị người cười chế. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 251 





(II) (43) Visàkhà 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Đông Viên, 
lâu đài mẹ của Migàrà. Rồi Visàkhà, mẹ của Migàrà đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Visảkhà, mẹ của Migàrà đang ngồi một 
bên: 

2. - Này Visàkhà, ngày trai giới đầy đủ tám chi phần 
được thực hành, thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực 
rỡ lớn, có biến mãn lớn... (giống như kinh 42 với cả bài kệ, 
với những thay đổi cân thiết ). 


(IV) (44) Vàsettha 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Mahàvana, ngôi 
nhà có nóc nhọn, rồi nam cư sĩ Vàsettha đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với nam cư sĩ đang ngồi một bên: ... (Đức Phát nói lại 
nh kinh 4,2 kế cả bài kệ, với những thay đổi cần thiết)... 


2. Khi được nói như vậy, nam cư sĩ Vàsettha bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, nếu người bà con huyết thông thân 
mến của con thực hành ngày trai giới, với đầy đủ tám chỉ 
phần này, như vậy, các bà con huyết thống thân mến của con 
được hạnh phúc an lạc lâu dài. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả các 
Sát-đề-ly thực hành ngày trai giới, với đầy đủ tám chi phân, 
tất cả các được hạnh phúc an lạc lâu dài. Bạch Thế Tôn, nếu 
tất cả Bà-la-môn ... các Phệ-Xá ... các Thủ-đà thực hành ngày 
trai giới với đầy đủ tám chi phần, tất cả các Thủ-đà được 
hạnh phúc an lạc lâu dài. 


3. - Như vậy là phải, này Vàsettha! Này Vàsettha, nếu 
tât cả các Sát-đê-ly thực hành ngày trai giới, với đây đủ tám 


252 Chương VHIII— Tám Pháp 





chi phần, tất cả các Sát Đề Ly được hạnh phúc an lạc lâu dài. 
Này Vàsettha, nếu tất cả Bà-la-môn ... các Phệ-Xá ... các 
Thủ-đà thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám chỉ phần, tất 
cả các Thủ-đà sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Này 
Vàscttha, nếu thế giới chư Thiên, với các ác ma, các Phạm 
thiên, hay quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn thực hành ngày 
trai giới, với đầy đủ tám chi phần, như vậy, thế giới chư 
Thiên, các ác ma, các Phạm thiên, hay quần chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn, sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Này Vàsettha, 
nếu các cây sàlà lớn này có thể thực hành ngày trai giới với 
đầy đủ tám chi phần, sẽ được hạnh phúc an lạc lâu đài, nếu 
chúng có tư duy, nói gì đến loài người. 


(V) (45) Bojjhà 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetanava, khu 
vườn ông Anàthapindika. Rồi nữ cư sĩ Bojjhà đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với cư sĩ Bojjhà đang ngồi xuống một bên: 

. (Thế Tôn nói lại kinh 42, kể cả bài kệ, với những 
thay đổi cân thiết) ... 


(VD (46) Tôn Giả Anuruddha 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn 
Ghosita. Lúc bấy giờ Tôn giả Anuruddha, đang đi nghỉ ban 
ngày, ngôi Thiền tịnh. Rồi rất nhiều Thiên nữ với thân khả ái 
đi đến Tôn giả Anuruddha, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Anuruddha rồi đứng một bên. Đứng một bên, các Thiên nữ 
ấy thưa với Tôn giả: 

- Chúng tôi là những thiên nữ với thân khả ái. Trên ba 
địa hạt, chúng tôi có quyền lực và có tự tại! Thưa Tôn giả, 
chúng tôi muốn có hình sắc như thế nảo, chúng tôi liền được 
hình sắc ấy ngay lập tức. Chúng tôi muốn được tiếng như thế 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 253 





nào, chúng tôi liền được tiếng như thế ấy ngay lập tức. 
Chúng tôi muốn được lạc thọ như thế nào, chúng tôi liền 
được lạc ấy ngay lập tức. Thưa Tôn giả Anurudha, chúng tôi 
là những thiên nữ với thân khả ái. Trên ba địa hạt, chúng tôi 
có quyền lực và có tự tại. 


2. Rồi Tôn giả Anuruddha suy nghĩ: "Mong rằng các 
Thiên nữ này tất cả trở thành xanh, dung sắc xanh, y áo xanh, 
trang điểm xanh". Rồi các Thiên nữ ây, biết được tâm của 
Tôn giả Anuruddha, tất cả đều trở thành xanh, dung sắc xanh, 
y áo xanh, trang điểm xanh. Rồi Tôn giả Anuruddha suy nghĩ 
như sau: "Mong rằng các Thiên nữ này tất cả trở thành 
vàng ... tất cả trở thành đỏ ... tất cả trở thành trắng, dung sắc 
trăng, y áo trắng, trang sức trăng. Rồi các Thiên nữ ấy, biết 
được tâm của Tôn giả Anuruddha, tất cả đều trở thành trăng, 
dung sắc trăng, váo trắng, trang sức trăng. Rồi Các Thiên nữ 
ây, một người hát, một người múa, một người vỗ tay. Ví như 
năm loại nhạc khí, khéo hòa điệu, khéo chơi, khéo đánh bởi 
người thiện xảo, thời tiếng phát ra được đáng ưa, khả lạc, khả 
dục, khả ái, mê ly. Cũng vậy, là nhạc của các Thiên nữ khéo 
trang điểm Ấy, tiếng phát ra được đáng ưa, khả lạc, khả dục, 
khả ái, mê ly. Nhưng Tôn giả Anuruddha giữ các căn nhiếp 
phục. Các Thiên nữ ây nghĩ rằng: "Tôn giả Anuruddha không 
có thưởng thức", liền biến mắt tại chỗ. 


3. Rôi Tôn giả Anuruddha, vào buổi chiều, từ Thiền 
định đứng dậy đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Anuruddha bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, ở đây, con đang đi nghỉ ban ngày, ngồi 
Thiền tịnh. Rồi rất nhiều Thiên nữ với thân khả ái đi đến con, 
sau khi đến, đảnh lễ con rồi đứng một bên. Đứng một bên, 
các Thiên nữ ấy thưa với con: 


254 Chương VIII— Tám Pháp 





- Chúng tôi là những thiên nữ với thân khả ái. Trên ba 
địa hạt, chúng tôi có quyền lực và có tự tại! Thưa Tôn giả, 
chúng tôi muôn có hình sắc như thế nảo, chúng tôi liền được 
hình sắc ấy ngay lập tức. Chúng tôi muôn có tiếng như thế 
nào, chúng tôi liền được tiếng như thế ấy ngay lập tức. 
Chúng tôi muốn được lạc thọ như thế nào, chúng tôi liền 
được lạc thọ ấy ngay lập tức. Thưa Tôn giả, Anurudha chúng 
tôi là những thiên nữ với thân hình khả ái. Trên ba địa hạt, 
chúng tôi có quyên lực và có tự tại. 

2. Bạch Thế Tôn. Con suy nghĩ như sau: "Mong răng 
các Thiên nữ này tất cả trở thành xanh, dung sắc xanh, y áo 
xanh, trang điểm xanh". Rồi các Thiên nữ Ấy, biết được tâm 
của con, tất cả đều trở thành xanh, dung sắc xanh, y áo xanh, 
trang điểm xanh. Rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: 
"Mong rằng các Thiên nữ này tất cả trở thành vàng .. . tất cả 
trở thành đỏ .. . tất cả trở thành trắng, dung sắc trắng, y áo 
trắng, trang sức trăng. Rồi bạch Thế Tôn, các Thiên nữ Ấy, 
biết được tâm của con, tất cả đều trở thành trắng, dung sắc 
trăng, y áo trắng, trang sức trăng. Rồi bạch Thế Tôn, các 
Thiên nữ Ấy, một người hát, một người múa, một người vỗ 
tay. Ví như năm loại nhạc khí, khéo hòa điệu, khéo chơi, 
khéo đánh bởi người thiện xảo, thời tiếng phát ra được đáng 
ưa, khả lạc, khả dục, khả ái, mê ly. Cũng vậy, là nhạc của các 
Thiên nữ khéo trang điểm Ấy, tiếng phát ra được dịu ngọt, 
đáng ưa, khả lạc, khả dục, khả ái, mê ly. Nhưng bạch Thế 
Tôn, con giữ các căn nhiếp phục. Các Thiên nữ ấy nghĩ rằng: 
"Con không có thưởng thức", liền biến mất tại chỗ. 

Bạch Thế Tôn, thành tựu bao nhiêu pháp, nữ nhân sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các Thiên 
nữ ấy với thân khả ái? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 255 





4. - Này, Anuruddha, đầy đủ tám pháp, nữ nhân sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các Thiên nữ 
ấy với thân khả ái. Thế nào là tám? 

5. Ở đây, này Anuruddha, nữ nhân đối với người chồng 
nào mẹ cha gả cho, vì muốn lợi ích, vì tìm hạnh phúc, vì lòng 
thương tưởng, vì lòng từ mẫn khởi lên đối với người ấy, nữ 
nhân dậy trước, đi ngủ sau cùng, vui lòng nhận mọi công 
việc, xử sự đẹp lòng, lời nói dễ thương. Những ai có người 
chồng kính trọng Sa-môn, Bà-la-môn như cha mẹ, nữ nhân 
âầy cung kính tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, và khi họ đến, 
sẽ dâng hiến chỗ ngôi và nước. Phàm có những việc trong 
nhà, thuộc về len hay vải bông, ở đây, nữ nhân ấy thông thạo, 
không biếng nhác, tự tìm phương pháp làm, vừa đủ để tự 
mình làm, vừa đủ để sắp đặt người làm. Trong nhà người 
chồng, phảm có nô tỳ nào, hay người đưa tin, hay người 
công thợ, nữ nhân biết công việc của họ với công việc đã làm, 
biết sự thiếu xót của họ với công việc không làm; biết sức 
mạnh hay sức không mạnh của những người đau bệnh; biết 
chia các đồ ăn, loại cứng và loại mêm, môi người tùy theo 
từng phân của mình. Phàm có tiền bạc, lúa gạo, bạc và vàng 
người chồng đem về, nữ nhân â ây bảo vệ, phòng hộ chúng, 
giữ gìn để khỏi ăn trộm, ăn cắp, kẻ uống rượu, kẻ phá hoại. 
Nữ cư sĩ quy y Phật, quy y Pháp, Quy y Tăng. Nữ cư sĩ giữ 
giới, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm Say rượu men, rượu 
nấu. Nữ cư sĩ bố thí, sống ở gia đình với tâm tư từ bỏ uế của 
xan tham, bố thí rộng rãi, với bàn tay cởi mở, vui thích từ bỏ, 
sẵn sảng đáp ứng các yêu cầu, vui thích chia xẻ các vật dụng 
bố thí. Thành tựu tám pháp này, nữ nhân sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cộng trú với các chư Thiên ấy với 
thân khả ái. 


256 Chương VIII— Tám Pháp 





Hãy thường yêu thương chồng 
Luôn nỗ lực cố gắng 
Người đem lại lạc thu 
Chớ khinh thường người chỗng 
Chớ làm chông không vui 
Chớ làm chồng tức tôi 
Với những người ganh tị 
Chồng cung kinh những ai 
Hãy đảnh lễ tất cả 
Vì nàng người có trí 
Hoạt động thát nhanh nhẹn 
Giữa các người làm việc 
Xử sự thật khả ái 
Biết giữ tài sản chẳng 
Người vợ xứ như vậy 
Làm thỏa mãn ước vọng, 
Ua thích của người chông, 
Sẽ được sanh tại chỗ 
Các chư Thiên khả ải. 

(VID (47) Visàkhà 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Đông viên, 
lâu đài mẹ của Migàrà. Rồi Visàkhà, mẹ của Migàrà đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông một 
bên. Thế Tôn nói với Visảkhà, mẹ của Migàrà đang ngôi một 
bên: 


. (Thế Tôn thuyết như kinh số 46 và bài kệ, với 
những thay đôi cần thiết). 
(VHID (48) Nakulamàtà 
1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại 
núi Summuràma, rừng Bhesakala, tại vườn Lộc Uyên. Rồi nữ 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 257 





dân chúng Nakulamàtà đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Rôi Thê Tôn nói với nữ gia 
chủ Nakulamàtà đang ngôi một bên: 

. (Thế Tôn thuyết như kinh số 46 và bài kệ, với 
những thay đổi cân thiết) . 


(IX) (49) Ở Đời Này 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Đông viên, 
lâu đài mẹ của Migàrà. Rồi Visàkhà, mẹ của Migàrà đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Visàkhà, mẹ của Migàrà đang ngồi một 
bên: 

2.- Này Visàkhả, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu 
sự chiến thắng ở đời này. Đời nảy rơi vào tầm tay của nàng. 
Thế nào là bốn? 

3. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân có khả năng khéo làm 
các công viỆc, biết thâu nhiếp các người phục vụ, sở hành 
vừa ý chồng, biết giữ gìn tài sản cất chứa. Này Visàkhà, thế 
nào là nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc? 

4. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân phàm có những công 
việc trong nhà, thuộc về len hay vải bông, ở đây, nữ nhân ấy 
thông thạo, không biếng nhác, tự tìm phương pháp làm, vừa 
đủ để tự mình làm, vừa đủ để sắp đặt người làm. Như vậy, 
này Visàkhà, là nữ nhân có khả năng khéo làm những công 
việc. Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân biết thâu nhiếp các 
người phục vụ? 

5. Ở đây, này Visàkhà, trong nhà người chồng, phảm có 
nô tỳ nào, hay người đưa tin, hay người công thợ, nữ nhân 
biết công việc của họ với công việc đã làm, biết sự thiếu xót 
của họ với công việc không làm; biết sức mạnh hay sức 
không mạnh của những người đau bệnh; biết chia các đồ ăn, 


258 Chương VIII— Tám Pháp 





loại cứng và loại mềm, mỗi người tủy theo từng phần của 
mình. Như vậy, này Visàkhà, là nữ nhân biết thâu nhiếp 
những người phục vụ. Và này Visảkhà, thế nào là nữ nhân sở 
hành vừa ý chồng? 

6. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân, những gì người chồng 
không vừa ý, dầu cho có vì sanh mạng, nàng cũng không làm. 
Như vậy, này Visàkhà, là nữ nhân sở hành vừa ý chồng. Và 
này Visàkhà, thế nào là nữ nhân biết giữ gìn tài sản thâu 
hoạch được? 

7. Ở đây, này Visảkhà, Phàm có tiền bạc, lúa gạo, bạc 
và vàng người chồng đem về, nữ nhân ấ ấy bảo vệ, phòng hộ 
chúng, giữ gìn để khỏi bọn ăn trộm, ăn cắp, kẻ uống rượu, kẻ 
phá hoại. Như vậy, là nữ nhân biết giữ gìn tài sản thâu hoạch 
được. 

Thành tựu bốn pháp này, này Visàkhà, nữ nhân thành 
tựu với sự chiến thắng ở đời. Đời nay rơi vào trong tầm tay 
của nàng. 

8. Này Visàkhà, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự 
chiến thắng ở đời sau. Đời sau rơi vào tầm tay của nàng. Thế 
nảo là bốn? 


9. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân đầy đủ lòng tin, đầy đủ 
giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. Và này Visàkhà, thế 
nảo là nữ nhân đầy đủ lòng tin? 

10. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân có lòng tin, tin tưởng 
ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn ". Như vậy, này Visàkhà, là nữ nhân đầy đủ 
lòng tin. Và này Visảkhà, thế nào là nữ nhân đầy đủ giới đức? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 259 





11. Ở đây, này Visàkhà, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ 
đắm say rượu men, rượu nấu. Như vậy, này Visàkhà, là nữ 
nhân đầy đủ giới đức. Và này Visảkhà, thế nào là nữ nhân 
đầy đủ bố thí? 

12. Ở đây, này Visảkhà, nữ nhân sống ở gia đình với 
tâm tư từ bỏ cầu uê của xan tham, bồ thí rộng rãi, với bàn tay 
cởi mở, vui thích từ bỏ, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu, vui 
thích chia xẻ các vật dụng bố thí. Như vậy, này Visàkhà, là 
nữ nhân đầy đủ bố thí. Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân 
đầy đủ trí tuệ? 

13. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân có trí tuệ, thành tựu trí 
tuệ về sanh diệt, với Thánh thể nhập đưa đến chơn chánh 
đoạn diệt khổ đau. Như vậy, này Visảkhà, là nữ nhân đầy đủ 
trí tuệ. 

Thành tựu bốn pháp này, này Visàkhà, nữ nhân thành 
tựu sự chiến thắng ở đời sau. Đời sau rơi vào trong tầm tay 
của nàng. 

Khéo làm các công việc 
Thâu nhiếp người phục vụ 
Sở hành vừa ý chồng 

Giữ gìn của cất chứa 

Đây đủ tín và giới 

Bồ thí, không xan tham 
Rửa sạch đường thượng đạo 
Đến đời sau an lành 

Như vậy là tám pháp 

Nữ nhân có đây đủ 

Được gọi bậc có giới 

Trủ pháp, nói chán thật 
Đủ mười sảu hành tướng 


260 Chương VIII— Tám Pháp 





Thành tựu tám chỉ phân 
Nữ cư sĩ như vậy 
Với giới hạnh đáy đủ 
Sanh làm vị Thiên nữ 
Với thân thật khả ải. 
(X) (0) Đời Này 
_ (Thể Tôn nói lại kinh 49 và cả bài kệ cho các Tỷ- 
kheo). 


VI. Phẩm Gotamì 


(D (S1) Mahàpajàpatì Gotamì 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Rôi Mahàpajàpati Gotami 
đi đên Thê Tôn; sau khi đên, đảnh lễ Thê Tôn rôi đứng một 
bên. Đứng một bên, MahàpaJàpatì Gotamì bạch Thê Tôn: 


- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình trong Pháp và Luật do 
Như Lai thuyêt giảng. 

- Thôi vừa rồi, này Gotamì, chớ có ưa thích nữ nhân 
được xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình trong 
Pháp và Luật do Như Lai thuyêt giảng. 

2. Lần thứ hai, Mahàpajàpatì Gotami bạch Thế Tôn: 

- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình trong Pháp và Luật do 
Như Lai thuyêt giảng. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 261 





- Thôi vừa rồi, này Gotamli, chớ có ưa thích nữ nhân 
được xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình trong 
Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 


3. Lần thứ ba, Mahảpajàpatì Gotamì bạch Thế Tôn: 


- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình trong Pháp và Luật do 
Như Lai thuyêt giảng. 


- Thôi vừa rồi, này Gotaml, chớ có ưa thích nữ nhân 
được xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình trong 
Pháp và Luật do Như Lai thuyêt giảng. 


Rồi Mahàpajàpatì Gotami biết được: "Thế Tôn không 
chấp nhận cho nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng", 
liền khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc than, đảnh lễ 
Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


4. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Kapilavatthu cho đến khi vừa 
ý, rồi ra đi đến Vesàli, tiếp tục bộ hành rồi đến Vesảli. 

Ở đấy, Thế Tôn ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có 
nóc nhọn. Rồi MahàpaJàpatì Gotami, với tóc cạo sạch, đắp 
áp cà-sa, cùng với nhiều nữ nhân Sàkya ra đi đến Vesàli, tiếp 
tục bộ hành và đến Vesàli, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc 
nhọn. Rồi Mahàpajàpati Gotamì, với chân bị sưng, tay chân 
lắm bụi khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc than, 
đứng ngoài cửa chính. Tôn giả Ananda thấy MahàpaJàpati 
Gotami với chân bị sưng, tay chân lắm bụi khổ đau, sầu 
muộn, nước mắt đầy mặt, khóc than, đứng ngoài cửa chính, 
thấy vậy liền nói với Mahàpajàpatì Gotami: 


252 Chương VIII— Tám Pháp 





- Thưa Gotami, vì sao lại đứng ở cửa với chân bị sưng, 
tay chân lầm bụi khô đau, sâu muộn, nước mắt đây mặt, khóc 
than như vậy? 


- Thưa Tôn giả Ananda, vì rằng Thế Tôn không chấp 
nhận cho nữ nhân xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình trong Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyêt. 


- Vậy thưa Gotami, hãy đứng chờ ở đây, chờ cho đến 
khi tôi xin phép Thế Tôn; để nữ nhân được xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai 
thuyết giảng. 


5. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, có _Mahàpajàpati Gotamì với chân bị 
sưng, tay chân lắm bụi khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, 
khóc than đứng ở ngoài cửa nói rằng: "Thế Tôn cho phép 
nhận cho nữ nhân xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng". Lành 
thay! Bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai 
thuyết giảng. 

- Thôi vừa rồi, này Ananda, chớ có ưa thích nữ nhân 


được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong 
Pháp và Luật do Thế Tôn thuyết giảng. 


Lần thứ hai ... Lần thứ ba, Tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 

- Lành thay! Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn cho phép nữ 
nhân được xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình 
trong Pháp và Luật do Thê Tôn thuyêt giảng. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 263 





- Thôi vừa rồi, này Gotaml, chớ có ưa thích nữ nhân 
được xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình trong 
Pháp và Luật do Thê Tôn thuyêt giảng. 


6ó. Rồi Tôn giả suy nghĩ như sau: "Thế Tôn không chấp 
nhận cho nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. Vậy ta 
hãy dùng phương pháp khác đề xin Thế Tôn cho phép nữ 
nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình ". 


Rồi Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, không biết nữ nhân sau khi xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do Như 
Lai thuyết giảng, có thể chứng được Dự lưu quả, Nhất lai quả, 
Bắt lai quả hay A-la-hán quả không? 


- Này Ananda, sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng, 
nữ nhân có thể chứng được Dự lưu quả, Nhất lai quả, Bất lai 
quả hay A-la-hán quả. 


- Bạch Thế Tôn, sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng, 
nữ nhân có thê chứng được Dự lưu quả, Nhất lai quả, Bắt lai 
quả hay A-la-hán quả. Lại nữa, bạch Thế Tôn, MahàpaJàpatì 
đã giúp đỡ Thế Tôn rất nhiều trong vai người dì, người vú, 
người kế mẫu, khi mẹ của Thế Tôn mệnh chung, lại cho Thế 
Tôn bú sữa. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và 
Luật do Như Lai thuyết giảng. 


7. - Này Ananda, nêu Mahảpajàpatì Gotamì chấp nhận 
tám kính pháp, thời Gotamì có thể được thọ cụ túc giới: Dầu 
cho thọ đại giới một trăm năm, một Tỷ-kheo-m đối với một 
Tỷ-kheo mới thọ đại giới trong một ngày cũng phải đảnh lễ, 


264 Chương VIII— Tám Pháp 





đứng dậy, chắp tay, xử sự đúng pháp. Pháp này sau khi cung 
kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng đường, cho đến trọn đời không 
được vượt qua. Tỷ-kheo-ni không có thể an cư mùa mưa tại 
chỗ không có Tỷ-kheo. Pháp này sau khi cung kính, tôn 
trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được 
vượt qua. Nửa tháng một lần, Tỷ-kheo-ni cần phải thỉnh 
chúng Tỷ-kheo hỏi ngày trai giới và đến đề thuyết giới. Pháp 
này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường, cho 
đến trọn đời không được vượt qua. Sau khi an cư mùa mưa 
xong, Tyỷ-kheo-ni cần phải làm lễ Tự tứ trước hai Tăng 
chúng về ba vấn đề được thấy, được nghe và nghi. Pháp này, 
sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến 
trọn đời không được vượt qua. Tỷ-kheo-ni phạm trọng tội 
phải hành pháp pakkhamànattam (man-na-đọa) cho đến nửa 
tháng. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. Sau khi học 
tập sáu pháp trong hai năm, phải đến xin thọ cụ túc giới 
trước hai Tăng chúng. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, 
đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. 
Không vì duyên cớ gì, một Tỷ-kheo-ni có thể mắng nhiếc, 
chỉ trích một Tyỷ-kheo. Pháp này, sau khi cung kính, tôn 
trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được 
vượt qua. Này Ananda, bắt đầu từ hôm nay, có sự giáo giới 
phê bình giữa các Tý-kheo về Tỷ-kheo-ni, không có sự giáo 
giới phê bình giữa các Tỷ-kheo-ni về các Tỷ-kheo. Pháp này, 
sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến 
trọn đời không được vượt qua. Này Ananda, nếu 
Mahàpajàpatì Gotamì chấp nhận tám kính pháp này, thời cho 
phép MahàpaJàpati Gotamì được thọ cụ túc giới. 

§. Rồi Tôn giả Ananda, sau khi học từ Thế Tôn tám 
trọng pháp này, rồi đi đến Mahàpajảpatì Gotami, sau khi đến, 
nói với MahàpaJàpatì Gotami: 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 265 





- Nếu Mahàpajàpatì Gotamì chấp nhận tám kính pháp 
này, thời Gotamì sẽ được thọ cụ túc giới: "Dầu cho thọ đại 
giới một trăm năm, một Tỷ-kheo-nI ... không có sự giáo giới 
phê bình giữa các Tỷ-kheo-ni về các Tỷ-kheo. Pháp này, sau 
khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn 
đời không được vượt qua". Nếu Gotamì chấp nhận tám trọng 
pháp này, thời Gotamì sẽ được thọ cụ túc giới. 


- Thưa Tôn giả Ananda, ví như một người đàn bà hay 
một người đàn ông, còn đang tuổi trẻ, tánh ưa trang sức, sau 
khi gội đầu xong, sau khi được một vòng hoa sen xanh hay 
một vòng vũ quý hoa, hay một vòng thiên tư hoa (hay cự 
thắng hoa) dùng hai tay cầm lấy vòng hoa ấy và đặt lên đỉnh 
đầu. Cũng vậy, thưa Tôn giả, tôi xin chấp nhận tám kính 
pháp này, cho đến trọn đời không có vượt qua. 


9. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn Tôi ngồi xuống một bên. Sau khi đến, đảnh 


lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Mahàpajàpati Gotamì đã chấp nhận 
tám kính pháp này, cho đên trọn đời không có vượt qua. 


- Này Ananda, nếu nữ nhân không được xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai 
thuyết giảng, thời này Ananda, Phạm hạnh được an trú lâu 
dài, và diệu pháp được tồn tại đến một ngàn năm. Vì rằng, 
này Ananda, nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình trong Pháp và Luật này, nay này Ananda, 
Phạm hạnh sẽ không được an trú lâu dài, thời này Ananda, 
diệu pháp được tồn tại năm trăm năm. Ví như, này Ananda, 
những gia đình nào có nhiều phụ nữ, ít đàn ông, thời những 
gia đình ấy rất đễ bị các đạo tặc, trộm cắp não hại. Cũng vậy, 
nảy Ananda, nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 


266 Chương VIII— Tám Pháp 





không gia đình trong Pháp và Luật này, nên Phạm hạnh sẽ 
không được an trú lâu dài. Ví như, này Ananda, khi nào một 
chứng bệnh được tên là "trắng như xương" rơi vào một ruộng 
lúa đã chín, thời ruộng lúa ấy không có an trú lâu dài. Cũng 
vậy, này Ananda, khi nào nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật này, thời Phạm 
hạnh này không có an trú lâu dài. Ví như, này Ananda, khi 
nào một chứng bệnh được tên là "đỏ sét" rơi vào một ruộng 
mía đã chín, thời ruộng mía ấy không có an trú lâu dài. Cũng 
vậy, này Ananda, khi nào nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật này, thời Phạm 
hạnh này không được an trú lâu dài. Ví như, này Ananda, 
một người vì nghĩ đến tương lai xây dựng bờ đê cho một hồ 
nước lớn để nước không thê chảy qua, cũng vậy, này Ananda, 
vì nghĩ đến tương lai, Ta mới ban hành kính tám pháp này, 
cho các Tỷ-kheo-ni cho đến trọn đời không vượt qua. 

(ID (52) Ai Giáo Giới? 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở ngôi 
nhà có nóc nhọn. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau 


khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.. Ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Thành tựu bao nhiêu pháp, bạch Thế Tôn, Tý-kheo 
nên được châp nhận là vị giáo giới cho các Tỷ-kheo-n1? 


- Này Ananda, thành tựu tám pháp, Tỷ-kheo nên được 
châp nhận là vị giáo giới cho các Tỷ-kheo-ni. Thê nào là tám? 


2. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo có giới đức, sống được 
chế ngự với sự chế ngự của gIỚI bốn, đầy đủ uy nghi chánh 
hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học 
tập trong các pháp. Vị ấy nghe nhiều, thọ trì điều đã được 
nghe, chất chứa điều đã được nghe; những pháp ấy, sơ thiện, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 267 





trung thiện, hậu thiện, nghĩa lý văn cú cụ túc, đề cao đời sống 
Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh; những pháp ấy, vị 
ấy đã được nghe nhiều, đã năm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc 
nhiều lần, chuyên ý quan sát, khéo thê nhập chánh kiến. Đối 
với vị ấy, hai giới bốn Pàtimokkha được khéo trao truyền lại 
một cách rộng rãi, khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo 
quyết định thành sutta (ngôn ngữ) và thành âm vận. VỊ â Ấy có 
một giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã, _ phát 
ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa lý minh xác. Vị ấy có 
khả năng thuyết giảng pháp thoại cho chúng Tỷ-kheo-ml, 
khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hý, được phần lớn 
các Tỷ-kheo-ni ái mộ, thích ý. Trước khi y chỉ Thế Tôn, xuất 
gia, đắp áo Cà-sa, VỊ ấy không có phạm trọng tội nào, được 
hai mươi tuôi an cư hay hơn hai mươi tuôi an cư. 


Thành tựu tám pháp này, này Ananda, vị Tỷ-kheo được 
châp nhận là vị giáo giới cho các Tỷ-kheo-m1. 


(HI) (53) Pháp Tóm Tắt 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Mahàvana, ở ngôi 
nhà có nóc nhọn. Rồi Mahàpajàpatì Gotamì đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một 
bên, Mahảpajàpatì Gotamì bạch Thế Tôn: 


- Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy thuyết pháp 
văn tắt cho con, sau khi Thế Tôn thuyết pháp, con SẼ sông 
một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


2. - Này Gotamì, những pháp nào bà biết: "Những pháp 
này đưa đến tham dục, không phải ly tham; đưa đến hệ 
phước, không đưa đến ly hệ phước; đưa đến tích tập, không 
đưa đến không tích tập; đưa đến dục lớn, không đưa đến ít 
dục; đưa đến không biết đủ, không đưa đến biết đủ; đưa đến 
tụ hội, không đưa đến nhàn tịnh; đưa đến biếng nhác, không 


268 Chương VIII— Tám Pháp 





đưa đến tinh tấn; đưa đến khó nuôi dưỡng, không đưa đến dễ 
nuôi dưỡng". Này Gotami, hãy thọ trì nhứt hướng rằng: "Đó 
là không phải Pháp, đó là không phải Luật, đó là không phải 
lời dạy của bậc Đạo sư". 

3. Và này Gotamì, những pháp nào bà biết: "Những 
pháp đưa đến ly tham, không đưa đến tham dục; đưa đến ly 
hệ phược, không đưa đến hệ phước; đưa đến không tích tập, 
không đưa đến tích tập; đưa đến ít dục, không đưa đến dục 
lớn; đưa đến biết đủ, không đưa đến không biết đủ; đưa đến 
nhàn tịnh, không đưa đến tụ hội; đưa đến tỉnh tấn, không đưa 
đến biếng nhác; đưa đến dễ nuôi dưỡng, không đưa đến khó 
nuôi dưỡng". Này Gotami, hãy thọ trì nhứt hướng rằng: "Đó 
là Pháp, đó là Luật, đó là lời dạy của bậc Đạo sư". 


(IV) (S4) Dighajanu, Người Koliya 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koliya, tại 
một thị trấn của dân chúng Koliya tên là Kakkarapatta. Rồi 
Koliya tử Dighajànu (đầu gôi dài) đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Koliya tử Dìghajànu bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ thọ 
hưởng những dục vọng, sống hệ phược với vợ con, dùng các 
hương chiên-đàn ở Kàsi đeo, và dùng các vòng hoa, hương 
liệu, phần sáp, thọ lãnh vàng và bạc; bạch Thế Tôn, Thế Tôn 
hãy thuyết pháp cho những người như chúng con, thuyết như 
thế nào để những pháp ấy đem đến cho chúng con hạnh phúc 
an lạc ngay trong hiện tại, và hạnh phúc an lạc trong tương 
lai. 

2. - Này ByagghapaJJa (chân cọp), có các pháp này đưa 
đến hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tại cho thiện nam tử. Thế 
nào là bốn? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 269 





3. Đầy đủ sự tháo vát, đầy đủ phòng hộ, làm bạn với 
thiện, sông thăng băng điêu hòa. Này Byagghapajja, thê nào 
là đây đủ sự tháo vát? 


4. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử làm nghề gì 
để sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc nuôi bò, hoặc 
làm người bắn cung, hoặc làm việc cho vua, hoặc bất cứ 
nghề gì, trong các nghề ấy, người ấy thiện xảo, không biết 
mệt, biết suy tư hiểu phương tiện vừa đủ để tự làm và điều 
khiến người khác làm; này Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ 
sự tháo vát. Và này Byagghapajja, thế nào là đầy đủ phòng 
hộ? 

5. Ở đây, này Byagghapajja, những tài sản của thiện 
nam tử do tháo vát tinh tân thâu hoạch được, do sức mạnh 
bàn tay cất chứa được, do mô hôi đồ ra đúng pháp, thâu 
hoạch được đúng pháp, vị ấy giữ gìn chúng, phòng hộ và bảo 
vệ: "Làm thế nào các tài sản này của ta không bị vua mang đi, 
không bị trộm cướp mang đi, không bị lửa đốt, không bị 
nước cuốn trôi, không bị các người con thừa tự không khả ái 
cướp đoạt". Này Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ sự phòng 
hộ. Và này Byagghapajja, thế nào là làm bạn với thiện? 


6. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử sống tại làng 
hay tại thị trấn. Tại đấy có gia chủ hay con người gia chủ, 
những trẻ được nuôi lớn trong giới đức, hay những người lớn 
tuổi được lớn lên trong giới đức, đây đủ lòng tin, đầy đủ giới 
đức, đầy đủ bó thí, đầy đủ trí tuệ, vị ấy làm quen, nói chuyện, 
thảo luận. Với những người đầy đủ lòng tin, vị ây học tập với 
đầy đủ lòng tin. Với những người đầy đủ giới đức, vị ây học 
tập với đầy đủ giới đức. Với những người đầy đủ bồ thí, vị 
ấy học tập với đây đủ bồ thí. Với những người đầy đủ trí tuệ, 
vị ấy học tập với đầy đủ trí tuệ. Này Byagghapajja, đây gọi là 


270 Chương VIII— Tám Pháp 





làm bạn với thiện. Và này Byagghapajja, thế nào là sống 
thăng băng, điêu hòa? 


7. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử sau khi biết 
tài sản nhập, và sau khi biết tài sản xuất, sinh sống một cách 
điều hòa, không quá phung phí, không quá bỏn xẻn. Vị ấy 
suy nghĩ: "Đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, 
còn lại như vậy; không phải đây là tiền xuất của ta, sau khi 
trừ đi tiền nhập, còn lại như vậy”. Ví như, này Byagghapajja, 
người cầm cân hay đệ tử người cầm cân, sau khi câm cân 
biết răng: "Với chừng â ấy, cân nặng xuống, hay với chừng ấy, 
cân bổng lên". Cũng vậy, này Byagghapajja, thiện nam tử 
sau khi biết tài sản nhập, và sau khi biết tài sản xuất, sinh 
sống một cách điều hòa, không quá phung phí, không quá 
bỏn xẻn. VỊ â ấy suy nghĩ: "Đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ 
đi tiền xuất, còn lại như vậy; không phải đây là tiền xuất của 
ta sau khi trừ đi tiền nhập, còn lại như vậy". Này 
Byagghapajja, nếu thiện nam tử này tiền nhập vào ít, nhưng 
sông nếp sông rộng rãi, hoang phí, thời người ta nói về người 
ấy như sau: "Người thiện nam tử này ăn tài sản của vị ấy như 
ăn trái cây sung". Này Byagghapajja, nếu người thiện nam tử 
này có tiền nhập lớn, nhưng sống nếp sống cơ cực, thời 
người ta sẽ nói về vị ấy như sau: "Người thiện nam tử này sẽ 
chết như người chết đói". Khi nào, này ByagghapaJja, thiện 
nam tử này, sau khi biết tài sản nhập, và sau khi biết tài sản 
xuất, sống nếp sông thăng băng điều hoà, không quá phung 
phí, không quá bỏn xẻn. Vị ấy suy nghĩ: "Đây là tiền nhập 
của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như vậy; không phải 
đây là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiền nhập, còn lại như 
vậy". Này Byagghapajja, đây gọi là nếp sống thăng bằng 
điều hòa. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 271 





8. Như vậy, này Byagghapajja, có bốn cửa xuất để tiêu 
phí tài sản thâu nhập: "Đam mê đàn bà, đam mê rượu chẻ, 
đam mê cờ bạc; bạn bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác, giao du kẻ ác” 
Ví như, này Byagghapajja, một hỗ nước lớn, có bốn cửa nước 
chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra, có người đóng lại các cửa 
nước chảy vào, mở ra các cửa nước chảy ra, trời lại không 
mưa đúng lúc, như vậy, này Byagghapaja, chờ đợi là hồ nước 
ấy bị giảm thiểu, không có tăng trưởng. Cũng vậy, này 
Byagghapajja, có bốn cửa xuất để tiêu phí tài sản được thâu 
nhập: ": "Đam mê đàn bà, đam mê rượu chè, đam mê cờ bạc; 
bạn bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác, giao du kẻ ác”. 


9. Như vậy, Này Byagghapajja, có bốn cửa vào để tài 
sản được hưng khởi: ": "Không say đăm đàn bà, không say 
đắm rượu chè, không say đăm cờ bạc; bạn bè với thiện, thân 
hữu với thiện, giao du với thiện”. Ví như, này Byagghapajja, 
một hồ nước lớn, có bốn cửa nước chảy vào, có bốn cửa 
nước chảy ra, có người đóng lại các cửa nước chảy ra, mở ra 
các cửa nước chảy vào, và trời lại mưa đúng lúc, như vậy, 
này Byagghapajja, chờ đợi là hỗ nước ấy tăng trưởng, không 
có giảm thiểu. Cũng vậy, này Byagghapajja, có bốn cửa vào 
để tài sản được hưng khởi: "Không say đăm đàn bà, không 
say đắm rượu chè, không say đắm cờ bạc; bạn bè với thiện, 
thân hữu với thiện, giao du với thiện". 

Bốn pháp này, này Byagghapajja, đưa đến hạnh phúc 
hiện tại, an lạc hiện tại cho các thiện nam tử. 

10. Có bốn pháp này, này Byagghapajja, đưa đến hạnh 
phúc tương lai, an lạc tương lai cho thiện nam tử. Thế nào là 
bốn? 

11. Đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy 
đủ trí tuệ. Và này Byagghapajja, thế nào là đầy đủ lòng tin? 


272 Chương VIII— Tám Pháp 





12. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử có lòng in, 
tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế Tôn ... bậc 
Thiên Nhân sư, Phật, Thế Tôn ". Này Byagghapajja, đây gọi 
là đầy đủ lòng tin. Và này Byagghapajja, thế nào là đầy đủ 
giới đức? 


13. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử từ bỏ sát 
sanh... từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Này 
Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ giới đức. Và này 
Byagghapajja, thế nào là đầy đủ bố thí? 


14. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử sống ở gia 
đình, với tâm không bị câu uê, xan tham chi phối, bố thí rộng 
rãi, với bàn tay mở rộng, vui thích từ bỏ, sắn sàng để được 
yêu cầu, vui thích chia xẻ vật bố thí. Này Byagghapajja, đây 
gọi là đầy đủ bố thí. Và này Byagghapajja, thế nào là đầy đủ 
trí tuệ? 


15. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử có trí tuệ, 
thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với thánh thể nhập (quyết 
trạch), chơn chánh chấm dứt khổ đau. Này Byagghapajja, 
đây gọi là đầy đủ trí tuệ. 


Tháo váit trong công việc 
Không phóng dật, nhanh nhẹn 
Sống đời sống thăng bằng 
Giữ tài sản thâu được 

Có tin, đây đủ giới 

Bồ thí, không xan tham 

Rửa sạch đường thượng đạo 
Án toàn trong tương lai 
Đáy chính là tảm pháp 

Bậc tín chủ tìm cầu 

Bậc chân thật tuyên bố 

Đưa đến lạc hai đời 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 273 





Hạnh phúc cho hiện tại 
Và an lạc tương lai 
Đáy trú xứ gia chủ 

Bồ thí, tăng công đức. 


(V) (55) Bà-La-Môn Ujjaya 


1. Rồi Bà-la-môn Ujjaya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi 
xuống một bên. Ngỗồi xuống một bên, Bà-la-môn Ujjaya bạch 
Thế Tôn: 

- Chúng con muốn đi nước ngoài, Tôn giả Gotama hãy 
thuyết pháp cho những người như chúng con, thuyết pháp 
như thê nào để những pháp ấy đem lại cho chúng con hạnh 
phúc hiện tại, an lạc hiện tại, hạnh phúc tương lai, an lạc 
tương lai. 


__2.... (như bài kinh 54 kể cả bài kệ, với những thay đổi 
cần thiết ). 


(VD) (56) Sợ Hãi 


1.- Sợ hãi, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. 
Đau khổ, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Bệnh 
tật, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Cục bướu, 
này các Tý-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Mũi tên, này các 
Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Trói buộc, này các Tỷ- 
kheo, là đồng nghĩa với các dục. Bùn, này các Tỷ-kheo, là 
đồng nghĩa với các dục. Thai tạng, này các Tý-kheo, là đồng 
nghĩa với các dục. 


2. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, sợ hãi là đồng nghĩa 
với các dục? 


274 Chương VIII— Tám Pháp 





Vì rằng, những ai bị dục ái nhiễm, những ai bị dục 
tham trói buộc, không được giải thoát khỏi sợ hãi hiện tại, 
không được giải thoát khỏi sợ hãi trong tương lai; do vậy, sợ 
hãi là đồng nghĩa với các dục. 


3. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, khô ... bệnh... cục bướu... 
mũi tên ... trói buộc ... bùn ... Như thê nào thai tạng là đông 
nghĩa với các dục? 


Vì rằng, những ai bị dục ái nhiễm, những ai bị dục 
tham trói buộc, không được giải thoát khỏi sợ hãi hiện tại, 
không được giải thoát khỏi sợ hãi trong tương lai; do vậy, sợ 
hãi là đồng nghĩa với các dục. 


Sợ hãi, khổ và bệnh 

Cục bướu và mũi tên 
Trói buộc và bùn lây 

Cả hai cùng thai tạng 
Chúng được gọi tình dục 
Chỗ phàm phu ái nhiễm 
Chùm đắm trong sắc đẹp 
Chúng lại vào thai tạng 
Khi Tỷ-kheo nhiệt tình 
Không thả lỏng tỉnh giác 
Vượt đường hiểm nạn này 
Con đường khó vượt qua 
Vị ấy nhìn chúng sanh 
Đang sống trong sợ hãi 
Vì bị sanh và già 

Ám ảnh và chỉnh phục. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 275 





(VH) (57) Xứng Đáng Được Cúng Dường (1) 


I.- Thành tựu tắm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
chặp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thê nào là tám? 


2. Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo giữ giới ... chấp 
nhận và học tập trong các học pháp; nghe nhiều, khéo thê 
nhập trong chánh tri kiến; làm bạn với thiện, thân hữu với 
thiện, giao du với thiện; có chánh tri kiến, thành tựu chánh 
kiến; chứng được bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại 
lạc trú, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt 
nhọc, chứng được không phí sức; nhớ được nhiều đời trước, 
như một đời, hai đời ... nhớ được nhiều đời trước với các 
tướng trạng với các chỉ tiết; với thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhân ... rõ biết các chúng sanh, tùy theo hạnh nghiệp của 
chúng; do đoạn diệt các lậu hoặc ... chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú. 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo 
đáng được cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


(VHI) (58) Xứng Đáng Được Cúng Dường (2) 


I.- Thành tựu tắm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
chặp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thê nào là tám? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ĐIỮ gIỚI... . chấp 
nhận và học tập trong các học pháp; nghe nhiều, _khéo thê 
nhập trong chánh tri kiến; sống tinh cần tinh tắn, nỗ lực kiên 
trì, không bỏ rơi gánh nặng trong các thiện pháp; sống tại 
rừng núi, tại các trú xứ xa văng, chịu đựng lạc và bất lạc, 
luôn luôn nhiếp phục bất lạc nôi lên; chịu đựng sợ hãi và 
khiếp đảm, luôn luôn nhiếp phục sợ hãi và khiếp đảm nỗi lên; 


270 Chương VIII— Tám Pháp 





chứng được bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, 
chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, 
chứng được không phí sức; do đoạn diệt các lậu hoặc ... 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú. 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo 
đáng được cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


(IX) (59) Tám Hạng Người (1) 


l. - Có tám hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chặp tay, là 
ruộng phước vô thượng ở đời. Thê nào là tám? 


2. Bậc Dự lưu, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả Dự 
lưu; Bậc Nhất lai, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả. Nhất 
lai; Bậc Bất lai, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả bắt lai; 
Bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả A-la-hán. 


Tám hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng được cung 
kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


Bồn vị đã trú quả 
Tăng chúng này chánh trực 
Trí tuệ, giới, Thiên định 
Loài Người cúng thí vật 
Chúng sanh câu phước đức 
Làm công đức tải sanh 
Tăng chúng tăng quả lớn. 
(X) (60) Tám Hạng Người (2) 
1-2. ... (giống như đoạn 1, 2 của kinh trên, chỉ có bài kệ 
hơi khác) ... 
Bốn vị đã hướng đến 
Bồn vị đã trú quả 
Tăng chúng này tôi thăng 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 277 





Tám người giữa chúng sanh 
Loài Người cúng thí vật 
Chúng sanh câu phước đức 
Làm công đức tái sanh 
Tăng chúng tăng quả lớn. 


VII. Phẩm Đất Rung Động 


(D (61) Dục 


I. - Này các Tỷ-kheo, có tám hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thế nào là tám? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sống 
nhàn tịnh, không có tỉnh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. 
Vị ấy hăng hái, phấn chấn tinh tấn để được lợi dưỡng. Dầu 
cho hăng hái, phấn chắn, tinh tấn để được lợi dưỡng, nhưng 
lợi dưỡng không khởi lên. Do không được lợi dưỡng ấy, vị 
ây sầu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bắt tỉnh. 
Này các Tý-kheo, vị ấy được gọi là Tỷ-kheo sống muốn lợi 
dưỡng, hăng hái, phẫn chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng. Do 
không được lợi dưỡng Ấy, VỊ ẫy sầu muộn, than van, khóc lóc, 
bỏ rơi diệu pháp. 

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sống 
nhàn tịnh, không có tính tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. 
Vị ấy hăng hái, phấn chấn tinh tấn để được lợi dưỡng. Do 
hăng hái, phẫn chắn, tinh tấn để được lợi dưỡng, lợi dưỡng 
khởi lên. Với lợi đưỡng ấy, vị ấy đắm say, phóng dật, rơi vào 
trạng thái đắm say, phóng dật. Đây gọi là Tỷ-kheo sống 
muốn lợi dưỡng, hăng hái, phân chấn, tinh tấn để được lợi 


278 Chương VIII— Tám Pháp 





dưỡng: được lợi dưỡng, trở thành đắm say, phóng dật, và bỏ 
rơi diệu pháp. 

4. Ở đây, này các Tý- -kheo, Có vị Tỷ-kheo trong khi 
sông nhàn tịnh, không có tính tấn, khởi lên ước muốn có lợi 
dưỡng. VỊ ấy không hăng hái, không phân chấn, không tinh 
tấn đề được lợi dưỡng. Do vị ấy không hăng hái, không phấn 
chắn, không tinh tấn để được lợi dưỡng, lợi dưỡng không 
khởi lên. Vị ấy do không được lợi dưỡng, nên sầu muộn, 
than van, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Đây gọi là Đà 
kheo sống ham muôn lợi dưỡng, không hăng hái, không phân 
chấn, không tính tấn để được lợi dưỡng; không được lợi 
dưỡng, vị ấy sầu muộn, than van, khóc lóc, bỏ rơi diệu pháp. 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo trong khi sông 
nhàn tịnh, không có tỉnh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. 
Vị ấy không hãng hái, không phân chắn không tỉnh tấn để 
được lợi dưỡng. Dầu vị ấy không hăng hái, không phần chấn, 
không tinh tấn đề được lợi dưỡng, nhưng lợi dưỡng khởi lên. 
Với lợi dưỡng ấy, vị ấy đắm say, phóng dật, rơi vào trạng 
thái đắm say, phóng dật. Đây gọi là Tỷ-kheo sống muốn lợi 
dưỡng, không hăng hái, không phấn chắn, không tinh tấn để 
được lợi dưỡng; được lợi dưỡng, trở thành đắm say, phóng 
dật, và bỏ rơi diệu pháp. 

6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sống 
nhàn tịnh, không có tính tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. 
Vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng. Dầu 
cho vị ấy hăng hái, phấn chân, tinh tấn đề được lợi dưỡng, lợi 
dưỡng không khởi lên. VỊ Ấy, dầu không được lợi dưỡng, 
không có sầu muộn, không có than van, không có khóc lóc, 
không có đập ngực, không có rơi vào bắt tỉnh. Này các Tỷ- 
kheo, đây được gọi là Tỷ-kheo sống muốn lợi dưỡng, hăng 
hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng; không được lợi 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 279 





dưỡng, không có sầu muộn, không có than van, và không bỏ 
rơi điệu pháp. 

7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sống 
nhàn tịnh, không có tính tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. 
Vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng. Do vị 
ấy hăng hái, phấn chấn, tính tấn để được lợi dưỡng, lợi 
dưỡng khởi lên. Với lợi dưỡng ấy, vị ấy không đắm say, 
không phóng dật, không có rơi vào trạng thái đắm say. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo sống muốn lợi dưỡng, hăng 
hái, phần chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng; được lợi dưỡng, 
không đăm say, không phóng dật, và không bỏ rơi diệu pháp. 


§. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sống 
nhàn tịnh, không có tính tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. 
Vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để 
được lợi dưỡng. Do vị ấy không hăng hái, không phấn chắn, 
không tinh tấn đề được lợi dưỡng, lợi dưỡng không khởi lên. 
Vị ấy dầu không được lợi dưỡng, không có sầu muộn, không 
có than van, không có khóc lóc, không có đập ngực, không 
có rơi vào bát tỉnh. Đây gọi là Tỷ-kheo sông muôn lợi dưỡng, 
không hăng hái, không phấn chắn, không tỉnh tấn đề được lợi 
dưỡng; không được lợi dưỡng, vị n không sầu muộn, không 
than van, không khóc lóc, và không bỏ rơi diệu pháp. 


9. Ở đây, này các Tý-kheo, có Tý-kheo trong khi sống 
nhàn tịnh, không có tỉnh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. 
Vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để 
được lợi dưỡng. Dầu cho vị ấy không hăng hái, không phấn 
chắn, không tinh tấn để được lợi dưỡng, lợi dưỡng khởi lên. 
Với lợi dưỡng ấy, vị ấy không đăm say, không phóng dật, 
không có rơi vào trạng thái đắm say. Này các Tý-kheo, đây 
gọi là Tỷ-kheo sống muốn lợi dưỡng, không hăng hái, không 
phân chấn, không tỉnh tấn để được lợi dưỡng; được lợi 


280 Chương VIII— Tám Pháp 





dưỡng, không đắm say, không phóng dật, và không bỏ rơi 
diệu pháp. 

Này các Tỷ-kheo, có tám hạng người này sống có mặt, 
hiện hữu ở đời. 

(H) (62) Vừa Đủ 


I.- Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
vừa đủ cho tự mình, vừa đủ cho các người khác. Thê nào là 
sáu? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhanh nhẹn nắm 
được ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì những 
pháp đã được nghe; là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được 
thọ trì; sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp, 
tùy pháp; giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã, 
phân minh, phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa lý xác 
minh; có khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, 
làm cho hoan hỷ các đồng Phạm hạnh. Thành tựu sáu pháp 
này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo vừa đủ cho tự mình, vừa đủ 
cho các người khác. 


3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
vừa đủ cho tự mình, vừa đủ cho các người khác. Thê nào là 
năm? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn 
năm được ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì 
những pháp đã được nghe; là người suy tư ý nghĩa các pháp 
đã được thọ trì; sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực 
hành pháp, tùy pháp; giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói 
tao nhã, phân minh, phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa 
lý xác minh; có khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho 
phân khởi, làm cho hoan hỷ các đồng Phạm hạnh. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 281 





Thành tựu năm pháp này, này các Ty-kheo, Tyỷ-kheo 
vừa đủ cho tự mình, vừa đủ cho các người khác. 


5. Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các người khác. Thế 
nào là bốn? 

6ó. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nhanh nhẹn năm 
được ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì những 
pháp đã được nghe; là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được 
thọ trì; sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành . pháp, 
tùy pháp; giọng nói không dễ nghe, phát âm không tốt, lời 
nói không tao nhã, không phân minh, phát ngôn bập bẹ, giải 
thích nghĩa lý không xác minh; không có khả năng thuyết 
giảng, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ các 
đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các người khác. 


7. Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không vừa đủ cho tự mình, vừa đủ cho các người khác. Thế 
nảo là bốn? 

§. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nhanh nhẹn năm 
được ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì những 
pháp đã được nghe; không là người suy tư ý nghĩa các pháp 
đã được thọ trì; không có sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu 
pháp, thực hành pháp, tùy pháp; giọng nói dễ nghe, phát âm 
tốt, lời nói tao nhã, phân minh, phát ngôn không bập bẹ, giải 
thích nghĩa lý xác minh; có khả năng thuyết giảng, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không vừa đủ cho tự mình, vừa đủ cho các người khác. 


242 Chương VIII— Tám Pháp 





9. Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo 
vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các người khác. Thế 
nào là ba? 

10. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo không nhanh 
nhẹn năm được ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì 
những pháp đã được nghe; là người suy tư ý nghĩa các pháp 
đã được thọ trì; sau khi biết ý nghĩa, sau khi biết pháp, thực 
hành pháp, tùy pháp; giọng nói không dễ nghe, phát âm 
không tốt, lời nói không tao nhã, không phân minh, phát 
ngôn bập bẹ, giải thích nghĩa lý không xác minh; không có 
khả năng thuyết giảng, không khích lệ, làm cho phân khởi, 
làm cho hoan hỷ các đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo vừa 
đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các người khác. Thế nào 
là ba? 

I1. Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, vừa đủ 
cho các người khác, Tỷ-kheo không vừa đủ cho tự mình. Thế 
nào là ba? 

12. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không nhanh 
nhẹn năm được ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì 
những pháp đã được nghe; không là người suy tư ý nghĩa các 
pháp đã được thọ trì; không là người sau khi hiểu nghĩa, sau 
khi hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp; giọng nói dễ nghe, 
giải thích nghĩa lý xác minh; có khả năng thuyết giảng, làm 
cho hoan hỷ các đồng Phạm hạnh. 

Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Ty kheo là 
vừa đủ cho các người khác, Tỷ-kheo không vừa đủ cho tự 
mình. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 283 





13. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các người khác. Thế 
nào là hai? 

14. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không nhanh 
nhẹn năm được ý nghĩa trong các thiện pháp; là người không 
thọ trì những pháp đã được nghe; là người suy tư ý nghĩa các 
pháp đã được thọ trì; là người sau khi hiểu nghĩa, sau khi 
hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp; giọng nói không dễ 
nghe, giải thích nghĩa lý không xác minh; không có khả năng 
thuyết giảng, làm cho hoan hỷ các đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa 
đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các người khác. 


15. Thành tựu hai pháp này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo 
vừa đủ cho các người khác, không vừa đủ cho tự mình. Thê 
nào là hai? 


1ó. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không nhanh 
nhẹn năm được ý nghĩa trong các thiện pháp; là người không 
thọ trì những pháp đã được nghe; không suy tư ý nghĩa các 
pháp đã được thọ trì; không có sau khi hiểu nghĩa, sau khi 
hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp; giọng nói dễ nghe, phát 
âm tốt, lời nói tao nhã, phân minh, phát ngôn không bập bẹ, 
giải thích nghĩa lý xác minh; có khả năng thuyết giảng pháp 
thoại, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ các đồng 
Phạm hạnh. 


Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa 
đủ cho các người khác, không vừa đủ cho tự mình. 


284 Chương VIII— Tám Pháp 





(HI) (63) Pháp Lược Thuyết 


1. Rồi một Tý-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngôi xuông một bên. Ngôi xuống một bên, 
Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Lành thay! bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy thuyết pháp 
văn tắt cho con, sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sông 
một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tính cần. 


- Như vậy, ở đây, một sỐ người ngu si, thỉnh cầu Ta, 
sau khi pháp được giảng, họ nghĩ Ta là người họ cân phải đi 
theo. 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho 
con, Thiện Thệ hãy thuyết pháp vắn tắt. Con có thể hiểu 
được ý nghĩa lời của Thế Tôn thuyết giảng. Con có thê trở 
thành kẻ thừa tự lời Thế Tôn thuyết giảng. 


2.- Vậy này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập như sau: 


"Nội tâm ta sẽ an trú, khéo vững trú. Các pháp ác, bất 
thiện sanh khởi không có xâm chiêm tâm và không có chân 
đứng”. Như vậy, này Tỷ-kheo, Thây cân phải học tập. 

3. Này Tỷ-kheo, khi nào nội tâm của Thầy được an trú, 
khéo vững trú, các pháp ác, bất thiện sanh khởi xâm chiếm 
tâm và có chân đứng, khi ấy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải 
học tập như sau: 

"Từ tâm giải thoát sẽ được ta tu tập, làm cho sung mãn, 
làm thành cô xe, làm thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, 
được làm cho tích tập, được khéo tinh cân thực hành". Như 
vậy, này Tỷ-kheo, Thây cân phải học tập. 

4. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, 
được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy, này Tỷ-kheo, Thầy 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 285 





cần phải tu tập định này với tầm với tứ; cần phải tu tập 
không tầm, chỉ với tứ; cần phải tu tập không tầm không tứ; 
cần phải tu tập có hý, cần phải tu tập không hỷ; cần phải tu 
tập câu hữu với lạc; cần phải tu tập câu hữu với xả. Này Tỷ- 
kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, được làm cho 
sung mãn như vậy, khi ấy này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học 
tập như sau: 

"Bi tâm giải thoát sẽ được Thầy tu tập ... Hỷ tâm giải 
thoát sẽ được Thầy tu tập ... Xả tâm giải thoát sẽ được Thầy 
tu tập, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ 
địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo 
tinh cần thực hành". Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải 
học tập. 

5. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, 
được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy, này Tỷ-kheo, Thầy 
cần phải tu tập định này với tầm với tứ; cần phải tu tập 
không tầm, chỉ với tứ; cần phải tu tập không tầm không tứ; 
cần phải tu tập có hý, cần phải tu tập không hỷ; cần phải tu 
tập câu hữu với lạc; cần phải tu tập câu hữu với xả. Này Tỷ- 
kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, được làm cho 
sung mãn như vậy, khi ấy này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học 
tập như sau: 


"Ta sẽ sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiêp phục tham ưu ở đời". Như vậy, này Tỷ- 
kheo, Thây cân phải học tập. 


6. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, 
được làm cho sung mãn như vậy, khi ây, này Tỷ-kheo, Thầy 
cần phải tu tập định này với tầm với tứ; cân phải tu tập 
không tầm, với tứ; cần phải tu tập không tầm, không tứ; cân 
phải tu tập có hỷ, cần phải tu tập không hỷ; cần phải tu tập 
câu hữu với lạc; cần phải tu tập câu hữu với xả. Này Tỷ-kheo, 


286 Chương VIII— Tám Pháp 





khi nào định này của Thầy được tu tập, được làm cho sung 
mãn như vậy, khi ây này Tỷ-kheo, Thây cân phải học tập như 
sau: 


"Ta sẽ sống quán thọ trên các cảm thọ ... quán tâm trên 
các tâm ... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời". Như vậy, này Tỷ- 
kheo, Thầy cần phải học tập. 


7. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, 
được làm cho sung mãn như vậy. khi ây, này Tỷ-kheo, Thầy 
cần phải tu tập định này với tầm với tứ; cân phải tu tập 
không tầm, với tứ; cần phải tu tập không tầm, không tứ; cần 
phải tu tập có hỷ, cần phải tu tập không hỷ; cần phải tu tập 
câu hữu với lạc; cần phải tu tập câu hữu với xả. Này Tỷ-kheo, 
khi nào định này của Thầy được tu tập, được làm cho sung 
mãn như vậy, khi ấy này Tỷ-kheo, chỗ nào, chỗ nào Thầy đi, 
chỗ ây Thầy đi được an ồn; chỗ nào, chỗ nào Thầy sẽ đứng, 
chỗ ây Thây đứng được an ổn; chỗ nào, chỗ nào sẽ Thây 
ngôi, chỗ ấ ây, Thầy ngồi được an ổn; chỗ nảo, chỗ nào Thầy 
sẽ năm, chỗ ấy Thầy sẽ nằm được an ổn. 


8. Tỷ-kheo â ấy, được Thế Tôn giáo giới với bài giáo giới 
này, từ chỗ ngôi, đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu 
hướng về Ngài rồi ra đi. Tỷ-kheo ấy sống một mình, thanh 
tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tính cân, không bao lâu 
chứng đạt được mục đích mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. Đây là vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình chứng tri với thắng 
trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy rõ biết: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành. Những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa". Tỷ-kheo ấy trở thành một vị 
A-la-hán. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 287 





(VD (64) Tagayà 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Gayasisa. Ở đây, Thế Tôn 
gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo" - "Thưa vâng, bạch Thê 
Tôn. " 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


2.- Này các Ty-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa thành 
Chánh Đăng. Giác, Ta còn làm Bồ Tát, Ta tưởng tri ảnh sáng, 
Ta không thấy sắc. Này các Tỷ-kheo, rồi Ta suy nghĩ: "Nếu 
Ta có thê tưởng tri ánh sáng và Ta có thê thấy được màu sắc, 
như vậy tri kiến của Ta được thanh tịnh hơn lên". Rồi này 
các Tý-kheo, sau một thời gian Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần, Ta tưởng tri ánh sáng và thấy được các 
sắc, nhưng Ta không giao thiệp với chư Thiên ấy, không nói 
chuyện, không thảo luận". 


3. Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: "Nếu Ta 
có thể tưởng tri ánh sáng có thể thấy được các sắc, có thể 
giao thiệp với chư Thiên ấy, có thể nói chuyện, có thể thảo 
luận, như vậy, tr kiến này của Ta được thanh tịnh hơn lên". 
Và này các Tý-kheo, sau một thời gian Ta sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, tưởng tri ánh sáng và thấy được các 
sắc, và cùng chư Thiên ấy giao thiệp, nói chuyện và thảo 
luận. Nhưng Ta không biết về các chư Thiên ấy: "Chư Thiên 
này thuộc về Thiên chúng này, thuộc về Thiên chúng này". 


4. Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: "Nếu Ta 
tưởng tri ánh sáng, thấy được các sắc, giao thiệp với chư 
Thiên ấy, nói chuyện, thảo luận với chư Thiên ấy và biết 
được về chư Thiên ấy : "Chư Thiên này thuộc về Thiên 
chúng này, thuộc về Thiên chúng này", như vậy, tri kiễn này 
của Ta được thanh tịnh hơn ". Rồi này các Tỷ-kheo, sau một 


288 Chương VIII— Tám Pháp 





thời gian Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, 
tưởng tri ánh sáng và thấy được các sắc, và cùng chư Thiên 
ấy giao thiệp, nói chuyện, thảo luận với chư Thiên ấy, biết 
được: "Chư Thiên này thuộc về Thiên chúng này, Thiên 
chúng này", nhưng Ta không biết được: "Chư Thiên này do 
quả đị thục của nghiệp này, chết từ đây sanh ra tại chỗ ấy"; 
Ta biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên này do quả dị thục 
của nghiệp này, chết từ đây sanh ra tại chỗ ấy"; nhưng Ta 
không biết được: "Chư Thiên này, do đồ ăn như thế này, cảm 
thọ khổ lạc như thế này": Ta biết được: "Chư Thiên này, do 
đồ ăn như thế này, cảm thọ khổ lạc như thế này"; nhưng Ta 
không biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên này, tuôi thọ dài 
như thế này, tồn tại lâu dài như thế này", Ta biết được: "Chư 
Thiên này, tuổi thọ dài như thế này, tồn tại lâu dài như thế 
này"; nhưng Ta không biết chư Thiên ấy: "Trước đây Ta có 
cùng ở với chư Thiên này, hay trước đây Ta không cùng ở 
với chư Thiên này? " 

5. Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: "Nếu Ta 
nhận thức được ánh sáng, thấy được các sắc, cùng với chư 
Thiên ấy giao thiệp, nói chuyện, thảo luận, Ta có thê biết 
được chư Thiên ấy: "Chư Thiên này thuộc Thiên chúng này, 
thuộc Thiên chúng này". Ta có thể biết được chư Thiên ấy: 
"Chư Thiên này, do quả dị thục của nghiệp này, chết tại chỗ 
này, sanh tại chỗ ấy". Ta có thể biết được chư Thiên ấy: 
"Chư Thiên này, do ăn đồ ăn như thế này, cảm thọ khô lạc 
như thế này"; Ta có thê biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên 
này, tuổi thọ dài như thế này, tồn tại lâu dài như thế này"; Ta 
có thê biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên này, trước đây Ta 
có cùng ở với chư Thiên này, hay trước đây Ta không cùng ở 
với chư Thiên này"; như vậy, tri kiến của Ta được thanh tịnh 
hơn trước". Này các Tỷ-kheo, sau một thời gian sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tính cần, Ta tưởng trI ánh sáng, thấy 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 289 





được các sắc, Ta giao thiệp, nói chuyện, thảo luận với các 
chư Thiên ấy, Ta biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên này 
thuộc Thiên chúng này, thuộc Thiên chúng này". Ta biết 
được chư Thiên ấy: "Chư Thiên này, do quả dị thục của 
nghiệp này, chết tại chỗ này, sanh tại chỗ ấy". Ta biết được 
chư Thiên ấy: "Chư Thiên này, do ăn đồ ăn như thế này, cảm 
thọ khổ lạc như thế này"; Ta biết được chư Thiên ẫy: "Chư 
Thiên này, tuổi thọ dài như thế này, tồn tại lâu dài như thế 
này"; Ta biết được chư Thiên ấy: "Chư Thiên này, trước đây 
Ta có cùng ở với chư Thiên này, hay trước đây Ta không có 
ở cùng với chư Thiên này". 

6. Này các Tý-kheo, cho đến khi nào tri kiến gồm có 
tám diễn tiến và thuộc thượng giới Thiên này không được 
khéo thanh tịnh nơi Ta, thời Ta không có xác chứng trong thế 
giới chư Thiên với Ma giới, Phạm Thiên giới, với quần 
chúng Sa-môn, Bả-la-môn, chư Thiên và loài Người, rằng Ta 
đã chứng ngộ Vô Thượng Chánh Đăng Giác. Này các Tỷ- 
kheo, cho đến khi nào tri kiến gồm có tám diễn tiến và thuộc 
thượng giới Thiên này được khéo thanh tịnh nơi ta, thời Ta 
có xác chứng trong thế giới chư Thiên với Ma giới, Phạm 
Thiên giới, với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên 
và loài Người, rằng Ta đã chứng ngộ Vô Thượng Chánh 
Đăng Giác. Tri kiến khởi lên nơi Ta: "Bất động là tâm giải 
thoát của Ta. Đây là đời sống cuối cùng, không còn tái sanh 
nữa". 

(V) (65) Thắng Xứ 


1.- Này các Tý-kheo, có tám thăng xứ này. Thế nảo là 
tám? 

2. Một vị tưởng tri nội sắc, thấy các loại ngoại sắc, có 
hạn lượng đẹp xâu. VỊ ây tưởng tri răng: "Sau khi nhiệp 
thăng chúng, ta biệt, ta thây. Đó là thăng xứ thứ nhât. 


290 Chương VHII— Tám Pháp 





3. Một vị tưởng tri nội sắc, thấy các loại ngoại sắc, 
không có hạn lượng đẹp xâu. VỊ ây tưởng tri răng: "Sau khi 
nhiêp thăng chúng, ta biệt, ta thây. Đó là thăng xứ thứ hai. 


4. Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc hạn lượng đẹp xâu. VỊ ây tưởng tri răng: "Sau khi nhiêp 
thăng chúng, ta biệt, ta thây. Đó là thăng xứ thứ ba. 


5. Một vị tưởng trI vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc vô lượng đẹp xâu. VỊ ây tưởng tri răng: "Sau khi nhiêp 
thăng chúng, ta biết, ta thây. Đó là thăng xứ thứ tư. 


6. Một vị tưởng tr1 vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, 
ánh sáng xanh. Vị ấy tưởng tri rằng: "Sau khi nhiếp thắng 
chúng, ta biết, ta thấy. Đó là thắng xứ thứ năm. 


7. Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc màu vàng, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, 
ánh sáng vàng. Vị ấy tưởng tri rằng: "Sau khi nhiếp thắng 
chúng, ta biết, ta thấy. Đó là thăng xứ thứ sáu. 


S. Một vị tưởng trI vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng 
đỏ. Vị ấy tưởng tri răng: "Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, 
ta thấy. Đó là thắng xứ thứ bảy. 


9. Một vị tưởng tr1 vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc màu trăng, sắc màu trăng, tướng sắc trăng, hình sắc trắng, 
ánh sáng trắng. VỊ ây tưởng tri răng: "Sau khi nhiêp thăng 
chúng, ta biệt, ta thây. Đó là thăng xứ thứ năm. 

Này các Tỷ-kheo, những pháp này là tám thắng xứ. 

(VŨ) (66) Các Giải Thoát 

1.- Này các Tỷ-kheo, có tám giải thoát này. Thế nảo là 
tám? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 2901 





2. "Tự mình có sắc, thấy các sắc". Đó là giải thoát thứ 
nhất. 


3. "Tưởng tri nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc". Đó 
là giải thoát thứ hai. 

4. "Chú tâm trên suy tưởng (sắc là) tịnh". Đó là giải 
thoát thứ ba. 


5. "Vượt khỏi hoàn toàn sắc tướng, chấm đứt các tưởng 
đôi ngại, không tác ý đên các tưởng khác biệt, với suy tư: 
"Hư không là vô biên", chứng và trú Không vô biên xứ. Đó 
là giải thoát thứ tư. 

6. "Vượt khỏi hoàn toàn Hư không vô biên xứ, với suy 
tư: "Thức là vô biên", chứng và trú Thức vô biên xứ. Đó là 
giải thoát thứ năm. 

7. "Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư: 
"Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. Đó là giải 
thoát thứ sáu. 

S. "Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là giải thoát thứ bảy. 

9. "Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
chứng và trú Diệt thọ tưởng. Đó là giải thoát thứ tám. 

Này các Tỷ-kheo, có tám giải thoát này. 

(VI) (67) Phi Thánh Ngôn 

1. - Này các Tý-kheo, có tám phi thánh ngôn này. Thế 
nào là tám? 

2. Không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không 
nghĩ nói nghĩ, không biết nói biết, thấy nói không thấy, nghe 
nói không nghe, nghĩ nói không nghĩ, biết nói không biết. 


292 Chương VIII— Tám Pháp 





Này các Tỷ-kheo, đây là tắm phi Thánh ngôn. 

(VHI (68) Thánh Ngôn 

1. - Này các Tỷ-kheo, có tám thánh ngôn này. Thế nào 
là tám? 

2. Không thấy nói không thấy, không nghe nói không 


nghe, không nghĩ nói không nghĩ, không biết nói không biết, 
thấy nói thấy, nghe nói nghe, nghĩ nói nghĩ, biết nói biết. 


Này các Tỷ-kheo, đây là tắm Thánh ngôn. 
(IX) (69) Các Hội Chúng 


1. - Này các Tý-kheo, có tám hội chúng này. Thế nào là 
tám? 


2. Hội chúng Sát-đề-ly, hội chúng Bàả-la-môn, hội 
chúng gia chủ, hội chúng Sa-môn, hội chúng Bốn Thiên 
vương, hội chúng cõi trời Ba mươi ba, hội chúng Màra, hội 
chúng Phạm thiên. 


3. Này các Tỷ-kheo, Ta nhớ rằng Ta đã đi đến hàng 
trăm hội chúng Sát-đế-ly. Tại đấy, Ta lúc trước có hội họp, 
lúc trước có nói chuyện, lúc trước có thảo luận; Tại đấy, 
dung sắc của họ như thế nào, dung sắc của Ta trở thành như 
của họ; giọng nói của họ như thế nào, giọng nói của Ta trở 
thành như của họ. Và Ta, với pháp thoại, thuyết giảng, khích 
lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ. Khi Ta nói, họ 
không biết Ta là ai. Họ nói: "Người nói này là ai, Thiên nhân 
hay loài Người? ". Sau khi thuyết giảng với pháp thoại, 
thuyết giảng, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ, 
Ta biến mất. Khi Ta biến mất, họ không biết Ta là ai. Họ nói: 
"Người biến mất này là ai, Thiên nhân hay loài Người? " 

4. Này các Tỷ-kheo, Ta nhớ rằng Ta đã đi đến hàng 
trăm hội chúng Bà-la-môn, ... hàng trăm hội chúng Gia 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 293 





chủ, ... hàng trăm hội chúng Sa-môn, ... hàng trăm hội chúng 
Bồn Thiên vương, ... hàng trăm hội chúng cõi Trời Ba mươi 
ba,... hàng trăm hội chúng Màra.... hàng trăm hội chúng 
Phạm thiên. Tại đấy, Ta lúc trước có hội họp, lúc trước có 
nói chuyện, lúc trước có thảo luận; tại đây dung sắc của họ 
như thế nào, dung sắc của Ta trở thành như của họ; Ølọng nói 
của họ như thế nào, giọng nói của Ta trở thành như của họ. 
Và Ta, với pháp thoại, thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn 
khởi, làm cho hoan hỷ. Khi Ta nói, họ không biết Ta là ai. 
Họ nói: "Người nói này là al, Thiên nhân hay loài Người? ". 
Sau khi thuyết giảng với pháp thoại, khích lệ, làm cho phân 
khởi, làm cho hoan hỷ, Ta biến mất. Khi Ta biến mất, họ 
không biết Ta là ai. Họ nói: "Người biến mất này là ai, Thiên 
nhân hay loài Người? " 

Này các Tỷ-kheo, đây là tám hội chúng. 

(X) (0) Động Đất 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở ngôi 
nhà có nóc nhọn. Rôi Thê Tôn vào buôi sáng đặp y, đem theo 
y và bát, vào Vesàli đê khât thực. Sau khi đi khât thực, ăn 
xong và trên đường khât thực trở vê, Ngài nói với Tôn giả 
Ananda: 

2. - Này Ananda, hãy lấy tọa cụ, chúng ta sẽ đi đến 
Càpàla đê nghỉ trưa. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, lấy tọa cụ và đi 
theo sau lưng Thê Tôn. 

3. Thế Tôn đi đến đền Càpàla, sau khi đến, Ngài ngồi 
trên chô đã soạn săn. Sau khi ngôi, Thê Tôn nói với Tôn giả 
Ananda: 


294 Chương VIII— Tám Pháp 





4. - Này Ananda, khả ái thay Vesàli! Khả ái thay đền 
Udena! Khả ái thay đền Gotamakal Khả ái thay đền 
Bahuputtaka! Khả ái thay đền Sattamba! Khả ái thay đền 
Sàrandada! Khả ái thay đền Càpàla! Này Ananda, những ai 
đã tu tập bốn thần túc, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, 
làm thành căn cứ địa, kiên trì, tích tập, khéo thực hành, nếu 
muốn, này Ananda, người ấy có thể sống một kiếp hay một 
phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu tập bốn 
thần túc, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn 
cứ địa, kiên trì, tích tập, khéo thực hành. Này Ananda, nếu 
muốn Như Lai có thể sống một kiếp hay một phần kiếp còn 
lại. 


Như vậy, Tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gợi ý 
quá rõ ràng của Thế Tôn, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế 
Tôn, Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Thế 
Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho đến 
trọn kiếp vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng 
sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, 
vì an lạc cho chư Thiên và loải người ", vì tâm của Tôn giả bị 
Ma vương ảm ảnh. 


5. Lần thứ hai Thế Tôn ... lần thứ ba, Thế Tôn nói với 
Tôn giả Ananda: 


6ó. - Này Ananda, khả ái thay Vesàli! Khả ái thay đền 
Udena! Khả ái thay đền Gotamakal Khả ái thay đền 
Bahuputtaka! Khả ái thay đền Sattamba! Khả ái thay đền 
Sàrandada! Khả ái thay đền Càpàla! Này Ananda, những ai 
đã tu tập bốn thần túc, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, 
làm thành căn cứ địa, kiên trì, tích tập, khéo thực hành, nếu 
muốn, này Ananda, người ấy có thể sống đến một kiếp hay 
một phần kiếp còn lại. Này Ananda, Như Lai đã tu tập bốn 
thần túc, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 295 





cứ địa, kiên trì, tích tập, khéo thực hành. Này Ananda, nếu 
muôn Như Lai có thê sông một kiêp hay một phân kiêp còn 
lại. 


Như vậy, Tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gợi ý 
quá rõ ràng của Thê Tôn, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thê 
Tôn, Tôn giả không thỉnh cầu Thê Tôn: "Bạch Thê Tôn, Thê 
Tôn hãy ở lại cho đên trọn kiệp, Thiện Thệ hãy ở lại cho đên 
trọn kiệp vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng 
sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, 
vì an lạc cho chư Thiên và loải người ", vì tâm của Tôn giả bị 
Ác Ma ám ảnh. 

7. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, hãy đi và làm những gì Thầy nghĩ là 
phải thời. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đảnh lễ Ngài, thân bên hữu hướng về Thế Tôn rồi ra đi, 
ngồi xuống một gốc cây, không xa Thế Tôn. 


8. Rồi Tôn giả Ananda ra đi chưa bao lâu, Ác ma nói 
với Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ. Thiện Thệ 
hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. 
Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: "Này Ác ma, Ta sẽ 
không diệt độ cho đến khi nào những Tỷ-kheo của Ta chưa 
trở thành những đệ tử tính thông, có huấn luyện, có tin tưởng, 
đạt được an ôn khỏi khổ ách, nghe nhiều, thọ trì pháp, thực 
hành pháp và tùy pháp, sở hành chơn chánh, hành trì theo 
pháp; sau khi học hỏi như bậc Sư trưởng của mình, chưa 
tuyên bố, thuyết giảng trình bày xác định, khai minh, phân 


296 Chương VIII— Tám Pháp 





tích, và giải thích rõ ràng chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, 
chưa có thê bác bỏ, hàng phục với chánh pháp, chưa có thê 
thuyêt pháp thân diệu". 


Bạch Thế Tôn, nay những Tỷ-kheo của Thế Tôn đã trở 
thành những đệ tử tinh thông, có huấn luyện, có tin tưởng, 
đạt được an ôn khỏi khổ ách, nghe nhiều, thọ trì pháp, thực 
hành pháp và tùy pháp, sở hành chơn chánh, hành trì theo 
pháp; sau khi học hỏi như bậc Sư trưởng của mình, chưa 
tuyên bố, thuyết giảng trình bày xác định, khai minh, phân 
tích, và giải thích rõ ràng chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, 
đã có thể bác bỏ, hàng phục với chánh pháp, có thể thuyết 
pháp thần diệu". Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ. 
Bạch Thế Tôn, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là 
lời Thế Tôn đã nói: "Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ cho 
đến khi nào những Tỷ-kheo của Ta chưa trở thành những đệ 
tử tinh thông, có huấn luyện, có tin tưởng ... khi nào những 
nam cư sĩ của Ta chưa trở thành, ... khi nào những nữ cư sĩ 
của Ta chưa trở thành những đệ tử tinh thông, có huấn luyện, 
có tin tưởng, đạt được an ôn khỏi khổ ách, nghe nhiều, thọ trì 
pháp. thực hành pháp và tùy pháp, sở hành chơn chánh, hành 
trì theo pháp; sau khi học hỏi như bậc Sư trưởng của mình, 
chưa tuyên bố, thuyết giảng trình bày xác định, khai minh, 
phân tích, và giải thích rõ ràng chánh pháp; khi nào có tà đạo 
khởi lên, chưa có thể bác bỏ, hàng phục với chánh pháp, 
chưa có thê thuyết pháp thần diệu". 


Bạch Thế Tôn, nay những cư sĩ của Thế Tôn đã trở 
thành đệ tử tinh thông, có huấn luyện, có tin tưởng, đạt được 
an ôn khỏi khô ách, nghe nhiều, thọ trì pháp, thực hành pháp 
và tùy pháp, sở hành chơn chánh, hành trì theo pháp; sau khi 
học hỏi giáo lý đã có thể tuyên bố, thuyết giảng trình bày xác 
định, khai minh, phân tích, và giải thích rõ ràng Chánh pháp; 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 297 





khi có tà đạo khởi lên, đã có thê bác bỏ, hàng phục với chánh 
pháp, có thê thuyêt pháp thân diệu". 


Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ! Thiện Thệ hãy 
diệt độ! Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ! 
Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: "Này Ác ma, Ta sẽ 
không diệt độ khi nào Phạm hạnh Ta giảng dạy chưa thịnh 
đạt, phát triển, quảng bá, biến mãn, phổ biến, khéo thuyết 
giảng cho chư Thiên và loài Người ". 


Nay bạch Thế Tôn, Phạm hạnh Thế Tôn giảng dạy 
được thịnh đạt, phát triển, quảng bá, biến mãn, phổ biến, 
khéo thuyết giảng cho chư Thiên và loài Người. Nay Thế 
Tôn hãy diệt độ! Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay 
đã đến thời Thế Tôn diệt độ! 

- Này Ác ma hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ 
diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ! 


9. Và tại đền Càpàla, Thế Tôn chánh niệm, tỉnh giác, từ 
bỏ thọ hành (không duy trì mạng sống lâu hơn nữa). Khi Thế 
Tôn từ bỏ thọ hành, thời đại địa chấn động ghê rợn, tóc lông 
dựng ngược, sắm trời vang dậy. Lúc bấy giờ, Thế Tôn hiểu ý 
nghĩa sự kiện này, liền thốt ra lời cảm hứng như sau: 


Mạng sống có hạn hay vô hạn 
Tu sĩ từ bỏ không kéo đài 

Nội tâm an lạc, trú Thiên định 
Như thoát ảo giáp tự ngã mang. 


10. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda suy nghĩ: "Thật là lớn, 
đất chắn động này. Thật là to lớn, đất chân động này, đại địa 
chắn động ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sâm trời vang 
dậy. Do nhân gì, do duyên gì, đại địa chấn động hiển lộ như 
vậy?" 


298 Chương VIII— Tám Pháp 





Rồi Tôn glả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
bạch Thế Tôn: 


- Thật là lớn, đất chấn động này. Thật là to lớn, đất 
chấn động này, đại địa chẵn động ghê rợn, tóc lông dựng 
ngược và sắm trời vang dậy. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do 
duyên gì, đại địa chấn động hiển lộ như vậy? 


I1. - Này Ananda, có tám nhân, có tắm duyên, khiến 
đại địa chân động. Thê nào là tám? 


12. Này Ananda, đại địa này thiết lập trên nước, nước ở 
trên gió và gió ở trên hư không. Này Ananda, đến thời gió 
lớn khởi lên, khi gió lớn thối lên nước rung động, và khi 
nước rung động thì quả đất rung động. Đó là nhân thứ nhất, 
duyên thứ nhất, đại địa chấn động. 


13. Lại nữa, này Ananda, có Sa-môn hay Bả-la-môn có 
thần thông, tâm được tự tại, hay hàng chư Thiên có đại thần 
thông, có đại uy lực; những vị này tu tập địa tưởng có hạn, 
thủy tưởng vô lượng, vị ấy có thể khiến quả đất này rung 
động, chuyền động, chấn động mạnh. Này Ananda, đó là 
nhân thứ hai, duyên thứ hai, khiến đại địa chắn động. 


14. Lại nữa, này Ananda, khi Bồ-tát từ bỏ thân chư 
Thiên Tusità (Đâu-xuất), chánh niệm, tỉnh giác, nhập vào 
mẫu thai, khi ấy quả đất này rung động, chuyên động, chấn 
động mạnh. Này Ananda, đó là nhân thứ ba, duyên thứ ba, 
khiến đại địa chắn động. 


15. Lại nữa, này Ananda, khi Bồ-tát, chánh niệm, tỉnh 
giác, ra khỏi mẫu thai; khi ấy quả đất này rung động, chuyển 
động, chấn động mạnh. Này Ananda, đó là nhân thứ tư, 
duyên thứ tư, khiến đại địa chấn động. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 2909 





16. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chứng ngộ Vô 
thượng Chánh Đăng Giác; khi ấy quả đất này rung động, 
chuyên động, chân động mạnh. Này Ananda, đó là nhân thứ 
năm, duyên thứ năm, khiến đại địa chấn động. 


L7. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chuyền bánh xe 
Pháp; khi ấy quả đất này rung động, chuyền động, chân động 
mạnh. Này Ananda, đó là nhân thứ sáu, duyên thứ sáu, khiến 
đại địa chân động. 


18. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chánh niệm, tỉnh 
giác, từ bỏ không duy trì mạng sông (thọ hành); khi â ấy quả 
đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Này 
Ananda, đó là nhân thứ bảy, duyên thứ bảy, khiến đại địa 
chắn động. 

19. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai nhập Vô dư 
Niết-bàn; khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn 
động mạnh. Này Ananda, đó là nhân thứ tám, duyên thứ tám, 
khiến đại địa chấn động. 

Này Ananda, có tám nhân này, tám duyên này khiến đại 
địa chấn động. 


VIII. Phẩm Song Đôi 


(D Œ71) Lòng Tin (1) 


I. - Này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo có lòng tin nhưng 
không có giới; như vậy, vị ây không đầy đủ chi phân này. Do 
vậy, cần làm đầy đủ chi phần ấy: "Làm thế nào để ta được 
đầy đủ cả lòng tin và giới?". Và này các Tỷ-kheo, khi nào 


300 Chương VIII— Tám Pháp 





Tỷ-kheo có lòng tin và giới, như vậy, chi phần ấy được đầy 
đủ. 


2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, 
nhưng không nghe nhiều; như vậy, vị ấy không đầy đủ chi 
phần này. Do vậy, cần phải làm đầy đủ chi phần ấy: "Làm 
thế nào để ta được đầy đủ cả lòng tin, giới và nghe nhiều?" 
Và này các Tyỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có lòng tin, có giới vả 
có nghe nhiều; như vậy chi phần ấy đã được đây đủ. 


3. Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, có 
nghe nhiều, nhưng không thuyết pháp... có thuyết pháp 
nhưng không sống với hội chúng... sống với hội chúng 
nhưng không vô úy thuyết pháp cho hội chúng... vô úy 
thuyết pháp cho hội chúng, nhưng với bốn Thiền thuộc tăng 
thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được có khó khăn, chứng 
được có mệt nhọc, chứng được có phí sức...; với bốn Thiền 
thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không 
khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không 
phí sức, nhưng không đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện 
tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; như vậy, vị ấy không đầy đủ 
chi phần này. Do vậy cần phải làm cho đầy đủ chi phần ấy : 
"Làm thế nào để ta được đây đủ lòng tin, có giới, có nghe 
nhiều, có thuyết pháp, có sống với hội chứng, có vô úy 
thuyết pháp cho hội chúng, với bốn Thiền thuộc tăng thượng 
tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, chứng 
được không mệt nhọc, chứng được không phí sức, do đoạn 
diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát?" Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có 
giới, có nghe nhiều, có thuyết pháp, có sống với hội chúng, 
có vô úy thuyết pháp cho hội chúng, với bốn Thiền thuộc 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 301 





tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó 
khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí 
sức; do diệt tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng 
trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát; như vậy, vị ấy được đầy đủ chi phần ấy. 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
được tịnh tín hoàn toàn và được viên mãn vê mọi phương 
diện. 

(ID (72) Lòng Tin (2) 


l. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, nhưng 
không có giới; như vậy, vị ây không đầy đủ chi phần này. Do 
vậy, cần phải làm cho đầy đủ chi phần ấy: "Làm thế nào để 
ta có lòng tin và có giới?” Và này các Ty-kheo, khi nào Tỷ- 
kheo có lòng tin và có giới; như vậy chi phần ấy đã được đây 
đủ. 

2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, 
nhưng không nghe nhiều... có nghe nhiều nhưng không 
thuyết pháp... có thuyết pháp nhưng không sống với hội 
chúng... sông với hội chúng nhưng không vô úy thuyết pháp 
cho hội chúng... vô úy thuyết pháp cho hội chúng, nhưng đối 
với các tịch tịnh giải thoát, vượt qua các sắc thuộc vô sắc ấy, 
không sống với thân thấm nhuằn...; Đối với các tịch tịnh giải 
thoát vượt qua các sắc thuộc vô sắc ấy, sống với thân thâm 
nhuân; nhưng không đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện 
tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; như vậy, vị ây không đầy đủ 
chì phân. này. Do vậy, cần phải làm cho đầy đủ chi phần ấ Ấy: 
"Làm thế nào để ta có được lòng tin, có giới, có nghe nhiều, 
là vị thuyết pháp sống với hội chúng, vô úy thuyết pháp cho 
hội chúng, với các tịch tịnh giải thoát vượt qua các sắc thuộc 
vô sắc ấy, sống với thân thấm nhuằn, do đoạn diệt các lậu 


302 Chương VIII— Tám Pháp 





hoặc,... chứng ngộ, chứng đạt và an trú?" Cho đến khi nảo, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, nghe nhiêu, 
thuyêt pháp, sông với hội chúng, vô úy thuyêt pháp cho hội 
chúng, đối với các tịch tịnh giải thoát vượt qua các sắc thuộc 
vô sắc ấy, sống với thân thấm nhuần, do đoạn diệt các lậu 
hoặc, _ chứng ngộ, chứng đạt và an trú; như vậy, vị ẫy được 
đây đủ chi phân ây. 

Thành tựu tám chi phần này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
được tịnh tín hoàn toàn và được viên mãn vê mọi phương 
diện. 

(HI) (73) Niệm Chết (1) 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Nàtika, tại GinJakàvasatha. 
Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". 
"Thưa vâng, bạch Thê Tôn". 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
sau: 

2. - Niệm chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm 
sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, nhập vào bât tử, cứu 
cánh là bât tử. Này các Tỷ-kheo, các Thây hãy tu tập niệm 
chết. 

3. Được nói như vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con có tu tập niệm chết. 

- Này các Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

¬- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Mong 
răng ta sông ngày và đêm tác ý đên lời dạy của Thê Tôn". 
Con đã làm nhiêu như vậy. Như vậy, bạch Thê Tôn, con tu 
tập niệm chêt. 

4. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 303 





- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này các Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Mong 
rằng ta sông trọn ngày, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn". Con 
đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thé Tôn, con tu tập 
niệm chết. 

5. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Mong 
rằng ta sống trọn nửa ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn". 


Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu 
tập niệm chết. 


6ó. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 
- Này Tý-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Mong 
rằng, cho đến khi nào ta còn ăn một phần đồ ăn khất thực, 
cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn". Con đã 
làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm 


chêt. 
7. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 
- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Mong 
răng, cho đên khi nào ta còn ăn nửa phân đô ăn khât thực, 
cho đên khi ây, ta tác ý đên lời dạy của Thê Tôn". Con đã 


304 Chương VIII— Tám Pháp 





làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm 
chết. 


8. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này Tỷ-kheo, Thây tu tập niệm chết như thế nào? 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Mong 
rằng, cho đến khi nào fa còn ăn và nuốt bốn, năm miếng đồ 
ăn, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn". Con đã 


làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm 
chết. 


9. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này Tỷ-kheo, Thây tu tập niệm chết như thế nào? 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Mong 
rằng, cho đến khi nào ta còn ăn và nuốt một miếng đồ ăn, 
cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn". Con đã 


làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm 
chết. 


10. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 
- Này Tỷ-kheo, Thây tu tập niệm chết như thế nào? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Cho đến 
khi nào sau khi thở vào, ta thở ra, hay sau khi thở ra, ta thở 


vào, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn". Con 
đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập 


niệm chết. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 305 





11. Được nghe nói như vậy, Thế Tôn nói với các Tỷ- 
kheo ây: 


- Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như 
sau: "Mong răng ta sông ngày và đêm, tác ý đến lời dạy của 
Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy". 


- Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như 
sau: "Mong rằng ta sông trọn ngày tác ý đến lời dạy của Thế 
Tôn, ta đã làm nhiều như vậy. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
này tu tập niệm chết như sau: "Mong rằng ta sống trọn nửa 
ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, ta đã làm nhiều như 
vậy". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như 
sau: "Mong rằng ta sông trọn nửa ngày tác ý đến lời dạy của 
Thế Tôn, ta đã làm nhiều như vậy". Này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo này tu tập niệm chết như sau: "Mong rằng cho đến khi 
nào ta còn ăn phần đồ ăn khất thực, cho đến khi ấy, ta tác ý 
đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy". Này các 
Tỷ-kheo, Tý-kheo này tu tập niệm chết như sau: "Mong rằng 
cho đến khi nào ta còn ăn nửa phần đồ ăn khất thực, cho đến 
khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như 
vậy". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như 
sau: "Mong rằng cho đến khi nào ta còn ăn và nuốt bốn, năm 
miếng đồ ăn, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế 
Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy"... Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
này tu tập niệm chết như sau: "Mong rằng cho đến khi nào 
khi thở vào, ta thở ra, hay sau khi thở ra, ta thở vào, cho đến 
khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như 
vậy". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ây được gọi là những vị 
sống không phóng dật, tu tập rất sắc sảo niệm chết để đoạn 
diệt các lậu hoặc. Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải tu học 
như sau: "Hãy sống không phóng dật. Ta sẽ tu tập một cách 
sắc sảo niệm chết, để đoạn diệt các lậu hoặc". 


306 Chương VIII— Tám Pháp 





Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 
(IV) (74) Niệm Chết (2) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Nàtika, tại GinJakàvasatha. 
Tại đây, Thê Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Niệm chết, này các Ty-kheo, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, nhập vào bất tử, 
cứu cánh là bất tử. Vậy tu tập niệm chết như thế nào, làm cho 
sung mãn niệm chết như thế nào để đưa đến quả lớn, lợi ích 
lớn, nhập vào bắt tử, cứu cánh bất tử? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi ngày vừa tàn 
và đêm vừa an trú, suy tư như sau: "Các nhân duyên đem đến 
cái chết cho ta rất nhiều: con rắn có thể cắn ta; con bò cạp có 
thể cắn ta; hay con rít có thể cắn ta. Do vậy, ta có thể mệnh 
chung: như vậy sẽ chướng ngại cho ta. Ta có thể vấp ngã và 
té xuống. Cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn, hay mật 
có thê khuấy động ta, đàm có thể khuấy động ta. Các gió như 
kiếm có thể khuấy động ta. Người có thể công kích ta, hay 
phi nhân có thể công kích ta, do vậy có thể làm ta mệnh 
chung. Như vậy sẽ là chướng ngại cho ta". Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo ấy cần phải suy xét như sau: "Nếu ta còn có những 
pháp ác, bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung 
đêm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta". Này các Tỷ- 
kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi suy xét như vậy, biết được như 
sau: "Ta có những pháp ác, bất thiện chưa được đoạn tận, 
nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng có thê là chướng ngại 
cho ta", thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo Ấy, để đoạn tận các 
pháp ác, bất thiện Ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, 
tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyên chánh niệm 
và tỉnh giác. Ví như, này các Tỳ Kheo, áo bị cháy hay đầu bị 
cháy, thời để dập tắt áo ấy hay đầu ấ Ấy, cần phải tận lực tác 
động ước muốn, tinh tấn tỉnh cần nỗ lực, không có thối 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 307 





chuyền, chánh niệm và tỉnh giác. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo ấy, để đoạn tận các ác, bất thiện pháp ấy, cần phải 
tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không 
có thối chuyên, chánh niệm, và tỉnh giác. Nếu Tỷ-kheo ấy, 
trong khi suy xét, biết được như sau: "Ta không có những 
pháp ác, bất thiện chưa đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm 
nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta". Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo ấy cần phải sống hoan hỷ hân hoan, ngày đêm cần 
phải học tập trong các thiện pháp. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đêm vừa tàn và 
ngày vừa an trú, suy tư như sau: "Các nhân duyên đem đến 
cái chết cho ta rất nhiều: con rắn có thể cắn ta; con bò cạp có 
thể cắn ta; hay con tít có thể cắn ta. Do vậy, ta có thể mệnh 
chung. Như vậy sẽ là chướng ngại cho ta. Ta có thể vấp ngã 
và té xuống. Cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn, hay 
mật có thể khuấy động ta, hay đàm có thê khuấy động ta. Các 
gió như kiếm có thê khuấy động ta. Người hay phi nhân có 
thể công kích ta. Và như vậy có thể làm ta mệnh chung. Như 
vậy sẽ là chướng ngại cho ta." 


Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ấy cần phải suy xét như sau: 
"Nếu ta còn những pháp ác, bất thiện chưa được đoạn tận, 
nếu ta lỡ mệnh chung trong ngày, chúng có thể là chướng 
ngại cho ta". Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi suy 
xét như vậy biết được như sau: "Ta có những pháp ác, bất 
thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung ngày hôm 
nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta". Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo ấy, để đoạn tận các pháp ác, bất thiện â Ấy, cân phải 
tận lực tác động ước muốn, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực không 
có thối chuyền, chánh niệm và tỉnh giác. Ví như, này các Tỳ 
Kheo, áo bị chảy hay đầu bị cháy, thời để dập tắt áo ấy hay 
đầu ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tỉnh tấn tinh cần 


308 Chương VIII— Tám Pháp 





nỗ lực, không có thối chuyền, chánh niệm và tỉnh giác. Cũng 
vậy, này các Týỷ-kheo, Tý-kheo ấy để đoạn tận Các ác, bắt 
thiện pháp â Ấy. cân phải tận lực tác động ước muốn, tỉnh tấn, 

tinh cân, nô lực, không có thối chuyên, chánh niệm và tỉnh 
giác. Nếu vị Tỷ-kheo ấy, trong khi suy xét biết được như sau: 
“Ta có những pháp ác, bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta 
lỡ mệnh chung ngày hôm nay, chúng có thể là chướng ngại 
cho ta". Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải sống hoan hý, 
hân hoan, ngày đêm cần phải học tập trong các thiện pháp. 


Này các Tý-kheo, niệm về chết tu tập như vậy làm cho 
sung mãn như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn, thê nhập 
vào bât tử, cứu cánh là bât tử. 

(V) (75) Đây Đủ (1) 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám đầy đủ này. Thế nào là 
tám? 


___2. Đầy đủ tháo vát, đầy đủ phòng hộ, làm bạn với thiện, 
sông thăng băng điêu hòa, đây đủ lòng tin, đây đủ giới, đây 
đủ bô thí, đây đủ trí tuệ. 


Này các Tỷ-kheo, có tám đầy đủ này. 


Tháo vát trong công việc, 
Không phóng dật nhanh nhẹn, 
Sống đời sống thăng bằng, 
Giữ tài sản tháu được, 

Có tín, đầy đủ giới, 

Bồ thí, không xan tham, 

Rửa sạch đường thượng đạo, 
Án toàn trong tương lại, 
Đáy chính là tảm pháp, 

Bác tín chủ tâm câu, 

Bậc chân thật tuyên bố, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 309 





Đưa đến lạc hai đời, 

Hạnh phúc cho hiện tại, 

Và an lạc tương lai, 

Đáy trủ xứ gia chủ, 

Bồ thí tăng công đức. 
(VD) (76) Đầy Đủ (2) 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám đầy đủ này. Thế nào là 
tám? 


2. Đầy đủ tháo vát, đầy đủ phòng hộ, làm bạn với thiện, 
sông, thăng bằng điều hòa, đầy đủ lòng tin, đầy đủ ĐIỚI, đầy 
đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. Này các 1ỷ-kheo, có tám đầy đủ này. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đầy đủ về tháo vát? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử phảm làm 
nghề gì để sinh sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc 
nuôi bò, hoặc làm người bắn cung, hoặc làm việc cho vua, 
hoặc bất cứ nghề gì, trong nghề ấy, người ấy thiện xảo, 
không biết mệt, biết suy tư phương tiện vừa đủ để tự làm và 
điều khiển người khác làm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đầy 
đủ tháo vát. Và này các Týỷ-kheo, thế nào là đầy đủ phòng hộ? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, những tài sản của thiện nam 
tử, do tháo vát tinh tấn thâu hoạch được, do sức mạnh cánh 
tay chất chứa được, do mô hôi đồ ra đúng pháp, thâu hoạch 
được đúng pháp, vị ấy gìn giữ chúng, phòng hộ và bảo vệ. 
Làm thế nào các tải sản này của ta không bị vua mang đi, 
không bị trộm cướp mang đi, không bị lửa đốt, không bị 
nước cuốn trôi, không bị các người con thừa tự không khả ái 
cướp đoạt. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đầy đủ phòng hộ. Và 
này các Tý-kheo, thế nảo là làm bạn với thiện? 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử sống tại làng 
hay tại thị trân. Tại đây có những gia chủ, hay con người g1a 


310 Chương VIII— Tám Pháp 





chủ, những người trẻ được nuôi lớn trong giới đức, hay 
những người lớn tuổi được lớn lên trong giới đức, đầy đủ 
lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ, vị ấy 
giao thiệp, nói chuyện, thảo luận với những người ấy. Với 
những người đầy đủ lòng tin, vị ấy theo học đầy đủ lòng tin; 
với những người đầy đủ bồ thí, vị ấy theo học đầy đủ bồ thí; 
với những người đầy đủ trí tuệ, vị ấy theo học đầy đủ trí tuệ. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là làm bạn với thiện. Và này các 
Tỷ-kheo, thế nào là sống thăng bằng điều hòa? 


6. Ở đây, này các Tý-kheo, thiện nam tử sau khi biết tài 
sản nhập, sau khi biết tài sản xuất, sinh sống một cách thăng 
bằng điều hòa, không quá phung phí, không quá bỏn xẻn. 
Người ây suy nghĩ: "Đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ đi 
tiền xuất, còn lại như sau: không Phải là tiền xuất của ta, sau 
khi trừ tiền nhập, còn lại như vậy". Ví như, này các Tỷ-kheo, 
Người cầm cân hay đệ tử người cầm cân, sau khi câm cân, 
biết răng: "Với chừng â ấy, cân nặng xuống: hay với chừng ấy, 
cân bồng lên”. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử sau 
khi biết tài sản nhập, sau khi biết tài sản xuất, sinh sống một 
cách điều hòa, không quá phung phí, không quá bỏn xẻn, 
người ấy nghĩ rằng: "Đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ đi 
tiền xuất còn lại như vậy; không phải là tiền xuất của ta, sau 
khi trừ đi tiền nhập, còn lại như vậy". Này các Tỷ-kheo, nếu 
thiện nam tử này, tiền nhập vào ít, nhưng sống nỆp sống rộng 
rãi (hoang phí), thời người ta nói vê người ây như sau: 
"Người thiện nam tử này ăn tài sản của người ấy như người 
ăn trái cây sung". Này các Tý-kheo, nêu người thiện nam tử 
này có tiền nhập lớn, nhưng sống nếp sống cơ cực, thời 
người ta sẽ nói về người ấy như sau: "Người thiện nam tử 
này sẽ chết như người chết đói". Khi nào, này các Tỷ-kheo, 
sau khi biết tài sản nhập, sau khi biết tài sản xuất, sống nếp 
sông thăng bằng điều hòa, không quá phung phí, không quá 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 311 





bón xẻn, nghĩ rằng: "Như vậy, tiền nhập của ta, sau khi trừ đi 
tiền xuất, còn lại như vậy; không phải là tiền xuất, sau khi trừ 
tiền nhập, còn lại như vậy". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nếp 
sống thăng bằng, điều hòa. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là 
đầy đủ lòng tin? 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử có lòng tin, tin 
tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế Tôn... bậc 
Đạo Sư của chư Thiên và loài Người, Phật, Thế Tôn". Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là đầy đủ lòng tin. Và này các Tỷ-kheo, 
thế nào là đầy đủ giới? 

§.Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử từ bỏ sát sanh... 
từ bỏ không đắm say rượu men, rượu nấu. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là đầy đủ giới. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đầy đủ 
bô thí? 


9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử sống ở gia 
đình, với tâm không bị cấu uế xan tham chỉ phối, bố thí rộng 
rãi, với bàn tay rộng mở, vui thích từ bỏ, sẵn sàng để được 
yêu cầu, vui thích chia xẻ vật bố thí. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là đầy đủ bố thí. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đầy đủ, 
trí tuệ? 


10. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử có trí tuệ, 
thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với Thánh thể nhập (quyết 
trạch), chơn chánh, chấm dứt khổ đau. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là đầy đủ trí tuệ. 


Tháo vát trong công việc, 
Không phóng dạt, nhanh nhẹn, 
Sống đời sống thăng bằng, 
Giữ tài sản tháu được, 

Có tín, đây đủ giới, 

Bồ thí không xan tham, 


312 Chương VIII— Tám Pháp 





Rửa sạch đường thượng đạo, 
Án toàn trong tương lại, 
Đây chính là tám pháp, 
Bậc tín chủ tâm cầu, 
Bác chân thật tuyên bố, 
Đưa đến lạc hai đời, 
Hạnh phúc cho hiện tại, 
Và an lạc tương lai, 
Đáy trủ xứ gia chủ, 
Bồ thí tăng công đức. 
(VID) (77) Dục 


- 1, Tại đấy, Tôn giả Sàriputta gọi các Tý-kheo: "Này các 
Hiên giả Tỷ-kheo”. 
- Thưa Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SảrIputta nói như sau: 


2. - Này các Hiền giả, có tám hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thế nào là tám? 

3. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo trong khi sông 
nhàn tịnh, không có tỉnh tấn, khởi lên ước muôn có lợi dưỡng. 
Vị ấy hăng hái, phấn chắn, tinh tấn để được lợi dưỡng. Dầu 
cho vị ấy hăng hái, phân chấn, tỉnh tấn để được lợi dưỡng, 
nhưng lợi dưỡng không đến. Do không được lợi dưỡng, vị ây 
sâu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. 
Này các Hiền giả, vị ấy được gọi là Tỷ-kheo sống ham muốn 
lợi dưỡng, hăng hái, phần chấn, tỉnh tấn để được lợi dưỡng; 
không được lợi dưỡng, vị ẫy sầằu muộn, than khóc, bỏ rơi 
diệu pháp. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 313 





4. Ở đây, này các Hiện giả, có Tỷ-kheo trong khi sông 
nhàn tịnh, không có tỉnh tấn, khởi lên ước muôn có lợi dưỡng. 
Vị ấy hăng hái, phân chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng. Do 
hăng hái, phấn chấn, tỉnh tấn đề được lợi dưỡng, lợi dưỡng 
khởi lên. Với lợi dưỡng ấy, vị ấy đắm say, phóng dật, rơi vào 
tình trạng đắm say, phóng dật. Đây gọi là Tỷ-kheo sống ham 
muốn lợi dưỡng, hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi 
dưỡng: được lợi dưỡng, trở thành đấm say, phóng dật và bỏ 
rơi điệu pháp. 

5. Ở đây, này các Hiện giả, có Tỷ-kheo trong khi sông 
nhàn tịnh không có tính tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. 
Vị ấy không hăng hái, không phân chắn, không tinh tấn để 
được lợi dưỡng. Do vị ây không hăng hái, không phân chắn, 
không tỉnh tắn, lợi dưỡng không khởi lên. VỊ ây do không 
được lợi dưỡng, nên sâu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, 
rơi vào bất tỉnh. Đây gọi là Tỷ-kheo sống ham muôn lợi 
dưỡng, không hăng hái, không phân chắn, không tinh tấn để 
được lợi dưỡng; không được lợi dưỡng, nên sầu muộn, than 
van và bỏ rơi diệu pháp. 

6. Ở đây, này các Hiền giả, có Tỷ-kheo trong khi sống 
nhàn tịnh, không có tỉnh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. 
Vị ấy không hãng hái, không phân chấn, không tinh tấn để 
được lợi dưỡng. Dầu vị ấy không hăng hái, không phần chấn, 
không tinh tấn để được lợi dưỡng, lợi dưỡng khởi lên. Với 
lợi dưỡng ấy, vị ấy đắm say phóng dật, rơi vào trạng thái 
đăm say, phóng dật. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo 
sống ham muôn lợi dưỡng, không hăng hái, không phân chân, 
không tinh tấn để được lợi dưỡng: được lợi dưỡng, bị đắm 
say, bị phóng dật và bỏ rơi diệu pháp. 


7. Ở đây, này các Hiền giả, có Tý-kheo trong khi sống 
nhàn tịnh, không có tính tân, khởi lên ước muôn có lợi dưỡng. 


314 Chương VIII— Tám Pháp 





Vị ấy hăng hái, phấn chắn, tinh tấn để được lợi dưỡng. Dầu 
cho vị ẫy hăng hái, phân chấn, tinh tấn đề được lợi dưỡng, lợi 
dưỡng không khởi lên. Vị ấy dầu không được lợi dưỡng, 
không sầu muộn, không than van, không khóc lóc, không đập 
ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này các Hiền giả, đây gọi là 
Tỷ-kheo, sống ham muốn lợi dưỡng, hăng hái, phấn chấn, 
tỉnh tấn để được lợi dưỡng; không được lợi dưỡng, không 
sầu muộn, không than van, và không bỏ rơi diệu pháp. 

§. Ở đây, này các Hiền giả, có Tý-kheo trong khi sống 
nhàn tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng, 
vị ấy hăng hái, phần chắn, tỉnh tấn để được lợi dưỡng. Do vị 
ấy hăng hái, phấn chấn, tỉnh tấn để được lợi dưỡng, lợi 
dưỡng khởi lên. Với lợi dưỡng Ấy, VỊ ây không đắm say, 
không phóng dật, vị ấy không có rơi vào đăm say, phóng dật. 
Này các Hiền giả, đây gọi là Tỷ-kheo sống ham muôn lợi 
dưỡng, hăng hái, phân chấn, tỉnh tấn để được lợi dưỡng; 
được lợi dưỡng, không đắm say, không phóng đật, không bỏ 
rơi diệu pháp. 

9. Ở đây, này các Hiền giả, trong khi sống nhàn tịnh, 
không có tỉnh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. VỊ ẫy 
không hăng hái, không phân chấn, không tinh tấn đề được lợi 
dưỡng. Do vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, không 
tinh tấn, lợi dưỡng không khởi lên. Vị ấy dầu không được lợi 
dưỡng, không sâu muộn, không than van, không khóc lóc, 
không đập ngực, không rơi vào bắt tỉnh. Này các Hiền giả, 
đây gọi là Ty-kheo sông ước muốn lợi dưỡng, không hăng 
hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng; 
không được lợi dưỡng, không sầu muộn, không than van, 
không bỏ rơi diệu pháp. 

10. Ở đây, này các Hiền giả, có Tỷ-kheo trong khi sống 
nhàn tịnh, không có tính tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 315 





Vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để 
được lợi dưỡng. Dâu cho vị ây không hăng hái, không phân 
chân, không tính tân đê được lợi dưỡng, lợi dưỡng khởi lên. 
Vị ấy, với lợi dưỡng ấy, không đắm say, không phóng dật, 
không rơi vào trạng thái đăm say phóng dật. Này các Hiền 
giả, đây gọi là Tỷ-kheo. sống ham muôn lợi dưỡng, không 
hăng hái, không phân chân, không tỉnh tân đê được lợi dưỡng; 
được lợi dưỡng, không đăm say, không phóng dật, không bỏ 
rơi điệu pháp. 

Này các Hiền giả, có tám hạng người này sống có mặt, 
hiện hữu ở đời. 

(VHI (78) Vừa Đủ 

1. Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 


- Này chư Hiền, thành tựu sáu pháp, Tỷ-kheo là vừa đủ 
cho tự mình, là vừa đủ cho các kẻ khác. Thê nào là sáu? 


2. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo nhanh nhẹn nắm 
được ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì những 
pháp đã được nghe; là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được 
thọ trì; sau khi biết ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; sau khi 
biết ý nghĩa, sau khi biết pháp, thực hành pháp và tùy pháp; 
giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã, phân minh, 
phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa lý minh xác; có khả 
năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 
hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. Thành tựu sáu pháp này, 
này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa đủ cho tự mình, là vừa đủ 
cho các người khác. 

3. Thành tựu năm pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là 
vừa đủ cho tự mình, là vừa đủ cho các người khác. Thế nào 
là năm? 


316 Chương VIII— Tám Pháp 





4. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn 
năm được ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì các 
pháp được nghe; là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được 
thọ trì; sau khi hiểu nghĩa; sau khi hiểu pháp, thực hành pháp 
và tùy pháp; giọng nói dễ nghe...; làm cho hoan hỷ các vị 
đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu năm pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa 
đủ cho tự mình, là vừa đủ cho người khác. 


5. Thành tựu bốn pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là 
vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các kẻ khác. Thê nào 
là bôn? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo nhanh nhẹn, năm 
được ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì các pháp 
được nghe; là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; 
sau khi hiểu nghĩa; sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy 
pháp; giọng nói không dễ nghe; phát âm không tốt, lời nói 
không tao nhã, không phân minh, phát ngôn bập bẹ, giải 
thích lý không minh xác; không có khả năng thuyết giảng, 
khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị đồng 
Phạm hạnh. 


Thành tựu bốn pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa 
đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các kẻ khác. 


7. Thành tựu bốn pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là 
vừa đủ cho các kẻ khác, không vừa đủ cho tự mình. Thê nảo 
là bốn? 


§. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo nhanh nhẹn nắm 
được ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì các pháp 
đã được nghe; không là người suy tư ý nghĩa các pháp đã 
được thọ trì; không có sau khi hiểu nghĩa; sau khi hiểu pháp, 
thực hành pháp và tùy pháp; giọng nói dễ nghe; phát âm tốt, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 317 





lời nói tao nhã, phân minh, phát minh không bập bẹ, giải 
thích lý minh xác; có khả năng thuyêt giảng, khích lệ, làm 
cho phân khởi, làm cho hoan hỷ các vị đông Phạm hạnh. 


Thành tựu bốn pháp này, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là 
vừa đủ cho các người khác, không vừa đủ cho tự mình. 


9. Thành tựu ba pháp, này các Hiền giả, Tý-kheo là vừa 
đủ cho tự mình, không vừa đủ cho kẻ khác. Thê nào là ba? 


10. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo không nhanh 
nhẹn năm được ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì 
các pháp đã được nghe; là người suy tư ý nghĩa các pháp đã 
được thọ trì; sau khi hiểu nghĩa; sau khi hiểu pháp, thực hành 
pháp và tùy pháp; giọng nói không dễ nghe... giải thích 
nghĩa lý không minh xác; không có khả năng thuyết giảng... 
làm cho hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu ba pháp này, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là 
vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các kẻ khác 


11. Thành tựu ba pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là 
vừa đủ cho các kẻ khác, không vừa đủ cho tự mình. Thê nào 
là ba? 


12. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo không nhanh 
nhẹn năm được ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì 
các pháp đã được nghe; không là người suy tư ý nghĩa các 
pháp đã được thọ trì; không là người sau khi hiểu nghĩa; sau 
khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp; giọng nói dễ 
nghe... giải thích nghĩa lý minh xác; có khả năng thuyết 
giảng ... làm cho hoan hý các vị đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu ba pháp này, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là 
vừa đủ cho các kẻ khác, không vừa đủ cho tự mình. 


318 Chương VIII— Tám Pháp 





13. Thành tựu hai pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là 
vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho người khác. Thế nào 
là hai? 

14. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo không nhanh 
nhẹn năm được ý nghĩa trong các thiện pháp; không là người 
thọ trì các pháp đã được nghe; là người suy tư ý nghĩa các 
pháp đã được thọ trì; là người sau khi hiểu nghĩa; sau khi 
hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp; giọng nói không dễ 
nghe... giải thích nghĩa lý không minh xác; không có khả 
năng thuyết giảng... làm cho hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu hai pháp này, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là 
vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các người khác. 


15. Thành tựu hai pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là 
vừa đủ cho các kẻ khác, không vừa đủ cho tự mình. Thê nào 
là hai? 


l6. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo không nhanh 
nhẹn năm được ý nghĩa trong các thiện pháp; không là người 
thọ trì các pháp đã được nghe; không suy tư ý nghĩa các pháp 
đã được thọ trì; không là người sau khi hiểu nghĩa; sau khi 
hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp; giọng nói dễ nghe, 
phát âm tốt, lời nói tao nhã, phân minh, phát ngôn không bập 
bẹ, giải thích nghĩa lý minh xác; có khả năng thuyết giảng 
pháp thoại, khích lệ, làm cho phẫn khởi, làm cho hoan hỷ các 
vị đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu hai pháp này, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là 
vừa đủ cho người khác, không vừa đủ cho tự mình. 

(IX) Œ9) Thối Đọa 

l. - Này các Tỷ-kheo, có tám pháp này đưa Tỷ-kheo 
hữu học đền thôi đọa. Thê nào là tám? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 319 





2. Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ 
nghỉ, ưa thích hội chúng, không phòng hộ các căn, không tiệt 
độ trong ăn uông, ưa thích giao thiệp, ưa thích hý luận. 


— Này các Tỷ-kheo, tám pháp này đưa Tỷ-kheo hữu học 
đên thôi đọa. 


3. Này các Iy-kheo, có tám pháp này đưa Tỷ-kheo hữu 
học đên không thôi đọa. Thê nào là tám pháp? 


4. Không ưa thích công việc, không ưa thích nói 
chuyện, không ưa thích ngủ nghỉ, không ưa thích hội chúng, 
các căn được phòng hộ, tiết độ trong ăn uống, không ưa thích 
giao thiệp, không ưa thích hý luận. 


Này các Tỷ-kheo, có tám pháp này đưa Tỷ-kheo hữu 
học đên không thôi đọa. 


(X) (80) Tám Căn Cứ Đề Biếng Nhác và Tinh Tấn 


1. Này các Tỷ-kheo, có tám căn cứ này để biếng nhác. 
Thê nảo là tám? 


2.Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có việc phải làm, 
vị ấy nghĩ: "Có việc ta sẽ phải làm. Nà g nêu ta làm, thời 
thân sẽ mệt Tỏi, vậy ta hãy năm xuông”. VỊ ây nằm xuống, 
không cô gắng tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để 
chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì 
chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác 
thứ nhất. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có việc phải làm. 
Vị ấy suy nghĩ: "Có việc ta đã làm, do ta đã làm, thân bị mệt 
mỏi, vậy ta hãy nằm xuống". Vị ấy năm xuống, không cố 
găng tinh tấn để đạt những gì chưa đạt, để chứng đắc những 
gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 
Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ hai. 


320 Chương VIII— Tám Pháp 





4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có con đường Tỷ-kheo cần 
phải đi. Vị ấy suy nghĩ: "Có con đường ta sẽ phải đi. Nếu ta 
đi, thời thân sẽ mệt mỏi, vậy ta hãy năm xuống". Vị ấy nằm 
xuống, không có gắng... chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, 
đây là căn cứ biếng nhác thứ ba. 


5. Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, có con đường Tỷ-kheo đã 
đi. Vị ấy suy nghĩ: "Ta đã đi con đường. Do ta Sb đi con 
đường, nên thân bị mệt mỏi, vậy ta hãy năm xuống". Vị ấy 
nằm xuống, không cố gắng... chưa chứng ngộ. Này các Tỷ- 
kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ tư. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi khất thực 
trong làng hay trong thị trấn, không nhận được các đồ ăn loại 
thô hay tế, đầy đủ như ý muốn. Vị ấy suy nghĩ: "Ta đi khất 
thực trong làng hay trong thị trấn, không nhận được các đồ 
ăn loại thô hay tế, đầy đủ như ý muốn. Nay HH ta mệt mỏi, 
không có thê chịu đựng. Vậy ta hãy năm xuống". Vị ấy nằm 
xuống, không có gắng... chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, 
đây là căn cứ biếng nhác thứ năm. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi khất thực 
trong làng hay trong thị trấn, nhận được các đồ ăn loại thô 
hay tế, đầy đủ như ý muốn. Vị ấy suy nghĩ: "Ta đi khất thực 
trong làng hay trong thị trần, nhận được các đô. ăn loại thô 
hay tế, đầy đủ như ý muốn. Nay thân ta nặng nề, không có 
thê chịu đựng, nặng nề như loại đậu bị ngâm nước. Vậy ta 
hãy năm xuống". Vị ấy nằm xuống, không cố găng.. . chưa 
chứng ngộ. Này các Tý-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ 
sáu. 


S. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo bị bệnh nhẹ. VỊ 
ấy suy nghĩ: "Nay bệnh nhẹ này khởi lên nơi ta, có lý do đề 
năm xuống, vậy ta hãy năm xuống". Vị ấy nằm xuống, không 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 321 





cố găng... chưa chứng ngộ. Này các Tý-kheo, đây là căn cứ 
biếng nhác thứ bảy. 

9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đau bệnh mới 
khỏi, mới khỏi bệnh không bao lâu, vị ấy suy nghĩ: "Ta đau 
bệnh mới khỏi, mới khỏi bệnh không bao lâu, thân ta do 
bệnh bị yếu, không có thê chịu đựng, vậy ta hãy năm xuống". 
Vị ấy nằm xuống, không cô gắng... chưa chứng ngộ. Này các 
Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ tám. 


Này các Tỷ-kheo, đây là tám căn cứ biếng nhác. 


10. Này các Tỷ-kheo, có tám căn cứ này để siêng năng. 
Thê nảo là tám? 


11. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo có việc phải làm. 
Vị ấy nghĩ: "Có việc ta sẽ phải làm. Nếu ta làm việc, thời 
không dễ gì để ta tác ý đến lời dạy của các đức Phật. Vậy 
trước hết, ta bắt đầu tinh tấn, để đạt được những gì chưa đạt, 
để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những 
gì chưa chứng ngộ". Vị ấy bắt đầu tỉnh tấn để đạt được 
những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, 
để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, 
đây là căn cứ siêng năng thứ nhất. 

12. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã làm một công 
việc. Vị ấy suy nghĩ: "Ta đã làm một công việc. Do ta làm 
công việc, ta đã không có thể tác ý đến lời dạy của các đức 
Phật. Vậy trước hết, ta bắt đầu tinh tấn, để đạt được những gì 
chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng 
ngộ những gì chưa chứng ngộ". Vị ấy bắt đầu tinh tấn để đạt 
được... chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ 
siêng năng thứ hai. 

13. Ở đây, này các Tý-kheo, có con đường Tỷ-kheo cần 
phải đi. Vị ấy suy nghĩ: "Ta sẽ cần phải đi con đường. Do ta 


322 Chương VIII— Tám Pháp 





đi con đường, không dễ gì để ta tác ý đến lời dạy của các đức 
Phật. Vậy trước hết, ta bắt đầu tinh tấn... để chứng ngộ 
những gì chưa chứng ngộ". Vị ấy bắt đầu tinh tấn để đạt 
được... chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ 
siêng năng thứ ba. 


14. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đi con đường. 
Vị ấy suy nghĩ: "Ta đã đi con đường. Do ta đi con đường, ta 
đã không có thê nghĩ đến lời dạy của các đức Phật. Vậy ta 
hãy bắt đầu tinh tấn... để chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ". Vị ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được... chưa chứng ngộ. 
Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ tư. 


15. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đi khất thực 
trong làng hay trong thị trần, không nhận được các đỗ ăn loại 
thô và loại tế đầy đủ như ý muôn. VỊ â ấy suy nghĩ: "Ta đi khất 
thực trong làng hay trong thị trấn, không nhận được các đồ 
ăn loại thô hay loại tế đầy đủ như ý muốn, thân ta (do vậy) 
được nhẹ nhàng, có thể chịu đựng. Vậy ta hãy bắt đầu tinh 
tấn... để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ". Vị ấy bắt đầu 
tinh tấn để đạt được... chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, 
đây là căn cứ siêng năng thứ năm. 

16. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đi khất thực 
trong làng hay trong thị trần, nhận được các đỗ ăn loại thô và 
loại tế đầy đủ như ý muốn. Vị ấy suy nghĩ: "Ta đi khất thực 
trong làng hay trong thị trấn, nhận được các đồ ăn loại thô 
hay loại tế đầy đủ như ý muốn. Thân ta có sức mạnh, có thê 
chịu đựng. Vậy ta hãy bắt đầu tinh tấn... để chứng ngộ những 
gì chưa chứng ngộ". Vị ấy bắt đầu tỉnh tấn ... chưa chứng 
ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ sáu. 

17. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo mới khỏi một 
bệnh nhẹ. VỊ ẫây suy nghĩ: "Bệnh nhẹ này khởi lên nơi ta. Sự 
kiện này có xảy ra: bệnh này có thê tăng trưởng nơi ta. Vậy 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 323 





trước hết, ta hãy bắt đầu tinh tắn... chưa chứng ngộ". Này các 
Ty-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ bảy. 


18. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo mới khỏi bệnh, 
được khỏi bệnh không bao lâu, vị ấy suy nghĩ: "Ta mới khỏi 
bệnh, được khỏi bệnh không bao lâu. Sự kiện này có xảy ra: 
bệnh này của ta có thê trở lại. Vậy trước hết, ta hãy bắt đầu 
tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những 
gì chưa chứng đắc, đê chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ”. 
Vị ấy bắt đầu tinh tấn, để đạt được những gì chưa đạt, để 
chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì 
chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng 
thứ tám. 


Này các Tỷ-kheo, có tám căn cứ siêng năng này. 


IX. Phẩm Niệm 


(D (81) Niệm 


1. - Khi chánh niệm tỉnh giác không có, này các Tỷ- 
kheo, với người không có chánh niệm tỉnh giác, tàm úy đi 
đến hủy diệt. Khi tàm úy không có, này các Tỷ-kheo, với 
người thiếu tàm úy, chế ngự các căn đi đến hủy diệt. Khi chế 
ngự các căn không có, với người thiếu chế ngự các căn, giới 
đi đến hủy diệt. Khi giới không có, với người thiếu giới, 
chánh định đi đến hủy diệt. Khi chánh định không có, với 
người không có chánh định, tri kiến như thật đi đến hủy diệt. 
Khi tri kiến như thật không có, với người thiếu tri kiến như 
thật, nhàm chán, ly tham đi đến hủy diệt. Khi nhàm chán, ly 
tham không có, với người thiếu nhàm chán, ly tham, giải 


324 Chương VIII— Tám Pháp 





thoát tri kiến đi đến hủy diệt. Ví như, này các Tỷ-kheo, một 
cây không có cành và lá, các mầm non của cây ấy không đi 
đến thành mãn, vỏ cây, giác cây, lõi cây không đi đến thành 
mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi chánh niệm tỉnh giác 
không có, với người không có chánh niệm tỉnh giác tàm úy 
đi đến hủy diệt... giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt. 

2. Khi chánh niệm tỉnh giác có mặt, với người có chánh 
niệm tỉnh giác, tàm úy đi đến đầy đủ. Khi tàm úy có mặt, này 
các Tỷ-kheo, với người đầy đủ tàm úy, chế ngự các căn, đi 
đến đầy đủ. Khi chế ngự các căn có mặt, với người đầy đủ 
chế ngự các căn, giới đi đến đầy đủ. Khi giới có mặt, với 
người đầy đủ giới, chánh định đi đến đầy đủ. Khi chánh định 
có mặt, với người đầy đủ chánh định, tri kiến như thật đi đến 
đầy đủ. Khi tri kiến như thật có mặt, với người đầy đủ tri 
kiến như thật, thời nhàm chán, ly tham đi đến đầy đủ. Khi 
nhàm chán, ly tham có mặt, với người đầy đủ nhàm chán, ly 
tham, giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ. Ví như, này các Tỷ- 
kheo, một cây có cành và lá, các mầm non và lỗi cây đi đến 
thành mãn, vỏ cây, giác cây và lõi cây đi đến thành mãn. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi chánh niệm tỉnh giác có mặt, 
với người đầy đủ chánh niệm tỉnh giác... giải thoát tri kiến đi 
đến đây đủ. 

(ID (82) Tôn Giả Punniya 

1. Rồi Tôn giả Punniya đi đến Thế Tôn, sau khi đến... 
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Punniya bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, có khi Thế 
Tôn thuyết pháp, có khi Thế Tôn không thuyết pháp? 

2. - Này Pumniya, Tỷ-kheo có lòng tin, không đi đến yết 
kiến, Thế Tôn không có thuyết pháp. Khi nào Tỷ-kheo có 
lòng tin và đi đến yết kiến, như vậy Thế Tôn có thuyết pháp. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 325 





Này Punniya, Tỷ-kheo có lòng tin, có đi đến yết kiến, nhưng 
không có hầu hạ, có hầu hạ nhưng không hỏi... có hỏi nhưng 
không lóng tai... có lóng tai nghe pháp, nhưng nghe pháp 
không có thọ trì... nghe pháp có thọ trì nhưng không suy nghĩ 
đến ý nghĩa các pháp được thọ trì... có suy nghĩ các pháp 
được thọ trì, nhưng sau khi biết nghĩa, sau khi biết pháp, 
không thực hành pháp và tùy pháp. Thế Tôn không thuyết 
pháp. Khi nào, này Punniya lòng tin, có đi đến yết kiến, có 
hầu hạ, có hỏi, có lóng tai nghe, có thọ trì pháp, có suy tư ý 
nghĩa các pháp được thọ trì, sau khi biết nghĩa, sau khi biết 
pháp, thực hành pháp và tùy pháp, như vậy, Như Lai có 
thuyết pháp. 


Thành tựu những pháp này, này Punniya, nhất định 
Như Lai thuyêt pháp. 


(HD (83) Cội rễ Của Sự Vật 


1. - Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo đến hỏi: 
"Thưa Hiền giả, tất cả pháp lấy gì làm căn bản? Tất cả pháp 
lây gì làm sanh khởi? Tất cả pháp lấy gì làm tập khởi? Tất cả 
pháp lây gì làm chỗ tụ hội? Tất cả pháp lây gì làm thượng 
thủ? Tất cả pháp lây gì làm tăng thượng? Tất cả pháp lấy gì 
làm tối thượng? Tất cả pháp lây gì làm lõi cây?" Được hỏi 
vậy, này các Tỷý-kheo, các Thây trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy 
như thế nào? 

2. - Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế 
Tôn làm căn bản, lẫy Thế Tôn làm lãnh đạo, lẫy Thế Tôn làm 
chỗ nương tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy 
thuyết ý nghĩa lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ- 
kheo sẽ thọ trì. 

- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
giảng. 


326 Chương VIII— Tám Pháp 





- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

3. - Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo có hỏi 
như sau: "Thưa Hiền giả, tất cả pháp lây gì làm căn bản? Tất 
cả pháp lấy gì làm sanh khỏi? Tắt cả pháp lây gì làm tập khởi? 
Tất cả pháp lây gì làm chỗ tụ hội? Tất cả pháp lây gì làm 
thượng thủ? Tất cả pháp lấy gì làm tăng thượng? Tất cả pháp 
lây gì làm tôi thượng? Tât cả pháp lây gì làm lõi cây?” Được 
hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Thây trả lời như sau: "Này chư 
Hiên, các pháp lây dục làm căn bản. Tât cả pháp lây tác ý 
làm sanh khởi. Tât cả pháp lây xúc làm tập khởi. Tât cả pháp 
lây thọ làm chỗ tụ hội. Tất cả pháp lấy định làm thượng thủ. 
Tất cả pháp lây niệm làm tăng thượng. Tất cả pháp lây tuệ 
làm tối thượng. Tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây". Được 
hỏi như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy trả lời cho các 
du sĩ ngoại đạo ây như vậy. 

(IV) (84) Đại Ăn Trộm 

1. - Thành tựu tám chi phần, này các Tỷ-kheo, người ăn 
trộm lớn mau chóng đi đên đường cùng, không tôn tại lâu dài. 
Thê nảo là tám? 

Đập người không đập, lây trộm không để lại cái gì, giết 
nữ nhân, hiếp dâm thiếu nữ, xâm phạm người xuất gia; xâm 
phạm ngân khố của vua; làm việc quá gần nhà, và không 
khéo cât giâu. 

Thành tựu tám chi phần này, này các Tỷ-kheo, người ăn 
trộm lớn mau chóng đi đên đường cùng, không tôn tại lâu dài. 

3. Thành tựu tám chi phần, này các Tỷ-kheo, người ăn 
trộm lớn không mau chóng đi đên đường cùng, tôn tại được 
lâu dài. Thê nào là tám? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 327 





4. Không đập người không đập, lẫy trộm có để lại cái gì, 
không giết nữ nhân, không hiếp dâm thiếu nữ; không xâm 
phạm người xuất gia, không xâm phạm ngân. khố của vua, 
không làm việc quá gần nhà, và khéo léo cất giấu. 


Thành tựu tám chi phần này, này các Tỷ-kheo, một 
người ăn trộm không mau chóng đi đến đường cùng, tồn tại 
được lâu dài. 


(V) (85) Người Sa Môn 


I. - Sa-môn, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với Như 
Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Bà-la-môn, này các 
Tyỷ-kheo, là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. Bậc Chánh trí, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa 
với Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Dược sư là 
đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 
Bậc Ly cấu, này các Tý-kheo, là đồng nghĩa với Như Lai, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Bậc Có trí, này các Tỷ-kheo, 
là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 
Bậc Giải thoát, này các Tý-kheo, là đồng nghĩa với Như Lai, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 


Sa-môn đạt được gì, 

Phạm chí thành mãn gì, 
Bác Chánh trí đạt gì, 

Bác Dược sư vô thượng, 
Bậc Ly cấu đạt gì. 

Bậc Vô cấu thanh tịnh, 
Bác Trí đạt được gì, 

Bác Giải thoát vô thượng. 
Trong chiến trận T: ạ thắng, 
Giải thoát khỏi triển phược, 
Voi tối thượng nhiếp phục, 
Ta, vô học, tịch tịnh. 


328 Chương VIII— Tám Pháp 





(VD (86) Đảnh Lễ 


I. Một thời, Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng 
Kosala với chúng Tỷ-kheo, đi đến một làng Bà-la-môn của 
dân chúng Kosala tên là Icchànangala. Tại đấy, Thế Tôn trú 
ở lcchànangala, tại khu rừng lcchànangala. 


2. Các Bà-la-môn gia chủ trú ở lcchànangala được nghe: 
"Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích-ca, 
nay đã đến Icchànangala, trú ở Icchànangala, tại khu rừng 
Icchànangala, những tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền 
đi về Sa-môn Gotama: "Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, 
Phật, Thế TUN Lành thay, nếu được yết kiến một bậc A-la- 
hán như vậy.' ' Rồi Bà-la-môn gia chủ sau khi đêm â ây đã mãn, 
đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm, đi đến 
Icchànangala, sau khi đến, đứng tại ngoài cửa nói lớn tiếng 
làm ồn ảo. 

3. Lúc bấy giờ, Tôn giả Nàgita là thị giả của Thế Tôn. 
Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Nàgita: 

- Này Nàgita, những ai lớn tiếng, cao tiếng như những 
hàng cá, với đống cá lớn? 

- Các người ấy, bạch Thế Tôn là các Bà-la-môn gia chủ 
ở lcchànangala đang đứng ở ngoài công vào, đem theo rất 
nhiều đồ ăn loại cứng và loại mêm cho Thế Tôn và chúng 
Tăng. 


- Này Nàgtta, Ta không có liên hệ gì với danh vọng, và 
danh vọng không có liên hệ gì với Ta. Này Nàgtta, những ai 
tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có 
phí sức an ồn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc mả 
Ta đã tìm được không khó khăn, tìm được không mệt nhọc, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 329 





tìm được không phí sức, hãy để họ thọ hưởng lạc như phân, 
thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh văn lạc ây. 


- Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy chấp nhận! Thiện 
Thệ hãy chấp nhận. Bạch Thế Tôn, nay là thời Thế Tôn chấp 
nhận. Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ Ấy, các Bà-la-môn 
gia chủ ở thị trấn và ở quốc độ cũng sẽ đi đến với tâm hướng 
về Ngài. Ví như trời mưa nặng hạt, và nước mưa được chảy 
tùy theo chiều dốc. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn sẽ 
đi đến chỗ nào, tại chỗ ấy, các Bà-la-môn gia chủ ở tại thị 
trấn và quốc độ cũng sẽ đi đến, với tâm hướng về Ngài. Vì 
sao? Bạch Thế Tôn, do vì giới hạnh và trí tuệ của Thế Tôn. 


- Này Nàgtta, Ta không có liên hệ với danh vọng và 
danh vọng không có liên hệ gì với Ta. Này Nàgtta, những ai 
tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có 
phí sức an lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; còn Ta, 
Ta đã tìm được không khó khăn, tìm được không mệt nhọc, 
tìm được không phí sức, hãy để họ thọ hưởng lạc như phân, 
thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh văn lạc ấy. Này 
Nàgtta, một số chư Thiên tìm được có khó khăn, tìm được có 
mệt nhọc, tìm được có phí sức an ồn lạc, viễn ly lạc, an tịnh 
lạc, chánh giác lạc, mà Ta, Ta đã tìm được không có khó 
khăn, tìm được không có mệt nhọc, tìm được không có phí 
sức. Này Nàgta, khi nào các Thây họp với nhau, tụ hội với 
nhau, sông an trú chú tâm trong nêp sông hội chúng, thời Ta 
suy nghĩ như sau: "Thật vậy, các Tôn giả này của Ta tìm 
được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí 
sức an ồn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc này; còn 
Ta, Ta đã tìm được không có phí sức an ôn lạc, viễn ly lạc, 
an tịnh lạc, chánh giác lạc. Cho nên các Tôn giả của Ta mới 
họp với nhau, tụ hội với nhau, sống an trú chú tâm trong nếp 
sống hội chúng". 


330 Chương VIII— Tám Pháp 





4. Này Nàgita, khi nào Ta thấy các Tỷ-kheo, chơi giỡn 
lây ngón tay đâm thọc nhau. Này Nàgita, Ta suy nghĩ như 
sau: "Thật vậy, các Tôn giả này của Ta tìm được có khó khăn, 
tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức an ồn lạc, viễn ly 
lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; còn Ta, Ta đã tìm được... 
chánh giác lạc. Cho nên các Tôn giả của Ta mới chơi giốn 
lây ngón tay đâm thọc nhau". 


5. Ở đây, này Nàgita, khi Ta thấy các Tỷ-kheo sau khi 
ăn cho đến thỏa mãn, cho đến bụng có thể chứa được, rồi 
sống chú tâm vào lạc nằm xuống, lạc về xúc, lạc về ngủ, khi 
ấy, này Nàgita, Ta suy nghĩ như sau: "Thật sự, các Tôn giả 
này tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được 
có phí sức an ồn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; 
còn Ta thời chứng được không khó khăn, chứng được không 
mệt nhọc, chứng được không phí sức an ồn lạc, viễn ly lạc, 
an tịnh lạc, chánh giác lạc; vì rằng các Tôn giả này, sau khi 
ăn cho đến thỏa mãn, cho đến bụng có thê chứa DU, rồi 
sông chú tâm vào lạc nằm xuống, lạc về xúc, lạc về ngủ". 


6. Ở đây, này Nàgita, khi ta thấy Tý- -kheo trú ở cuối 
làng, đang ngồi Thiền định. Này Nàgtta, rồi Ta suy nghĩ: 
"Nay người giữ khu vườn sẽ đến quấy rầy, hay một Sa-di sẽ 
làm vị ấy từ bỏ Thiền định". Do vậy, này Nàgita, Ta không 
hoan hỷ Tỷ-kheo ấy trú ở cuối làng. 


7. Ở đây, này Nàgita, Ta thấy một Tỷ-kheo trú ở rừng 
đang ngồi ngủ gục ở trong rừng. Này Nàgita, Ta suy nghĩ 
như sau: "Nay Tôn giả này khi đoạn trừ được buồn ngủ và 
mỏi mệt, sẽ tác ý đến tưởng về rừng và sống nhất tâm". Do 
vậy, này Nàgita, Ta hoan hỷ với Tỷ-kheo ấy sống ở trong 
rừng. 

§. Ở đây, này Nàgita. Ta thấy Tỷ-kheo sống ở rừng 
đang ngồi không Thiền định ở trong rừng. Này Nàgita, Ta 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 331 





suy nghĩ như sau: "Nay, vị Tôn giả này sẽ định tĩnh tâm chưa 
được Thiên định, và sẽ bảo vệ tâm đã được Thiên định". Do 
vậy, này Nàgita, Ta hoan hỷ với Tỷ-kheo ấy sống ở trong 
rừng. 

9. Ở đây, này Nàgita, Ta thấy Tỷ-kheo ngồi Thiền định 
ở trong rừng. Này Nàgtta, Ta suy nghĩ như sau: "Nay Tôn giả 
này sẽ giải thoát tâm chưa được giải thoát hay sẽ bảo vệ tâm 
đã được giải thoát". Do vậy, này Nàgtta, Ta hoan hỷ với Tỷ- 
kheo sống ở trong rừng. 


Khi nào, này Nàgita, Ta đi trên đường, không thấy một 
ai ở phía trước hay ở phía sau, này Nàgita, khi ây, Ta cảm 
thấy sảng khoái cho đến vấn đề đại, tiểu tiện. 


(VI) (87) Bình Bát 


1. - Này các Tỷ-kheo, nếu muốn, chúng Tăng có thể lật 
úp bình bát của một nam cư sĩ thành tựu tám pháp. Thế nào 
là tám? 

2. Cô găng đem lại thiệt hại cho các Tỷ-kheo, cô găng 
đem lại bất lợi cho các Tỷ-kheo, cố gắng đuổi các Tỷ-kheo 
không cho trú ở, mắng nhiếc chỉ trích các Tỷ-kheo, làm ly 
gián giữa các Tỷ-kheo, hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy 
báng Tăng. 


Này các Tỷ-kheo, nếu muốn, chúng Tăng có thê lật úp 
bình bát của một cư sĩ thành tựu tám pháp này. 


3. Này các Tỷ-kheo, nếu muốn, chúng Tăng có thê lật 
ngửa bình bát của một nam cư sĩ thành tựu tám pháp. Thế 
nào là tám? 

4. Không cô gắng đem lại thiệt hại cho các Tỷ-kheo, 
không cô găng đem lại bất lợi cho các Tỷ-kheo, cho trú ở, 
không cố gắng đuôi các Tỷ-kheo, không mắng nhiếc chỉ trích 


332 Chương VIII— Tám Pháp 





các Tỷ-kheo, không làm ly gián giữa các Tỷ-kheo, tán thán 
Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng Tăng. 


Này các Tỷ-kheo, nếu muốn, chúng Tăng có thể lật 
ngửa bình bát của một nam cư sĩ thành tựu tám pháp này. 


(VID) (88) Phản Đối 


1. - Đôi với nam cư sĩ thành tựu tắm pháp, này các Tỷ- 
kheo, nêu Tỷ-kheo muôn, có thê nói lời phản đôi. Thê nào là 
tám? 


2. Cố gắng đem lại thiệt hại cho các gia chủ, cô gắng 
đem lại bất lợi cho các gia chủ, nhiếc mắng chỉ trích các gia 
chủ, làm ly gián giữa các gia chủ, hủy báng Phật, hủy báng 
Pháp, phi báng chúng Tăng, thấy người ấy tại các chỗ không 
xứng đáng. 


Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp, này các Tỷ-kheo, 
nếu Tý-kheo muốn, có thể nói lời phản đối. 

3. Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp, này các Tỷ- 
kheo, nếu Tỷ-kheo muốn, có thê nói lời tùy thuận. Thế nảo là 
tám? 

4. Không có gắng đem lại thiệt hại cho các gia chủ, 
không cô găng đem lại bất lợi cho các gia chủ, không nhiếc 
măng chỉ trích các gia chủ, không làm ly gián giữa các gia 
chủ, tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng Tăng, thấy 
người ấy tại các chỗ xứng đáng. 


Đôi với nam cư sĩ thành tựu tám pháp này, này các Tỷ- 
kheo, nêu Tỷ-kheo muôn, có thê nói lời tùy thuận. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 333 





(IX) (89) Buộc Tội 


1. - Đối với Tỷ-kheo thành tựu tám pháp, này các Tỷ- 
kheo, nếu chúng Tăng muôn, chúng Tăng có thê làm Yết-ma 
buộc tội. Thế nào là tám? 


2. Cố gắng đem lại thiệt hại cho các gia chủ, cô gắng 
đem lại bất lợi cho các gia chủ, làm ly gián giữa các gia chủ, 
hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng chúng Tăng, không 
thực hiện lời hứa đúng pháp cho các gia chủ. 


Đối với Tỷ-kheo thành tựu tám pháp, này các Tỷ-kheo, 
nếu chúng Tăng muốn, chúng Tăng có thể làm Yết-ma buộc 
tỘI. 


3. Đối với Tỷ-kheo thành tựu tám pháp, này các Tỷ- 
kheo, nêu chúng Tăng muôn, chúng Tăng có thê giải tỏa 
buộc tội Yêt-ma. Thê nào là tám? 


4. Không cố gắng đem lại thiệt hại cho các gia chủ, 
không cố gắng đem lại bất lợi cho các gia chủ, không cố 
găng ly gián giữa các gia chủ, không hủy báng Phật, không 
hủy báng Pháp, không hủy báng chúng Tăng, thực hiện lời 
hứa đúng Pháp cho các gia chủ. 


Đối với Tỷ-kheo thành tựu tám pháp, này các Tỷ-kheo, 
nếu chúng Tăng muốn, chúng Tăng có thê giải tỏa buộc tội 
Yết-ma. 


(X) (90) Hành Xử Đúng Pháp 


I. - Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo đã bị hành tìm tội 
Yết-ma, cần phải chơn chánh hành xử với vị ấy, theo tám 
pháp: Không cho pháp truyền đại giới, không cho vị ấy y chỉ, 
không cho Sa-di hầu hạ, không cho phép được nói gì với Tỷ- 
kheo dầu đã chấp nhận, không cho phép giáo giới các Tỷ- 
kheo-ni, không được hưởng các quyết định của Tăng chúng, 


334 Chương VIII— Tám Pháp 





không được đặt trong một vị trí đặc biệt nào, không được 
phép trở lại vị trí cũ bởi bât cứ lý do nào. 

Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo đã bị hành tìm tội Yết- 
ma, cân phải chơn chánh hành xử với vị ây theo tám pháp 
này. 

(X) (90b) Một Số Nữ Cư Sĩ 

Boljhà, Sim, Padumà, Sudhanà, Manujà, Uttarà, 
Muttà, Khemà, Somà Rùpì, Cundì Bimbì, Sumanà, Mallikà, 
Tissà, mẹ của Tissà, Sonà, mẹ của Cunda Sonà, Kànà, mẹ 
của Kànà, Uttarà, mẹ của Nandà, Visàkhà, mẹ của Migàra, 
nữ cư sĩ KhuJJuttarà và Sàmavatl, ŠSuppavảsà, người thiêu nữ 
Koliya, nữ cư sĩ Suppiyà, nữ gia chủ mẹ của Nakula. 


X. Tham Ái 


(D (1) Thắng Tri Tham Ái (1) 
1. - Này các Tỷ-kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp 
cần phải tu tập. Thế nào là tám? 


2. Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tính tân, chánh niệm, chánh định. 


- Này các Tỷ-kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp này 
cân phải tu tập. 
(D (1) Thắng Tri Tham Ái (2) 
-— 1.- Này các Tỷ-kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp 
cân phải tu tập. Thê nào là tám? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 335 





2. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc có hạn 
lượng, đẹp xâu. VỊ ây nhận thức răng: "Sau khi nhiệp thăng 
chúng, ta biết, ta thấy". Đó là thăng xứ thứ nhất. 


3. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc 
không có hạn lượng, đẹp xâu. VỊ ây nhận thức răng: "Sau khi 


Axm 


nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy". Đó là thắng xứ thứ hai. 


4. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại 
ngoại sắc có hạn lượng, đẹp xâu. VỊ ây nhận thức răng: "Sau 
khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy". Đó là thắng xứ thứ 
ba. 


5. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại 
ngoại sắc vô lượng, đẹp xâu. VỊ ây nhận thức răng: "Sau khi 


Ẩx„" 


nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thấy". Đó là thắng xứ thứ tư. 


6. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại 
ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc 
xanh, ánh sáng xanh. VỊ ây nhận thức răng: "Sau khi nhiêp 


Ẩx„" 


thắng chúng, ta biết, ta thấy". Đó là thắng xứ thứ năm. 


7. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại 
ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng 
vàng. VỊ ây nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta 
biết, ta thấy". Đó là thắng xứ thứ sáu. 

S. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại 
ngoại sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. VỊ 
Ấy, nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta 
thấy". Đó là thắng xứ thứ bảy. 


9. Một vị quán tưởng vô, sắc ở nội tâm, thấy. các loại 
ngoại sắc màu trắng, tướng sắc trăng, hình sắc trắng, ánh 
sáng trắng. Vị ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng 


Axm 


chúng, ta biết, ta thấy". Đó là thăng xứ thứ tám. 


336 Chương VIII— Tám Pháp 





Này các Tỷ-kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp này 
cân phải tu tập. 


(HI) (3) Thắng Tri Tham Ái (3) 


1. - Này các Tỷ-kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp 
này cân phải tu tập. Thê nào là tám? 


2. Tự mình có sắc, thấy các sắc, quán tưởng nội sắc là 
vô sắc, thấy các ngoại sắc; chú tâm trên suy tưởng (sắc là) 
tịnh. Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu 
đối, không tác ý đến những khác biệt với suy tư "hư không là 
vô biên”, chúng và trú Không vô biên xứ, với suy tư "Thức là 
vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ. Vượt khỏi hoàn toàn 
Thức vô biên xứ, với suy tư "không có vật gì", chúng vả trú 
Vô sở hữu xứ. Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và 
trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vượt khỏi hoàn toàn Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng. 


Này các Tỷ-kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp này 
cân phải tu tập. 


(IV) (4) Tham Ái 


- Muốn liễu tri tham ái... muốn tận diệt tham ái... muốn 
đoạn tận tham ái... muốn trừ diệt tham ái... muốn hủy diệt 
tham ái... muốn ly tham tham ải... muốn đoạn diệt tham ải!... 
muốn trừ khử tham ái... muốn từ bỏ tham ái, tám pháp này 
cần phải tu tập. 

(V) (5) Các Pháp Khác 

- Đối với sân... đối với si... đối với phẫn nộ... đối với 
hiềm hận... đối với giả dối... đối với não hại... đối với tật đó... 
đối với xan lẫn... đối với man trá... đối với phản bội... đối với 
ngoan có.... đối với bồng bột nông nổi... đối với mạn... đối 
với tăng thượng mạn... đối với đăm say... Muốn thắng tri 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 337 





phóng dật... muốn liễu tri... muốn diệt tận... muốn đoạn tận... 
muốn trừ diệt... muốn hủy diệt... muốn ly tham... muốn đoạn 
diệt... muốn trừ khử... muốn xóa bỏ phóng đật, tám pháp này 
cần phải tu tập. 


Chương IX - Chín Pháp 


I. Phẩm Chánh Giác 


(D (1) Chánh Giác 
1. - Như vầy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathi, tại Jetavana, khu vườn 
ông Anàthapindika. Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này 
các Tỷ-kheo.. - "Bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn, Thê Tôn nói như sau: 

2. - Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như 
sau: "Thưa chư Hiên, các pháp chánh giác phân lây gì làm sở 
y đê tu tập?" 

Được hỏi vậy, này các Tý-kheo, các Thầy trả lời cho 
các du sĩ ngoại đạo như thê nào? 

- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lây Thế 
Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm 
chỗ nương tựa. Thật lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy 
nói lên ý nghĩa của lời nói nảy. Sau khi nghe Thê Tôn, các 
Ty-kheo sẽ thọ trì. 

- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
sau: 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 339 





3. Này các Tý-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như 
sau: "Thưa chư Hiền, các pháp chánh giác phần, lấy gì làm 
sở y để tu tập?" Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy 
cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: "Ở đây, 
thưa chư Hiền, Tyỷ-kheo làm bạn với thiện, thân hữu với 
thiện, giao thiệp với thiện. Này chư Hiền, đây là sở y thứ 
nhất đề tu tập các pháp chánh giác phần". 


4. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo có giới, sống được 
bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy 
nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp 
nhận và học tập trong các học pháp. Này chư Hiền, đây là sở 
y thứ hai để tu tập các pháp chánh giác phần. 


5. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo có định, câu chuyện 
này có khả năng đoạn giảm hướng thượng đưa đến tâm được 
rộng mở như luận về ít dục, luận về biết đủ, quận về viễn ly, 
luận về không tụ hội, luận về tỉnh tấn tinh cần, luận về ĐIỚI, 
luận về định, luận về tuệ, luận về giải thoát, luận về giải 
thoát tri kiến, những câu chuyện như vậy, có được không khó 
khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này 
chư Hiền, đây là sở y thứ ba để tu tập các pháp chánh giác 
phân. 


6ó. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo sống tinh cần 
tỉnh tân đê đoạn tận các pháp bất thiện, đề thành tựu các pháp 
thiện, nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng trong các thiện 
pháp. Này chư Hiền, đây là sở y thứ tư để tu tập các pháp 
chánh giác phần. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, thành 
tựu trí tuệ về sanh và diệt, với Thánh thê nhập (quyết trạch) 
đi đến con đường đoạn tận khổ đau. Này chư Hiền, đây là sở 
y thứ năm để tu tập các pháp chánh giác phần. 


340 Chương LX —- Chín Pháp 





8. Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được chờ đợi 
như sau: sẽ giữ giới, sẽ sống được bảo vệ với sự bảo vệ của 
giới bốn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghỉ chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp. 

Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân 
hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được chờ đợi như sau: 
Câu chuyện này có khả năng đoạn giảm, đưa đến tâm rộng 
mở, như luận về ít dục... những câu chuyện như vậy, có được 
không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không 
phí sức. Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được chờ đợi 
như sau: sẽ sống tỉnh cần tinh tấn để đoạn tận các pháp bắt 
thiện... trong các thiện pháp. Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo 
làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, 
thời được chờ đợi như sau: sẽ có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về 
sanh và diệt, với Thánh thể nhập đi đến con đường chơn 
chánh đoạn tận khổ đau. 


Và này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo ấy đã trú trong năm 
pháp này, bốn pháp nữa cần phải tu tập. Cần phải tu tập 
tưởng bất tịnh để đoạn tận tham ái, cần phải tu tập từ tâm đề 
đoạn tận sân, cần phải tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra để 
cắt đứt tầm, cần phải tu tập tưởng vô thường đề phá hoại ngã 
mạn. Này các Ty-kheo, với Tỷ-kheo có tưởng vô thường, 
tưởng vô ngã được an trú; với Tỷ-kheo có tưởng vô ngã, ngã 
mạn bị phá hoại, ngay trong hiện tại, đạt được Niết-bàn. 

(ID (2) Y Chỉ 

1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 341 





- Đầy đủ y chỉ, đầy đủ y chỉ, bạch Thế Tôn, được nói 
lên như vậy. Bạch Thê Tôn cho đên như thê nảo là Tỷ-kheo 
đây đủ y chỉ? 


2. - Nếu Tỷ-kheo y chỉ lòng tin, đoạn tận bắt thiện tu 
tập thiện, như vậy, với vị ấy, bất thiện được đoạn tận. Nếu 
Tỷ-kheo y chỉ tàm (xấu hồ)... nếu Tỷ-kheo y chỉ sợ hãi... nếu 
Tỷ-kheo y chỉ tinh tấn... nếu Tý-kheo y chỉ trí tuệ, đoạn tận 
bắt thiện, tu tập thiện, như vậy với vị ấy, bất thiện được đoạn 
tận. Như vậy Tỷ-kheo ấy đã đoạn tận, đã khéo đoạn tận bất 
thiện, khi bất thiện ây được thấy với Thánh trí tuệ và được 
đoạn tận. Này các Tỷ-kheo, sau khi Tỷ-kheo â ấy an trú trong 
năm pháp này, có bốn pháp nữa vị ấy phải y chỉ. Thế nào là 
bốn? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi cân nhắc 
(ước lượng), thực hành một sự, sau khi cân nhặăc, kham nhân 
một sự, sau khi cân nhặc, từ bỏ một sự, sau khi cân nhc, trừ 
sạch một sự. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo đây đủ y 
chỉ. 

(IH) (3) Tôn Giả Meghiya 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Càlikà, tại núi Càlikà. Lúc 
bấy giờ, Tôn giả Meghiya là người thị giả Thế Tôn. Rồi Tôn 
giả Meghiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi đứng một bên. Đứng một bên, Tôn giả Meghiya bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con muốn đi vào làng Jantu để khất 
thực. 

- Này Meghiya, nay Thầy hãy làm những gì Thầy nghĩ 
là hợp thời. 


342 Chương LX —- Chín Pháp 





2. Rồi Tôn giả Meghiya vào buổi sáng đắp y, cầm y bát 
đi vào làng Jantu để khất thực. Sau khi khát thực ở làng Jantu 
xong, sau buổi ăn, trên con đường khát thực trở về, đi đến bờ 
sông Kimikàlà, trong khi bộ hành, đi bách bộ qua lại trên bờ 
sông Kimikàla, Tôn giả Meghiya thấy một rừng xoài đẹp đẽ 
khả ái. Thấy vậy Tôn giả suy nghĩ: "Rừng xoài này thật là 
đẹp đẽ khả ái. Vậy thật là vừa đủ để cho thiện nam tử ưa 
thích tinh cần để tỉnh cần, và nếu Thế Tôn chấp thuận, ta sẽ 
đi đến rừng xoài này để tinh cần". 

3. Rồi Tôn giả Meghiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuông một bên. Ngồi xuống một 
bên. Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, ở đây vào buổi sáng con đắp y, cằm y 
bát và đi vào làng Jantu để khất thực. Đi khất thực xong, sau 
buôi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, con đi đến bờ 
sông Kimikàlà. Bạch Thế Tôn, khi con bộ hành, đi bách bộ 
qua lại trên bờ sông Kimikàlà, con thấy một rừng xoài đẹp đẽ 
khả ái. Thấy vậy, con suy nghĩ như sau: "Rừng xoài này thật 
đẹp đẽ, khả ái. Vậy thật là vừa đủ cho thiện nam tử ưa thích 
tỉnh cần để tinh cần, và nếu Thế Tôn chấp thuận ta, ta sẽ đi 
đến rừng xoài ấy đề tinh cần". 

- Hãy chờ đợi này Meghiya cho đến khi một Tỷ-kheo 
khác có mặt, vì chúng ta chỉ có một mình. 


4. Lần thứ hai, Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đối với Thế Tôn không có gì nữa cần 
phải làm thêm, không có cái gì cần phải làm thêm vào sự 
việc đã làm. Còn con, bạch Thế Tôn, có sự việc cần phải làm 
thêm, còn có việc cần phải làm thêm vào sự việc đã làm. Nếu 
Thê Tôn chấp thuận con, con sẽ đi đến rừng xoài ấy để tỉnh 
cân. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 343 





- Hãy chờ đợi này Maghiya, cho đến khi một Tỷ-kheo 
khác có mặt, vì chúng ta chỉ có một mình. 


5. Lần thứ ba, Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, Thê Tôn không có gì nữa cân phải làm 
thêm, không có cái gì cân phải thêm vào sự việc đã làm. Nêu 
Thê Tôn châp thuận con, con sẽ đi đên rừng xoài ây đê tình 
cân. 


- Này Meghia, khi Thầy đã nói tinh cần, thời chúng ta 
có thê còn nói gì nữa? Vậy này Meghiya, nay Thây hãy làm 
những gì Thây nghĩ là hợp thời. 


6. Rồi Tôn giả Meghiya từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 
Thể Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, ra đi đến rừng xoài 
ấy, sau khi đến, đi sâu vào rừng xoài, rồi ngồi nghỉ ban ngày 
dưới một gốc cây. Trong khi Tôn giả Meghiya trú trong rừng 
ây, phân lớn ba ác bất thiện tầm hiện hành, tức là dục tầm, 
sân tầm và hại tầm. Rồi Tôn giả Meghiya suy nghĩ như sau: 
"Thật vi diệu thay, thật hy hữu thay. Ta vì lòng tin đã xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng ba ác bất 
thiện tầm này xâm nhập tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm". 


7. Rồi Tôn giả Meghiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên. Ngôi xuống một 
bên Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, khi con sống tại rừng xoài Ấy, 
ba ác bất thiện tầm hiện hành, tức là dục tầm, sân tầm, hại 
tầm. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Thật vi diệu thay! 
Thật hy hữu thay! Ta vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Nhưng ba ác bất thiện tằm này xâm 
nhập, tức là dục tầm, sân tầm, hại tằm". 


344 Chương LX —- Chín Pháp 





- Này Meghiya, với tâm giải thoát chưa được thuần 
thục, năm pháp đưa đên thuân thục. Thê nào là năm? 


§. Ở đây, này Meghiya, Tý-kheo làm bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này Meghiya, với 
tâm giải thoát chưa được thuần thục, đây là pháp thứ nhất 
đưa đến thuần thục. 


9. Lại nữa, này Meghiya, Tỷ-kheo có giới, sống được 
bảo vệ sự bảo vệ của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghỉ 
chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận 
và tu học trong các học pháp. Này Meghiya, với tâm giải 
thoát chưa được thuần thục, đây là pháp thứ hai đưa đến 
thuần thục. 


10. Lại nữa, này Meghiya, câu chuyện này có khả năng 
đoạn giảm (hướng thượng) đưa đến tâm được rộng mở, như 
luận vê ít dục, luận vê biết đủ, quận về viễn ly, luận về không 
tụ hội, luận về tinh tấn tinh cần, luận về giới, luận về định, 
luận về tuệ, luận về giải thoát, luận về giải thoát tri kiến. 
Những câu chuyện như vậy có được không khó khăn, có 
được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này Meghiya, 
với tâm giải thoát chưa được thuần thục, đây là pháp thứ ba 
đưa đến thuần thục. 


11. Lại nữa, này Meghiya, Tỷ-kheo sống tinh cần tinh 
tấn đề đoạn tận các pháp bát thiện, để được đầy đủ các pháp 
thiện, nỗ lực, kiên trì không từ bỏ gánh nặng trong các thiện 
pháp. Này Meghiya, với tâm giải thoát chưa được thuần thục, 
đây là pháp thứ tư đưa đến thuần thục. 


12. Lại nữa, này Meghiya, có trí tuệ, thành tựu trí tuệ 
về sanh và diệt, với Thánh thể nhập đi đến con đường đoạn 
tận khổ đau. Này Meghiya, với tâm giải thoát chưa được 
thuần thục, đây là pháp thứ năm đưa đến thuần thục. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 345 





13. Này Meghiya, với Tyỷ-kheo làm bạn với thiện, thân 
hữu với thiện, giao thiệp với thiện, được chờ đợi như sau: sẽ 
sống có giới, được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bốn 
Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong 
các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. 


Này Meghiya, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân hữu 
với thiện, giao thiệp với thiện, được chờ đợi như sau: Câu 
chuyện này có khả năng đoạn giảm (hướng thượng) như luận 
về ít dục... Những câu chuyện như vậy có được không khó 
khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này 
Meghiya, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, 
giao thiệp với thiện, được chờ đợi như sau: Vị ấy sẽ sống 
tinh cần tỉnh tấn... không từ bỏ trách nhiệm trong các thiện 
pháp. Này Meghiya, Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân hữu với 
thiện, giao thiệp với thiện, được chờ đợi như sau: Vị ấy sẽ có 
trí tuệ... chơn chánh đoạn tận khổ đau. Và này Meghiya, khi 
Tỷ-kheo ấy đến trú trong năm pháp này, bốn pháp nữa cần 
phải tu tập: tu tập tưởng bất tịnh để đoạn tận tham ái, tu tập 
từ bi để đoạn tận sân, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra để cắt 
đứt tầm, tu tập tưởng vô thường để phá hoại ngã mạn. Này 
Meghiya, với Tỷ-kheo có tưởng vô thường, tưởng vô ngã 
được tồn tại. Có tưởng vô ngã, thời ngã mạn bị phá hoại, 
ngay trong hiện tại đạt được Niết-bàn. 


(IV) (4) Tôn Giả Nandaka 


1. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvathi, tại Jetavana, trong 
khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Nandaka 
đang thuyết pháp cho các Tỷ-kheo trong hội trường, thuyết 
giảng, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ. 

2. Rồi Thế Tôn vào buôi chiều từ Thiền tịnh đứng dậy, 
đi đến hội trường, sau khi đến, đứng ngoài cửa hội trường, 
chờ đợi cho cuộc thuyết giảng chấm dứt. Biết được bài giảng 


346 Chương LX —- Chín Pháp 





đã chấm dứt, Thế Tôn đẳng hắng và gõ vào then cửa. Các 
Tỷ-kheo ấy mở cửa cho Thế Tôn. Rồi Thế Tôn bước vào hội 
trường và ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế 
Tôn bảo Tôn giả Nandaka: 


- Dài thay, này Nandaka là pháp môn này, Thầy đã 
giảng cho các Tỷ-kheo! Lưng Ta đã mỏi khi đứng ở ngoài 
cửa, chờ cho buôi thuyết giảng châm dứt. 


3. Khi được nói vậy, Tôn giả Nandaka lấy làm bối rối 
bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con không biết Thế Tôn đứng ở 
ngoài cửa. Nêu chúng con biệt Thê Tôn đứng ở ngoài cửa, 
thời chúng con đã không nói dài như vậy. 


Thê Tôn sau khi biệt tâm trạng bôi rôi của Tôn giả 
Nandaka liên nói với Tôn giả Nandaka: 


- Lành thay, lành thay, này Nandaka! Thật là xứng đáng 
cho các thiện nam tử các Thây vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, các Thầy ngồi lại với nhau để 
nghe pháp. Này Nandaka, khi các Thầy hội họp với nhau, 
này Nandaka, có hai việc cần phải làm: nói pháp hay giữ yên 
lặng của bậc Thánh. Này Nandaka, Ty-kheo có lòng tin 
nhưng không có giới, như vậy vị ấy không đầy đủ về chi 
phần ấy. Do vậy, cần phải làm cho đầy đủ chi phần ấy: "Làm 
thế nào ta có lòng tin và cả giới nữa?". Và khi nào, này 
Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin và có giới, như vậy vị ấy đầy 
đủ về chi phần ấy. Và này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin và 
có giới, nhưng nội tâm không được tịnh chỉ; như vậy vị ây 
không đầy đủ về chi phần ấy. Do vậy, cần phải làm cho đầy 
đủ về chỉ phần ấy: "Làm thế nào ta có lòng tin và cả giới và 
có nội tâm tịnh chỉ?". Và khi nào, này Nandaka, Tỷ-kheo có 
lòng tin, có giới và có được tâm tịnh chỉ; như vậy vị ấy đầy 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 347 





đủ về chi phần ấy. Và này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin, có 
giới, có nội tâm được tịnh chỉ, nhưng không được tăng 
thượng tuệ pháp quán, như vậy, vị ây không đây đủ về chi 
phần ấy. Do vậy, cần phải làm cho đầy đủ về chỉ phần ấy: 

"Làm thế nào ta có lòng tin, có giới, có được nội tâm tịnh chỉ, 
và có được tăng thượng tuệ pháp quán?” Và khi nào, này 
Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, có được nội tâm tịnh 
chỉ, và có được tăng thượng tuệ pháp quán, như vậy vị ấy 
đầy đủ về chi phần ấy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nói như vậy xong, 
Thiện Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy, bước vào tịnh xá. 


4. Rồi Tôn giả Nandaka khi Thế Tôn đi không bao lâu 
gọi các Tỷ-kheo: 


- Này, này chư Hiền, Thế Tôn với bốn câu, sau khi 
thuyết trình Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đã đi vào tịnh xá. "Này Nandaka, Tỷ- 
kheo có lòng tin... như vậy, vị ấy được đầy đủ với chỉ phân 
ây". 

Này chư Hiên, có năm lợi ích này, do nghe pháp đúng 
thời và luận đàm về pháp đúng thời. Thế nào là năm? 


5. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các 
Tỷ-kheo, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, 
trình bày Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Này chư 
Hiền, nhiều như thế nào, như thể nào, vị Tỷ-kheo thuyết 
pháp cho các Tý-kheo, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện... đầy 
đủ trong sạch, nhiều như vậy, như vậy, vị ấy ái mộ bậc Đạo 
Sư, thích ý, kính trọng và noi gương theo. Thưa chư Hiền, 
đây là lợi ích thứ nhất, do đúng thời nghe pháp, đúng thời 
đàm luận về pháp. 


348 Chương LX —- Chín Pháp 





6. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các 
Ty-kheo, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn.. 
đầy đủ trong sạch. Này chư Hiên, nhiều như thế nào, như thế 
nảo, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các Tỷ-kheo sơ thiện... đầy đủ 
trong sạch, nhiều như vậy, như vậy, vị ẫy thọ trì về nghĩa, 
thọ trì về pháp. Thưa chư Hiên, đây là lợi ích thứ hai, do 
đúng thời nghe pháp, đúng thời đàm luận về pháp. 


7. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các 
Tỷ-kheo, sơ thiện... đầy đủ trong sạch. Này chư Hiền, nhiều 
như thế nào, như thế nào, vị ấy thuyết pháp cho các Tỷ-kheo 
sơ thiện... đầy đủ trong sạch, này chư Hiền, nhiều như vậy, 
như vậy, vị Ấy, sau khi thê nhập nghĩa cú thâm sâu trong 
pháp ấy, vị ấy thấy. Này chư Hiền, đây là lợi ích thứ ba, do 
nghe pháp đúng thời và đàm luận về pháp đúng thời. 


8. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các 
Tỷ-kheo sơ thiện... đầy đủ trong sạch. Này chư Hiền, nhiều 
như thế nảo, như thế nào, vị ấy thuyết pháp cho các Tỷ-kheo 
sơ thiện... đầy đủ trong sạch, nhiều như vậy, như vậy, các vị 
đồng Phạm hạnh tôn trọng noi gương thêm nữa, nghĩ rằng: 
"Vị ấy đã chứng hay sẽ chứng". Này chư Hiền, đây là lợi ích 
thứ tư, do nghe pháp đúng thời và đàm luận về pháp đúng 
thời. 

9. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các 
Tỷ-kheo sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, 
trình bày Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Này chư 
Hiền, nhiều như thế nào, như thế nào, Tỷ-kheo thuyết pháp 
cho các Tỷ-kheo sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn, trình bày Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Ở 
đây, ở đây các Tỷ-kheo nào là hữu học, tâm chưa thành tựu, 
đang sống cần câu sự vô thượng an ôn, khỏi các khổ ách, họ 
được nghe pháp ấy, khởi lên tinh tấn để chứng đạt được 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 349 





những gì chưa được chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa 
được chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa được chứng 
ngộ. Còn các Tỷ-kheo nào ở đây là các bậc A-la-hán, các lậu 
hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận 
trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Những vị ấy sau khi 
nghe pháp, sống chú tâm vảo hiện tại lạc trú. Này chư Hiền, 
đây là lợi ích thứ năm, do nghe pháp đúng thời và do đàm 
luận về pháp đúng thời. 


Này chư Hiền, đó là năm lợi ích do nghe pháp đúng 
thời, và do đàm luận về pháp đúng thời. 


(V) (5) Những Sức Mạnh 


1. - Này các Tý-kheo, có bốn sức mạnh này. Thế nào là 
bón? 


2. Tuệ lực, tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Và này 
các Tỷ-kheo, thê nảo là tuệ lực? 


3. Những pháp nào bất thiện được xem là bất thiện; 
những pháp nào thiện được xem là thiện; những pháp nào có 
tội được xem là có tội; những pháp nào vô tội được xem là 
vô tội, những pháp nào đen được xem là đen; những pháp 
nảo trăng được xem là trăng: những pháp nào không nên 
thực hiện được xem là không nên thực hiện; những pháp nào 
nên thực hiện được xem là nên thực hiện; những pháp nào 
không xứng đáng bậc Thánh được xem là không xứng đáng 
bậc Thánh; những pháp nào xứng đáng bậc Thánh được xem 
là xứng đáng bậc Thánh. Những pháp ấy cần phải được khéo 
quán sát, khéo thẩm sát với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là tuệ lực. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tấn lực? 


350 Chương LX —- Chín Pháp 





4. Những pháp nào bất thiện được xem là bất thiện; 
những pháp nào có tội được xem là có tội; những pháp nào 
đen được xem là đen; những pháp nảo không nên thực hiện 
được xem là không nên thực hiện; những pháp nào không 
xứng đáng bậc Thánh được xem là không xứng đáng bậc 
Thánh. Đối với các pháp â ấy, khởi lên ý muốn, cô găng, tỉnh 
tấn, sách tâm, trì tâm để đoạn tận. Những pháp nào thiện 
được xem là thiện; những pháp nào vô tội được xem là vô tội, 
những pháp nào trăng được xem là trắng: những pháp nào 
nên thực hiện được xem là nên thực hiện; những pháp nào 
xứng đáng bậc Thánh được xem là xứng đáng bậc Thánh. 
Đối với các pháp ấy, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách 
tâm, trì tâm để chứng được. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tấn 
lực. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô tội lực? 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử thành tựu thân 
nghiệp vô tội, thành tựu khẩu nghiệp vô tội, thành tựu ý 
nghiệp vô tội. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô tội lực. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là năng nhiếp lực? 


6. Này các Tỷ-kheo, có bốn Nhiếp pháp này: bố thí, ái 
ngữ, lợi hành, đồng sự. Tối thượng trong các loại bồ thí, này 
các Tỷ-kheo, là pháp thí. Tối thượng trong các loại ái ngữ, 
này các Tỷ-kheo là tiếp tục thuyết pháp cho những ai hy cầu 
và lóng tai nghe. Tối thượng trong các lợi hành, này các Tỷ- 
kheo, là đối với người không có lòng tin, khích lệ, đặt vào, 
an trú vào đầy đủ lòng tin; đối với người không giữ giới, 
khích lệ, đặt vào, an trú vào đầy đủ giới; đối với người xan 
tham khích lệ, đặt vào an trú vào bồ thí; đối với người ác tuệ, 
khích lệ, đặt vào, an trú vào đầy đủ trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, 
tối thượng trong đồng sự là đồng sự giữa bậc Dự Lưu với bậc 
Dự Lưu, bậc Nhất Lai với bậc Nhất Lai, bậc Bắt Lai với bậc 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 351 





Bất Lai, bậc A-la-hán với bậc A-la-hán. Này các Tyý-kheo, 
đây là sức mạnh năng nhiếp. 


Này các Tỷ-kheo, đó là bốn sức mạnh. 


7. Thành tựu bốn sức mạnh ấy, này các Tỷ-kheo, Thánh 
đệ tử vượt qua năm sợ hãi. Thê nào là năm? 


8. Sợ hãi về sinh sông, sợ hãi về tiêng đôn xâu, sợ hãi 
vê xâu hô trong hội chúng, sợ hãi vê chêt, sợ hãi vê ác thú. 
Này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử ây thâm sát như sau: 


9. "Ta không sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Vì sao? Ta 
có bốn lực này: tuệ lực, tỉnh tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp 
lực. Kẻ ác tuệ có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ biếng 
nhác có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ có thân nghiệp, 
khẩu nghiệp, ý nghiệp có tội có thể sợ hãi sự sợ hãi vệ sinh 
sông. Kẻ không năng nhiếp có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh 
sông. Ta không có sợ sự sợ hãi về tiếng đồn xấu... Ta không 
có sợ sự sợ hãi về xấu hồ trong hội chúng... Ta không có sợ 
sự sợ hãi về chết... Ta không có sợ sự sợ hãi về ác thú. Vì sao? 
Ta có bốn lực này: tuệ lực, tỉnh tấn lực, vô tội lực, năng 
nhiếp lực. Kẻ ác tuệ lực có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú; kẻ 
biếng nhác có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú; kẻ có thân 
nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác 
thú; kẻ không năng nhiếp có thê sợ hãi sự sợ hãi về ác thú." 


Thành tựu bốn lực Ấy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử 
vượt qua năm sự sợ hãi này. 
(VD (6) Cần Phải Thân Cận 
". Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: "Này chư 
Hiên". - "Thưa Hiên giả". Các Tyỷ-kheo ây vâng đáp Tôn giả 
Sàriputta. Tôn giả Sàr1putta nói như sau: 


352 Chương LX —- Chín Pháp 





2. - Này chư Hiền, con người cần phải được tìm hiểu 
trên hai phương diện: cần phải thân cận hay không cần phải 
thân cận. Y áo, này chư Hiền, cần phải tìm hiểu trên hai 
phương diện: cần được sử dụng hay không cần được sử dụng. 
Đồ ăn khất thực, này chư Hiền, cần phải được tìm hiểu trên 
hai phương diện: cần được sử dụng hay không cần được sử 
dụng. Sàng tọa, này chư Hiền, cần phải được tìm hiểu trên 
hai phương diện: cần được sử dụng hay không cần được sử 
dụng. Làng và thị trấn, này chư Hiền, cần phải được tìm hiểu 
trên hai phương diện: cần được tìm đến hay không cần được 
tìm đến. Quốc độ, này chư Hiền, cần phải được tìm hiểu trên 
hai phương diện: cần được tìm đến hay không cần được tìm 
đên. 


3. Con người, này chư Hiền, cần phải được tìm hiểu 
trên hai phương diện: cần phải thân cận hay không cần phải 
thân cận được nói đến như vậy. Do duyên gì, được nói đến 
như vậy? 


Ở đây, khi biết được về một người như sau: "Người này, 
nếu ta thân cận, thời các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp 
thiện bị đoạn giảm. Các vật dụng cần thiết cho đời sống xuất 
gia mà ta phải có như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược 
phẩm trị bệnh, những vật dụng ẫy có được một cách khó 
khăn. Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Mục đích của Sa-môn hạnh ấy, không đi đến 
tu tập viên mãn". Đối với một người như vậy, này chư hiên, 
bất luận đêm hay ngày, không hỏi gì, cần phải bỏ đi, không 
được theo người ây. Ở đây, khi biết được một người như sau: 
"Người này, nếu ta thân cận, thời các pháp bất thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện bị đoạn giảm. Các vật dụng cần thiết 
cho đời sống xuất gia mà ta phải có như y áo, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phâm trị bệnh, những vật dụng ẫy có được 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 353 





một cách không khó khăn. Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. Mục đích của Sa-môn hạnh 
ấy, không đi đến tu tập viên mãn". Đối với một người như 
vậy, này chư Hiền, sau khi tính toán, không hỏi gì, cần phải 
bỏ đi, không được theo người ấy. Ở đây, khi biết được một 
người như sau: "Người này, nếu ta thân cận, thời các pháp 
bất thiện giảm thiểu, các pháp thiện tăng trưởng, những vật 
dụng cần thiết cho đời sống xuất gia mà ta phải có như y áo, 
đồ ăn khât thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật 
dụng ấy có được một cách khó khăn. Và vì mục đích gì ta 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Mục đích của 
Sa-môn hạnh â Ấy, đi đến tu tập viên mãn”. Này chư Hiền, đối 
với một người như vậy, sau khi tính toán, cần phải theo 
người ấy, không được bỏ đi. Ở đây, sau khi biết được một 
người như sau: "Người này, nếu ta thân cận, thời các pháp 
bất thiện giảm thiểu, các pháp thiện tăng trưởng, những vật 
dụng cần thiết cho đời sống xuất gia mà ta phải có như y áo, 
đồ ăn khất thực, sảng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật 
dụng ấy có được một cách không khó khăn. Và vì mục đích 
gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Mục đích 
của Sa-môn hạnh ấy, đi đến tu tập viên mãn". Này chư Hiền, 
đối với một người như vậy, cần phải theo cho đến trọn đời, 
không được bỏ đi, dầu có bị từ chối. 


Này chư Hiền, một người cần phải được hiểu biết theo 
hai phương diện: cần được thân cận và không cần được thân 
cận đã được nói đến như vậy, chính do duyên này được nói 
đến. 

4. Y áo, này chư Hiền, cần phải được hiểu biết theo hai 
phương diện: cần được sử dụng hay không cần được sử dụng 
đã được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến? 


354 Chương LX —- Chín Pháp 





Ở đây, sau khi biết được về y như sau: "Nếu ta sử dụng 
y này, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn 
giảm; y như vậy không nên sử dụng". Ở đây, sau khi biết 
được về y như sau: "Nếu ta sử dụng y này, các pháp bắt thiện 
đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng; y như vậy nên sử 
dụng". 


Này chư Hiền, y áo cần phải được hiểu biết theo hai 
phương diện: cân được sử dụng hay không cân được sử dụng, 
được nói đên như vậy, do duyên này được nói đền. 


5. Đồ ăn khất thực, này chư Hiền, cần phải được hiểu 
biết theo hai phương diện: cần được sử dụng hay không cần 
được sử dụng đã được nói đến như vậy. Do duyên gì được 
nói đến? 

Ở đây, sau khi biết được về đồ ăn khất thực như sau: 
"Nếu ta sử dụng đồ ăn khất thực này, các pháp bất thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện đoạn giảm; đồ ăn khất thực như vậy 
không nên sử dụng". Ở đây, sau khi biết được về đồ ăn khất 
thực như sau: "Nếu ta sử dụng đồ ăn khất thực này, các pháp 
bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng; đồ ăn khất 
thực như vậy nên sử dụng". 


Này chư Hiền, đồ ăn khất thực cần phải được hiểu biết 
theo hai phương diện: cần được sử dụng hay không cần được 
sử dụng đã được nói đến như vậy, do duyên này được nói 
đến. 

6. Sảng tọa, này chư Hiền, cần phải được hiểu biết theo 
hai phương diện: cần được sử dụng hay không cần được sử 
dụng đã được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến? 


Ở đây, sau khi biết được về sảng tọa như sau: "Nếu ta 
sử dụng sàng tọa này, các pháp bât thiện tăng trưởng, các 
pháp thiện đoạn giảm; sàng tọa như vậy không nên sử dụng”. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 355 





Ở đây, sau khi biết được về sảng tọa như sau: "Nếu ta sử 
dụng sàng tọa này, các pháp bât thiện đoạn giảm, các pháp 
thiện tăng trưởng; sàng tọa như vậy nên sử dụng". 


Này chư Hiền, sàng tọa cần phải được hiểu biết theo hai 
phương diện: cân được sử dụng hay không cân được sử dụng 
được nói đên như vậy, do duyên này được nói đền. 


7. Làng, thị trần, này chư Hiền, cần phải được hiểu biết 
theo hai phương diện: cân được tìm đên và không cân được 
tìm đên đã được nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên? 


Ở đây, sau khi biết được về làng, thị trần như sau: "Nếu 
ta tìm đến làng, thị trấn này, các pháp bất thiện tăng trưởng, 
các pháp thiện đoạn giảm; làng và thị trần như vậy không 
nên được tìm đến". Ở đây, sau khi biết được về làng, thị trấn 
như sau: "Nếu ta tìm đến làng, thị trấn, các pháp bất thiện 
đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng; làng, thị trấn như vậy 
cần được tìm đến". 


Này chư Hiền, làng, thị trấn cần phải được hiểu biết 
theo hai phương diện: cân được tìm đên hay không cân được 
tìm đên, được nói đên như vậy, do duyên này được nói đên. 


8. Quôc độ, này chư Hiên, cân phải được hiệu biệt theo 
hai phương diện: cân được tìm đên và không cân được tìm 
đên đã được nói như vậy. Do duyên gì được nói đên? 


Ở đây, sau khi biết được về quốc độ như sau: "Nếu ta 
tìm đến quốc độ này, các pháp bất thiện tăng trưởng, các 
pháp thiện đoạn giảm; quốc độ như vậy không nên được tìm 
đến". Ở đây, sau khi biết được về quốc độ như sau: "Nếu ta 
tìm đến quốc độ này, các pháp bất thiện đoạn giảm, các pháp 
thiện tăng trưởng; quốc độ như vậy nên được tìm đến". 


356 Chương LX —- Chín Pháp 





Này chư Hiền, quốc độ cần phải được hiểu biết theo hai 
phương diện: nên được tìm đên hay không nên được tìm đên, 
được nói đên như vậy, do duyên này được nói đền. 

(VI) (7) Du Sĩ Sutavà 

1. Như vậy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở RàJagaha, tại núi G1Jjhakùta. 
Rôi du sĩ Sutavà đi đên Thê Tôn, sau khi đên nói với Thê 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu liên ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuông một bên, du sĩ Sutavà bạch Thê Tôn; 


2. - Bạch Thế Tôn, có một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, 
tại GiribbaJa. Tại đây, bạch Thê Tôn, con có nghe từ miệng 
Thê Tôn, con có châp nhận từ miệng Thê Tôn: 


"Này Sutavà, Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, đã tận các 
lậu hoặc, đã thành tựu viên mãn, việc nên làm đã làm, đã đặt 
gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn 
tận, chơn chánh giải thoát; vị ấy không có thể làm năm sự: 
Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể có ý đoạt 
mạng sống của loài hữu tình; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc không có thể lấy của không cho được gọi là ăn trộm; 
Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể hành dâm 
dục; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thê biết mà 
nói láo; Tyỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
hưởng thọ các dục do các đồ cất chứa đem lại, như trước còn 
làm gia chủ". Bạch Thế Tôn, như vậy không biết con có khéo 
nghe, khéo năm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì lời Thế Tôn dạy 
hay không? 

3. - Thật vậy, này Sutavà, như vậy Thầy đã khéo nghe, 
khéo năm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì. Xưa kia, và cả nay 
nữa, này Sutavà, Ta đã nói như sau: "Tỷ-kheo nảo là bậc A- 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 357 





la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên mãn, việc 
nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt 
được, hữu kiết sử đã đoạn tận, chơn chánh giải thoát, vị ấy 
không có thể vi phạm năm sự: Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc không có thể cô ý đoạt mạng sống của loài hữu tình; 
Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể cố ý đoạn tận 
các lậu hoặc, không có thể cô ý lấy của không cho được gọi 
là ăn trộm; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
hành dâm dục; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có 
thê biết mà nói láo; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không 
có thể hưởng thọ các dục do các đồ ăn cất chứa đem lại, như 
trước còn làm gia chủ; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc 
không có thể đi đến dục; Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc 
không có thể đi đến sân; Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc 
không có thể đi đến si; Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc 
không có thể đi đến sợ hãi". Xưa kia và cả nay nữa, Ta nói 
như sau: "Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu 
hoặc, đã thành tựu viên mãn, việc nên làm đã làm, đã đặt 
gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn 
tận, chơn chánh giải thoát; vị ấy không có thể vi phạm chín 


tt 


SIẾ”. 

(VHI (8) Du Sĩ Sajjha 

1. Như vẫy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương X4), tại núi 
Gijihakùta. Rồi du sĩ Sajjha đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói 
với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm xã giao, sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi 
xuông một bên. Ngôi xuông một bên, du sĩ Sajjha bạch Thê 
Tôn: 


358 Chương LX — Chín Pháp 





2. - Bạch Thế Tôn, có một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, 
tại GiribaJa. Tại đây, bạch Thê Tôn, con có nghe từ miệng 
Thê Tôn, con có châp nhận từ miệng Thê Tôn. 


" Này SaJJha, Tỷ-kheo nảo là bậc A-la-hán, đã đoạn các 
lậu hoặc, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt 
gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn 
tận, chơn chánh giải thoát; vị ấy không có thể vi phạm năm 
sự: Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể có ý đoạt 
mạng sống của loài hữu tình; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc, không có thể lấy của không cho, được gọi là ăn trộm; 
Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể hành dâm 
dục; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể biết mà 
nói láo; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể 
hưởng thọ các dục do các đồ cất chứa đem lại, như trước làm 
gia chủ". Bạch Thế Tôn, như vậy không biết con có khéo 
nghe, khéo năm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì lời Thế Tôn dạy 
hay không? 


3. - Thật vậy, này Sajjha, như vậy Thầy đã khéo nghe, 
khéo năm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì. Xưa kia và cả nay nữa, 
này SaJJha, Ta đã nói như sau: 


"Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, 
đã thành tựu viên mãn, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh 
nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, 
chơn chánh giải thoát; vị ấy không có thể vi phạm chín sự: 
Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể cố ý đoạt 
mạng sống của loài hữu tình; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc không có thê lấy của không cho, được gọi là ăn trộm; 
Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể hành dâm 
dục; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể biết mà 
nói láo; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể 
hưởng thọ các dục do các đồ cất chứa đem lại, như trước còn 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 359 





làm gia chủ. Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
phủ nhận Phật; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có 
thể phủ nhận Pháp; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không 
có thê phủ nhận chúng Tăng; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc không có thê phủ nhận Học pháp". 


- Xưa kla và cả nay nữa, Ta tuyên bô như sau: 


"Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, 
đã thành tựu viên mãn, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh 
nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, 
chơn chánh giải thoát; vị Ấy không có thê vi phạm chín sự". 


(IX) (9) Các Hạng Người 

l. - Này các TIý-kheo, có chín hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là chín? 

2. Bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến chứng đắc quả A-la- 
hán; bậc Bât lai, bậc đã hướng đên chứng đặc quả Bât lai; bậc 
Nhật lai, bậc đã hướng đên chứng đắc quả Nhât lai; bậc Dự lưu, 
bậc đã hướng đên chứng đắc quả Dự lưu; kẻ phàm phu. 


Này các Tỷ-kheo, có chín hạng người này có mặt, hiện 
hữu ở đời. 
(X) (10) Đáng Cung Kính 


l. - Này các Tỷ-kheo, có chín hạng người này đáng 
được cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng chắp 
tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thê nào là chín? 


2. Bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến chứng đắc quả A-la- 
hán; bậc Bất lai, bậc đã hướng đến chứng đắc quả Bất lai; 
bậc Nhất lai, bậc đã hướng đến chứng đắc quả Nhất Lai; bậc 
Dư lưu, bậc đã hướng đến chứng đắc quả Dự lưu; bậc chuyên 
tánh (gotrabhù). 


360 Chương LX —- Chín Pháp 





II. Phẩm Tiếng Rồng Con Sư Tử 


(DÐ (11) Sau Khi An Cư 
1. Như vậy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika, rồi Tôn giả Sàrputta đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con đã sống an cư trong mùa mưa tại 
Sàvafthi. Bạch Thế Tôn, nay con muốn ra đi du hành trong 
quốc độ. 


- Này Sàriputta, nay Thầy hãy làm những gì Thầy nghĩ 
là hợp thời. 

Rồi Tôn giả Sàriputta từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 
Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


2. Rồi một Tỷ-kheo, sau khi Tôn giả Sảriputta ra đi 
không bao lâu, bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta xâm phạm con, đã 
bỏ đi du hành, không có xin lôi con. 


Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo: 


- Này Tỷ-kheo, hãy đến nhân danh Ta, nói với Sàriputta: 
"Thưa Hiện giả, bậc Đạo Sư cho gọi Hiện giả". 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tỷ-kheo ấy, vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả 
Sàriputta, sau khi đên, nói với Tôn giả Sàr1putta: 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 361 





- Thưa Hiền giả Sàriputta, bậc Đạo Sư cho gọi Hiền giả. 

- Thưa vâng, này Hiền giả. 

Tôn giả Sàriputta vâng đáp Tỷ-kheo ấy. Lúc bấy giờ, 
Tôn giả Mahà Moggallàna và Tôn giả Ananda câm chìa khóa, 
đi từ tịnh xá này đên tịnh xá khác nói răng: 

- Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn giả hãy đến! Nay Tôn 
giả SàrIputta sẽ rông tiêng rông con sư tử trước mặt Thê Tôn. 


3. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên Thế Tôn, nói với Tôn giả 
Sàriputta đang ngồi xuống một bên: 

g=0) đây, này SảrIputta, một đồng Phạm hạnh có điều 
bất mãn với Thầy: "Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta xâm 
phạm con đã bỏ đi du hành, không có xin lỗi con". 


4. - Thật vậy, bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân 
niệm trên thân, người ây, ở đây, sau khi xâm phạm một vị 
đông Phạm hạnh, có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 


Ví như, bạch Thế Tôn, trên đất, người ta quãng đỗ tịnh, 
quăng đỗ bất tịnh, quăng phần uế, quăng nước tiêu, nhồ nước 
miêng, quãng mủ và quăng máu; tuy vậy đất không lo âu, 
không xấu hồ, hay không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, con an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, 
không hận, không, sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú 
thân niệm, người. ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 


Ví như, bạch Thế Tôn, trong nước người ta rửa đồ tịnh, 
rửa đồ bất tịnh, rửa sạch phân uế, rửa sạch nước tiểu, rửa 
sạch nước miếng, rửa sạch máu, rửa sạch mủ; tuy vậy nước 
không lo âu, không xấu hồ, không nhàm chán. Cũng vậy, 
bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như nước, rộng rãi, rộng 


362 Chương LX —- Chín Pháp 





lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai 
không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm 
một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

Ví như, bạch Thế Tôn, lửa đốt các đồ tịnh, đốt các đồ 
bắt tịnh, đốt phân ué, đốt nước tiêu, đốt nước miếng, đốt mủ, 
đốt máu; tuy vậy lửa không lo âu, không xấu hồ, không 
nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như 
lửa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. 
Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây ở đây, 
sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du 
hành, không có xin lỗi. 

Ví như, bạch Thế Tôn, gió thôi các đồ tịnh, thối các đồ 
bất tịnh, thôi phần ué, thổi nước tiểu, thổi nước miếng, thôi 
mủ, thổi máu; tuy vậy gió không lo âu, không xấu hồ, không 
nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như 
gió, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. 
Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, 
sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du 
hành, không có xin lỗi. 

Ví như, bạch Thế Tôn, một miếng vải lau chùi lau các 
đồ tịnh, lau các đồ bất tịnh, lau phân ué, lau nước tiểu, lau 
nước miếng, lau mủ, lau máu; tuy vậy miếng vải lau chùi 
không lo âu, không xấu hồ, không nhàm chán. Cũng vậy, 
bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như miếng vải lau chùi, 
rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thể Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây ở đây, sau 
khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, 
không có xin lỗi. 

Ví như, bạch Thế Tôn, con trai của một người Candàla 
(Chiên-đà-la: hạ liệt) hay con gái của một người Candàla, với 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 363 





tay cầm bát ăn xin, mặc đồ rách rưới, đi vào làng hay đi vào 
thị trấn, với một tâm trạng hạ liệt. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, 
con an trú với tâm giống như con trai của một người Candàla 
hay con gái của một người Candàla, rộng rãi, rộng lớn, vô 
lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an 
trú thân niệm, người ây ở đây, sau khi xâm phạm một vị 
đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 


Ví như, bạch Thế Tôn, một con bò đực, với sừng bị cưa, 
hiền lương, khéo điều phục, khéo huấn luyện, đi lang thang 
từ đường này đến đường khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, 
không hại một ai với chân hay với sừng. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, con an trú với tâm giống như một con bò đực với sừng 
bị cưa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. 
Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây ở đây, 
sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du 
hành, không có xin lỗi. 

Ví như, bạch Thế Tôn, một nữ nhân hay một nam nhân 
còn trẻ tuổi, thanh niên, ưa thích trang điểm, sau khi gội đầu, 
sẽ lo âu, xấu hồ, nhàm chắn nếu xác rắn, hay xác chó, hay 
xác người được cuốn vào cô người ấy. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, con lo âu, xấu hồ, nhàm chán với cái thân đầy bất tịnh 
này. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ 
đi du hành, không có xin lỗi. 

Ví như, bạch Thế Tôn, có người mang một cái bát đầy 
mỡ, có thủng nhiều lỗ, thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ. 
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con mang cái thân này, có thủng 
nhiều lỗ, có thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ. Bạch Thế Tôn, 
với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm 
phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không 
có xin lỗi. 


364 Chương LX —- Chín Pháp 





5. Rồi Tý-kheo ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y 
vào một bên vai, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu sI, 
vì vô minh, vì bất thiện. Con đã xuyên tạc Tôn giả Sàriputta, 
không ý thức, trống không, vọng ngôn, không thật. Mong 
Thế Tôn chấp nhận cho con tội ấy là một tội để con ngăn đón 
về tương lai. 


- Này Tỷ-kheo, thật là một trọng tội. Vì ngu sĩ, vì vô 
minh, vì bất thiện, Thầy đã xuyên tạc Tôn giả Sàriputta, 
không ý thức, trống không, vọng ngôn, không thật. Này Tỷ 
kheo, vì Thầy đã thấy tội ấy là một tội, đã phát lộ đúng pháp, 
Ta chấp nhận tội ấy cho Thầy. Đây là một sự tiễn bộ, này Tỷ- 
kheo, trong Pháp Luật của bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, 
phát lộ đúng pháp, và ngăn đón trong tương lai. 


6. Rồi Thế Tôn, nói với Tôn giả Sảriputta: 
- Này SàrIputta, hãy tha thứ kẻ ngu si này, trước khi ở 
đây, đầu nó sẽ bị vỡ tan làm bảy mảnh. 


- Bạch Thế Tôn, con tha thứ cho Tôn giả ấy, nếu Tôn 
giả ây nói với con: "Hãy tha thứ cho”, và cũng mong Tôn giả 
ây tha thứ cho con. 


(ID (12) Không Có Dư Y 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika, rồi Tôn giả Sàriputta vào buổi sáng 
đắp y, cầm y bát đi vào Sàvatthi để khất thực. Tôn giả 
Sàriputta suy nghĩ như sau: "Nay còn quá sớm để vào 
Sàvatthi khất thực. Vậy ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ 
ngoại đạo". Tôn giả Sàriputta đi đến khu vườn các du sĩ 
ngoại đạo, sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 365 





những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 

2. Lúc bấy giờ, trong khi các du sĩ ngoại đạo ấy đang 
ngồi tụ họp, câu chuyện này khởi lên: "Thưa chư Hiền, ai 
chết có dư y, tất cả không được giải thoát khỏi địa ngục, 
không được giải thoát khỏi bàng sinh, không được giải thoát 
ngạ quỷ, không được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ”. 


3. Rồi Tôn giả Sàriputta không hoan hỷ, không chỉ trích 
lời nói các du sĩ ngoại đạo ấy, không hoan hý, không chỉ 
trích, Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi, với ý nghĩ: "Ta 
sẽ biết ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn". Rồi Tôn giả Sàriputta 
khất thực ở Sàvatthi xong, sau bữa ăn, trên con đường khất 
thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta 
bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng, con đắp y, cằm y 
bát đi vào Sàvatthi để khất thực. Bạch Thế Tôn, rồi con suy 
nghĩ như sau: "Nay còn quá sớm để vào Sàvatthi khất thực. 
Vậy ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo, sau khi đến, 
con nói lên với các du sĩ ngoại đạo những lời chảo đón, hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
con ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ, trong khi các du sĩ 
ngoại đạo đang ngồi tụ họp, câu chuyện này khởi lên: "Thưa 
chư Hiền, ai chết có dư y, tất cả người ấy không được giải 
thoát khỏi địa ngục, không được giải thoát khỏi bàng sinh, 
không được giải thoát ngạ quỷ, không được giải thoát khỏi 
cõi đữ, ác thú, đọa xứ". Rồi bạch Thế Tôn, con không hoan 
hỷ, không chỉ trích lời nói các du sĩ ngoại đạo ấy. Không 
hoan hý, không chỉ trích, con từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi, 
với ý nghĩ rằng: "Ta sẽ biết ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn". 


366 Chương LX —- Chín Pháp 





4. - Này Sàriputta, một số các du sĩ ngoại đạo là những 
kẻ ngu si, không thông minh, một số sẽ biết: "Người có dư y 
là người có dư y", hay sẽ biết: "Người không có dư y là 
người không có dư y". Này Sàriputta, có chín hạng người 
này, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được 
giải thoát khỏi loài bàng sinh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, 
được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú , đọa xứ. Thế nảo là chín? 

5. Ở đây, này Sàriputta, có hạng người viên mãn trong 
các giới, viên mãn trong định, nhưng không viên mãn trong 
tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận năm hạ phần kiết sử, là vị Trung 
gian Bát-niết-bàn (antarà parinibbàyì). Này Sàriputta, đây là 
hạng người thứ nhất, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi 
địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàng sinh, được giải thoát 
khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 


6. Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người viên 
mãn trong các giới, viên mãn trong định, nhưng không viên 
mãn trong tuệ. VỊ Ấy, sau khi diệt tận năm hạ phần kiết sử, là 
vị Tốn hại Bát-niếtbàn (uppahacca parinibbàyì).. Này 
Sàriputta, đây là hạng người thứ hai, khi chết có dư y, được 
giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàng sinh, 
được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ. 

Lại nữa, này SảrIputta, ở đây có hạng người viên mãn 
trong các giới, viên mãn trong định, nhưng không viên mãn 
trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận năm hạ phân kiết sử, là vị 
Vô hành Bát Niết Bàn (asankhàra parinibbàyì). Này Sàriputta, 
đây là hạng người thứ ba, khi chết có dư y, được giải thoát 
khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bảng sinh, được giải 
thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 367 





Lại nữa, này Sảàriputta, ở đây có hạng người viên mãn 
trong các giới, viên mãn trong định, nhưng không viên mãn 
trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận năm hạ phần kiết sử, là vị 
Hữu hành Bátniếtbàn (sasankhàra parinibbàyì). Này 
Sàriputta, đây là hạng người thứ tư, khi chết có dư y, được 
giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàng sinh, 
được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ. 

Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người viên mãn 
trong các giới, viên mãn trong định, nhưng không viên mãn 
trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận năm hạ phần kiết sử, là vị 
Thượng Lưu đi đến Sắc cứu cánh thiên (uddhamsota 
akanitthagàm!). Này Sàriputta, đây là hạng người thứ năm, 
khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải 
thoát khỏi loài bàng sinh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được 
giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 

7. Lại nữa, này SảrIputta, ở đây có hạng người viên 
mãn trong các giới, không viên mãn trong định, không viên 
mãn trong tuệ. VỊ Ấy, sau khi diệt tận ba kiết sử, làm nhẹ bớt 
tham, sân, si, là vị Nhất Lai, còn đến thế giới này một lần 
nữa, rồi đoạn tận khổ đau. Này Sàriputta, đây là hạng người 
thứ sáu, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục... 
được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 

S. Lại nữa, này SàrIputta, ở đây có hạng người viên 
mãn trong các giới, không viên mãn trong định, không viên 
mãn trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận ba kiết sử, là vị Nhất 
Chủng (ekabiji), còn sanh hiện hữu làm người một lần nữa 
rồi đoạn tận khổ đau. Này Sàriputta, đây là hạng người thứ 
bảy, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục... được 
giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 


368 Chương LX —- Chín Pháp 





9. Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người viên 
mãn trong các giới, thành tựu vừa phải trong định, thành tựu 
vừa phải trong tuệ. VỊ Ấy, sau khi diệt tận ba kiết sử, là vị Gia 
gia (kolankolo), sau khi dong ruồi, sau khi luân chuyền hai 
hay ba gia đình, rồi đoạn tận khổ đau. Này Sàriputta, đây là 
hạng người thứ tám, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi 
địa ngục... được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 


10. Lại nữa, này SàrIputta, ở đây có hạng người viên 
mãn trong các giới, thành tựu vừa phải trong định, thành tựu 
vừa phải trong tuệ. VỊ â Ấy, sau khi diệt tận ba kiết sử, là vị trở 
lui tối đa là bảy lần (Thất Lai, sattakkhattu-paramo), sau khi 
dong ruôi, sau khi luân chuyên, tối đa là bảy lần giữa chư 
Thiên và loài Người, rồi đoạn tận khổ đau. Này Sảriputta, 
đây là hạng người thứ chín, khi chết có dư y, được giải thoát 
khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi bàng sanh, được giải 
thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ. 

Này Sàriputta, một số người du sĩ ngoại đạo là ngu sỉ, 
không thông minh, một số người sẽ biết: "Có dư y là có dư 
y" hay một số người sẽ biết: "Không có dư y là không dư y". 


Này Sàriputta, chín hạng người này, khi chết có dư y, 
được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bảng 
sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ. Nhưng này Sàriputta, cho đến nay, pháp 
môn này chưa được nói cho các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo-m, 
các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ. Vì cớ sao? Mong rằng khi nghe 
pháp môn này, họ không đem lại phóng dật. Lại nữa, này 
Sàriputta, pháp môn này được Ta nói đến vì Ta được hỏi đến. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 369 





(HD (13) Tôn Giả Mahàkotthita 


1. Rồi Tôn giả Mahàkotthita đến Tôn giả Sàriputta, sau 
khi đến, chào đón hỏi thăm Tôn giả Sàảriputta, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahàkotthita nói với Tôn 
giả SàrIputta: 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thê Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ 
hiện tại, mong răng nghiệp ây ta được cảm thọ trong tương 
lai"? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ 
tương lai, mong rằng nghiệp ấy, ta được cảm thọ trong hiện 
tại"? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thê Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm giác 
là lạc thọ, mong răng nghiệp ây ta được cảm giác là khô 
thọ?" 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

-Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới 


Thế Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm giác là khổ 
thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm giác là lạc thọ"? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- "Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới 
Thê Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ là 


370 Chương LX —- Chín Pháp 





thuần thục, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là không thuần 
thục"? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ là 
không thuần thục, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là thuần 
thục”? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thê Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ là 
nhiêu, mong răng nghiệp ây ta cảm thọ là ít"? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thê Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ là 
Ít, mong răng nghiệp ây ta cảm thọ là nhiêu”? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 


dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì không được 
cảm thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ"? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thê Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ, 
mong răng nghiệp ây ta không được cảm thọ”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


2. - Thưa Hiền giả Sàriputta, vì sao khi được hỏi: "Có 
phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với -hy vọng: "Phảm 
nghiệp gì được cảm thọ hiện tại, mong rằng nghiệp ấy, ta 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 371 





được cảm thọ trong tương lai?" Hiền giả trả lời: "Không phải 
vậy, thưa Hiền giả?" Thưa Hiền giả Sàriputta, vì sao khi 
được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy 
vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ tương lai, mong rằng 
nghiệp ấy ta được cảm thọ hiện tại?" Hiền giả trả lời: "Không 
phải vậy, thưa Hiền giả". Thưa Hiền giả Sàriputta, vì sao khi 
được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy 
vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm giác là lạc thọ, mong răng 
nghiệp ấy ta được cảm giác là khổ thọ"?. Hiền giả trả lời: 
"Không phải vậy, thưa Hiền giả”. Vì sao khi được hỏi: "Có 
phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm 
nghiệp gì được cảm giác là khổ thọ, mong rằng nghiệp ấy ta 
được cảm giác là lạc thọ"?. Hiền giả trả lời: “Không phải vậy, 
thưa Hiền giả". Vì sao khi được hỏi: “Có phải sông Phạm 
hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm 
thọ thuần thục, mong răng nghiệp ấy ta được cảm thọ là 
không thuần thục"? Hiền giả trả lời: "Không phải vậy, thưa 
Hiền giả". Vì sao khi được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ 
không thuần phục, mong răng nghiệp ây ta được cảm thọ là 
thuần thục"? Hiền giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền 
giả". Vì sao khi được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới 
Thế Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ là 
nhiều, mong răng nghiệp ấy ta cảm thọ là ít"? Hiền giả trả lời: 
"Không phải vậy, thưa Hiển giả". Vì sao khi được hỏi: "Có 
phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm 
nghiệp gì được cảm thọ là ít, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ 
là nhiều"? Hiền giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". 
Vì sao khi được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn 
với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ, mong rằng 
nghiệp ấy ta không được cảm thọ"? Hiền giả trả lời: "Không 
phải vậy, thưa Hiền giả". Vì sao khi được hỏi: "Có phải sống 


372 Chương LX —- Chín Pháp 





Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì 
không được cảm thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ"? 
Hiền giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". Vì mục 
đích gì sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn? 

3. - Thưa Hiển giả, với những gì không biết, không thấy, 
không đạt, không chứng ngộ, không hiện quán, với mục đích 
để được biết, được thây, được đạt, được chứng ngộ, được 
hiện quán mà Phạm hạnh được sông dưới Thế Tôn. 


- Nhưng thưa Hiền giả, do không biết gì, không thấy gì, 
không đạt gì, không chứng ngộ gì, không hiện quán gì, với 
mục đích đề được biết, được thấy, được đạt, được chứng ngộ, 
được hiện quán, mà Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn? 


- "Đây là Khổ", này Hiền giả, là điều không được biết, 
không được thấy, không đạt, không chứng ngộ, không hiện 
quán, với mục đích để được biết, được thấy... mà Phạm hạnh 
được sống dưới Thế Tôn. "Đây là Khổ tập"... "Đây là Khổ 
diệt"... "Đây là con Đường đưa đến khổ diệt", này Hiền giả, 
là điều không được biết, không được thấy, không được đạt, 
không được chứng ngộ, không được hiện quán, với mục đích 
được biết, được thấy, được đạt, được chứng ngộ, được hiện 
quán, mà Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Thưa Hiền 
giả, đây là điều không được biết, không được thấy, không đạt, 
không được chứng ngộ, không được hiện quán, với mục đích 
để được biết, được thấy, được đạt, được chứng ngộ, được 
hiện quán, mà Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. 


(IV) (14) Tôn Giả Samiddhi 


1. Rồi Tôn giả Samiddhi đi đến Tôn giả Sàriputta, sau 
khi đến, chào đón hỏi thăm Tôn giả Sàảriputta, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 373 





bên. Rồi Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Samiddhi đang 
ngôi xuông một bên: 


- Do sở duyên gì, này Samiddhi, một người khởi lên 
các tư duy tâm? 


- Do danh sắc làm sở duyên, thưa Tôn giả. 


- Nhưng này Samiddhi, cái gì khiến chúng đi đến sai 
khác? 


- Các giới, thưa Tôn giả. 

- Nhưng này Samiddhi, chúng lấy gì làm tập khởi? 

- Lấy xúc làm tập khởi, thưa Tôn giả. 

- Này Samiddhi, chúng qui tụ ở đâu? 

- Chúng qui tụ ở các cảm thọ, thưa Tôn giả. 

- Nhưng này Samiddhi, chúng lấy gì làm thượng thủ? 
- Chúng lấy định làm thượng thủ, thưa Tôn giả. 

- Nhưng này Samiddhi, chúng lấy gì làm tăng thượng? 
- Chúng lấy niệm làm tăng thượng, thưa Tôn giả. 

- Này Samiddhi, chúng lấy cái gì làm tối thượng? 

- Chúng lấy tuệ làm tối thượng, thưa Tôn giả. 

- Này Samiddhi, chúng lấy gì làm lõi cây? 

- Chúng lẫy giải thoát làm lõi cây, thưa Tôn giả. 

- Này Samiddhi, chúng thê nhập vào gì? 

- Chúng thể nhập vào bắt tử, thưa Tôn giả. 


2. - Khi được hỏi: "Này Samiddhi, do sở duyên gì một 
người khởi lên các tư duy tâm?", Hiên giả đáp: "Do danh sắc 
làm sở duyên, thưa Tôn giả". Này Samiddhi, khi được hỏi: 


374 Chương LX —- Chín Pháp 





"Cái gì khiến chúng đi đến sai khác?", Hiền giả đáp:" Trong 
các giới, thưa Tôn giả". Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng 
lây gì làm tập khởi?", Hiền giả đáp: "Lấy xúc làm tập khởi, 
thưa Tôn giả". Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chỗ qui tụ của 
chúng là gì?", Hiền giả đáp: "Chỗ qui tụ của chúng là thọ, 
thưa Tôn giả". khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng lấy gì 
làm thượng thủ?", Hiền giả đáp: "Chúng lẫy định làm thượng 
thủ, thưa Tôn giả". Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng lấy 
gì làm tăng thượng?", Hiền giả đáp: "Chúng lấy niệm tăng 
thượng, thưa Tôn giả". Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng 
lây gì làm tối thượng?" Hiền giả đáp: "Chúng lấy tuệ làm tối 
thượng, thưa Tôn giả". Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng 
lấy gì làm lõi cây?", Hiền giả đáp: "Chúng lấy giải thoát làm 
lõi cây, thưa Tôn giả". Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng 
thể nhập vào gì?", Hiền giả đáp: "Chúng thể nhập vào bất tử, 
thưa Tôn giả'. Lành thay, này Samiddhi! Lành thay, này 
Samiddhi! Hiền giả đã trả lời các câu hỏi. Nhưng Hiền giả 
chớ có kiêu mạn về vấn đề này. 


(V) (15) Một Ung Nhọt 


[. - Ví như, này chư Hiền, một ung nhọt đã trải nhiều 
năm. Nó có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. 
Từ đây có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc 
chăn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì 
nứt chảy, chắc chăn bắt tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt 
chảy, chắc chăn nhàm chán nứt chảy. 


5. Ung nhọt, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với thân 
này do bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm cháo 
chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, tan nát, hủy 
hoại, hoại diệt, có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt 
rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bắt tịnh rỉ chảy, chắc 
chăn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 375 





nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt 
chảy, chăc chăn nhàm chán nứt chảy. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy nhàm chán 
thân này. 


(VD (16) Tưởng 


I. - Này các Tyỷ-kheo, có chín tưởng này được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê nhập 
vào bât tử, lây bât tử làm cứu cánh. Thê nào là chín? 


2. Tưởng bắt tịnh, tưởng chết, tưởng ghê tởm đối với 
các món ăn, tưởng không ưa thích đối với tất cả thế giới, 
tưởng vô thường, tưởng khổ trên vô thường, tưởng vô ngã 
trên khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham. 


Này các Tỷ-kheo, chín tưởng này được tu tập, được làm 
sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê nhập vào bât tử, lây 
bât tử làm cứu cánh. 

(VII) (17) Gia Đình 


1. - Này các Tỷ-kheo, gia đình nào thành tựu chín chi 
phân, nêu chưa đên thời không nên đên, nêu đã đên thời 
không nên ngôi xuông. Thê nào là chín? 


2. Không vui vẻ đứng dậy; không vui vẻ đảnh lễ; không 
Vui Vẻ mỜI ngôi; niêu có, họ giâu đi; có nhiều, họ cho ít, có đồ 
tốt, họ cho đồ xấu; họ cho không cân thận; họ cho không có 
chu đáo; họ không có ngồi xung quanh để nghe pháp, không 
thưởng thức lời nói. 

Này các Tỷ-kheo, gia đình nào thành tựu chín chỉ phần 
này, nêu chưa đến thời không nên đến, nếu đã đến thời 
không nên ngồi xuống. 


376 Chương LX —- Chín Pháp 





3. Này các Tyý-kheo, gia đình nào thành tựu chín chi 
phân, nêu chưa đên thời nên đên, nêu đã đên thời nên ngôi 
xuông. Thê nào là chín? 


4. Họ vui vẻ đứng dậy; họ vui vẻ đảnh lễ; họ vui vẻ mời 
ngồi; nếu có, họ không giấu đi; có nhiều, họ cho nhiều, có đồ 
tốt, họ cho đồ tốt; họ cho cần thận; họ cho một cách chu đáo; 
họ ngồi xung quanh để nghe pháp, họ thưởng thức lời nói. 


Này các Tỷ-kheo, gia đình nào thành tựu chín chi phần 
này, nêu chưa đên thời nên đên, nêu đã đên thời nên ngôi 
xuông. 


(VII) (18) Từ Bi 


1. - Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu chín chị 
phần được thực hành, có quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, 
có biến mãn lớn. Được thực hành như thế nào, này các Tỷ- 
kheo, ngày trai giới thành tựu chín chi phần, có quả lớn, có 
lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biễn mãn lớn? 


2. Ở đây, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận sát sanh, từ 
bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm úy, có lòng từ, sống 
thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 
Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận sát sanh, từ 
bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm úy, có lòng từ, sống 
thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh là loài hữu tình. 
Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành 
ngày trai giới". Đây là chi phần thứ nhất được thành tựu. 


3. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận lấy của 
không cho, từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã 
cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không 
có trộm cướp. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn 
tận lấy của không cho, từ bỏ lẫy của không cho, chỉ lấy 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 377 





những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh 
tịnh, không có trộm cướp. Với chi phần này, ta theo gương vị 
A-la-hán, sẽ thực hành trai giới". Đây là chi phần thứ hai 
được thành tựu. 


4. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận phi 
Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lìa, từ bỏ dâm dục hèn 
hạ. Hôm nay, đêm nảy và ngày này, ta cũng đoạn phi Phạm 
hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lìa, từ bỏ dâm dục hèn hạ. 
Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành 
ngày trai giới". Đây là chi phần thứ ba được thành tựu. 


5. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, 
tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, 
chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời 
hứa đối với đời. Hôm nay, đêm này và ngày nảy, ta cũng 
đoạn tận nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y 
chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không 
phản lại lời hứa đối với đời. Với chi phần này, ta theo gương 
vị A-la-hán, sẽ thực hành trai giới". Đây là chi phần thứ tư 
được thành tựu. 


6. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận đắm say 
rượu men, rượu nấu. Hôm nay, đêm này và ngày này ta cũng 
đoạn tận đắm say rượu men, rượu nấu. Với chỉ phần này, ta 
theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai giới". Đây là 
chì phần thứ năm được thành tựu. 


7. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán mỗi ngày dùng 
một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Hôm nay, 
đêm này và ngày này, ta cũng dùng mỗi ngày dùng một bữa, 
không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Với chi phần này, ta 
theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai giới". Đây là 
chi phần thứ sáu được thành tựu. 


378 Chương LX —- Chín Pháp 





§. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ xem múa, 
hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương 
liệu, dầu thoa và các thời trang. Hôm nay, đêm này và ngày 
này, ta cũng từ bỏ xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không 
trang sức băng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời 
trang. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực 
hành ngày trai giới". Đây là chi phần thứ bảy được thành tựu. 


9. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận giường 
cao, giường lớn, từ bỏ giường cao, giường lớn, các vị ây năm 
trên giường thấp, trên giường nhỏ, trên thảm cỏ. Hôm nay, 
đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận gIường cao, g1ường 
lớn, từ bỏ giường cao, giường lớn, ta nằm trên giường thấp, 
trên giường nhỏ, trên thảm cỏ. Với chi phần này, ta theo 
gương vị A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai giới". Đây là chi 
phần thứ tám được thành tựu. 


10. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử với tâm câu 
hữu với từ, biến mãn một phương và an trú, như vậy phương 
thứ hai... như vậy phương thứ ba... như vậy phương thứ tư... 
như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy với tâm câu hữu 
với từ, biến mãn và an trú, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, được thực hành ngày trai 
giới thành tựu chín chi phân, có quả lớn, có lợi ích, có rực rỡ 
lớn, có biên mãn lớn. 

(IX) (16) Chư Thiên 


1. - Đêm nay, này các Tỷ-kheo, một sỐ đông chư Thiên, 
sau khi đêm đã gân mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng 
toàn vùng Jetavana, đi đến chỗ Ta, sau khi đến, đảnh lễ Ta 
rồi đứng một bên. Này các Tý-kheo, đứng một bên, các 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 379 





Thiên nhân â ấy thưa với Ta: "Bạch Thế Tôn, khi chúng con 
sống giữa loài Người, trong thời quá khứ, các vị xuất gia 
không có gia đình đến chúng con. Bạch Thế Tôn, chúng con 
đã đứng dậy, nhưng chúng con không đảnh lễ. Bạch Thế Tôn, 
do không làm đầy đủ bổn phận, chúng con sanh ra hối hận, 
phiền não, vì bị sanh với thân hạ liệt". 

2. Này các Tỷ-kheo, lại có nhiều chư Thiên khác đến 
chỗ Ta và thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, khi chúng con sống 
giữa loài Người, trong thời quá khứ, các vị xuất gia không có 
gia đình đến chúng con. Chúng con đã đứng dậy, chúng con 
đã đảnh lễ, nhưng con không mời ghế ngồi. Bạch Thế Tôn, 
do không làm đầy đủ bổn phận, chúng con sanh ra hối hận, 
phiền não, vì bị sanh với thân hạ liệt". 


3. Này các Tý-kheo, lại có nhiều chư Thiên khác đến 
chỗ Ta và thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, khi chúng con sống 
giữa loài Người, trong thời quá khứ, các vị xuất gia không có 
gia đình đến chúng con. Chúng con đã đứng dậy, chúng con 
đã đảnh lễ, chúng con đã mời ghế ngồi nhưng chúng con 
không chia xẻ (đồ ăn) tùy theo khả năng và sức lực của 
chúng con... Chúng con chia xẻ (đồ ăn), tùy theo khả năng và 
sức lực của chúng con, nhưng chúng con không ngồi xung 
quanh để nghe pháp... chúng con có ngồi xung quanh để 
nghe pháp, nhưng chúng con không lóng tai nghe pháp... 
chúng con lóng tai nghe pháp, nhưng chúng con sau khi nghe 
không có thọ trì pháp... chúng con sau khi nghe, có thọ trì 
pháp, nhưng không có suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ 
trì... chúng con có suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì, 
nhưng chúng con sau khi biết nghĩa, biết pháp, không thực 
hành pháp và tùy pháp. Bạch Thế Tôn, do không làm đầy đủ 
bồn phận, chúng con sanh ra hồi hận, phiền não, vì bị sanh ra 
với thân hạ liệt". 


380 Chương LX —- Chín Pháp 





4. Này các Tỷ-kheo, lại có nhiều chư Thiên khác đến 
chỗ Ta và thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, khi chúng con sông 
giữa loài Người, trong thời gian quá khứ, các vị xuất gia 
không có gia đình đến chúng con. Bạch Thế Tôn, chúng con 
đã đứng dậy, chúng con đã đảnh lễ, chúng con đã mời ghế 
ngồi, chúng con đã chia xẻ (đồ ăn) tùy theo khả năng và sức 
lực của chúng con, chúng con đã ngồi xung quanh để nghe 
pháp, chúng con lóng tai nghe pháp, chúng con sau khi nghe 
thọ trì pháp, chúng con có suy tư ý nghĩa các pháp đã được 
thọ trì, chúng con sau khi biết nghĩa, biết pháp, thực hành 
pháp và tùy pháp. Bạch Thế Tôn, do chúng con làm đầy đủ 
bốn phận, chúng con không sanh hối hận, phiền não, vì được 
sanh với thân thù thắng". 


Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những 
ngôi nhà trống. Này các Tỷ-kheo, hãy Thiên định, chớ có 
phóng dật, chớ có hối tiếc về sau, như các Thiên nhân đã 
được nói đến trước đây. 


(X) 20) Velàma 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn 
ông Anàthapindika. Rồi Tôn giả Anàthapindika đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên. 
Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi xuống một 
bên: 

- Này Gia chủ, Ông có bố thí trong gia đình của Ông 
không? 

- Bạch Thế Tôn, trong gia đình của con có bố thí, 
nhưng chỉ có món ăn thô tệ làm băng hột gạo bê, và cháo 
chua. 

2. - Này Gia chủ, dầu bố thí các món thô hay tế, nếu bố 
thí không cân thận, bô thí không có chú tâm, bô thí không tự 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 381 





tay mình, bố thí những vật quăng đi, bố thí không có nghĩ 
đến tương lai; chỗ nào, chỗ nào, sự bồ thí ây sanh quả dị thục, 
thời tâm không thiên về thưởng thức các món ăn thù diệu, 
tâm không thiên về thưởng thức y áo thù diệu, tâm không 
thiên về thưởng thức các cỗ xe thù diệu, tâm không thiên về 
thưởng thức năm dục công đức thù diệu. Và các người con, 
hay vợ, hay những người phục vụ, hay những người đưa tin, 
hay những người làm công, họ không có khéo nghe, họ 
không có lóng tai, họ không có an trú tâm hiểu biết. Vì sao? 
Này Gia chủ, như vậy là quả dị thục của các nghiệp làm 
không có cần thận. 


3. Này Gia chủ, dầu có bố thí các món thô hay tế, nếu bố 
thí có cần thận, bố thí có chú tâm, bố thí tự tay mình, bố thí 
những vật không quăng bỏ đi, bố thí có nghĩ đến tương lai; chỗ 
nảo, chỗ nào, sự bố thí ấy sanh quả dị thục, thời tâm thiên về 
thưởng thức các món ăn thù diệu, tâm thiên về thưởng thức y 
áo thù điệu, tâm thiên về thưởng thức các cỗ xe thù diệu, tâm 
thiên về thưởng thức năm dục công đức thù diệu. Và các người 
con, hay vợ, hay những người phục vụ, hay những người đưa 
tin, hay những người làm công, họ có khéo nghe, họ có lóng tai, 
họ có an trú tâm hiểu biết. Vì sao? Này Gia chủ, như vậy là quả 
dị thục của việc làm có cân thận. 


4. Thuở xưa, này Gia chủ, có một vị Bà-la-môn tên là 
Velàma. Vị ấy bố thí rộng lớn như sau: Vị ấy bố thí 84.000 bát 
bằng vàng đựng đây bạc. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng bạc 
đựng đầy vàng. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng đồng đựng đầy 
châu báu. Vị ấy bó thí 84.000 con voi với đồ trang sức bằng 
vàng, với các ngọn cờ bằng vàng, bao trùm với những lưới 
bằng chỉ vàng và 84.000 cô xe, được trải với da sư tử, được 
trải với da cọp, được trải với da báo, được trải với mền màu 
vàng, với những trang sức bằng vàng, với các ngọn cờ băng 


382 Chương LX —- Chín Pháp 





vàng, bao trùm với những lưới bằng chỉ vàng. Vị ấy bố thí 
84.000 con bò sữa, cột bằng những sợi dây gai mịn với những 
thùng sữa bằng bạc. Vị ấy bố thí 84. 000 thiếu nữ, trang sức 
với những bông tai bằng châu báu. Vị ấ ấy bố thí 84.000 giường 
năm trải nệm băng len thêu bông, nệm bằng da con sơn dương 
gọi là kadali, tâm khảm với lầu che phía trên, có đầu gối chân 
màu đỏ hai phía. Vị ấy bố thí 84.000 thước vải, bằng vải gai 
mịn màng nhất, bằng vải lụa mịn màng nhất, bằng vải len mịn 
màng nhất, bằng vải bông mịn màng nhất. Và ai có thể nói về 
các đồ ăn, đồ uống, loại cứng, loại mềm, các loại đồ ăn nếm 
và các loại nước đường. "Chúng tôi nghĩ chúng chảy như 
dòng sông". 

5. Có thể, này Gia chủ, Ông nghĩ: "Có thê Bả-la-môn 
Velàma là một người nào khác, vị đã bố thí một cách rộng 
lớn như vậy". Này Gia chủ, chớ có nghĩ như vậy. Chính lúc 
ấy, Ta là Bà-la-môn Velàma, chính Ta đã bồ thí rộng lớn ấy. 
Nhưng này Gia chủ, khi bồ thí ẫy được cho, không có một ai 
xứng đáng để nhận bồ thí. Không có một ai làm cho thanh 
tịnh bố thí ấy. Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn Velàma bố thí có 
rộng lớn, nếu có ai bố thí cho một người chánh kiến, bố thí 
này lớn hơn quả lớn kia. Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn 
Velàma bố thí có rộng lớn và có ai bố thí cho 100 người 
chánh kiến, và có ai bố thí cho một vị Nhất lai, bố thí này 
quả lớn hơn bố thí kia. Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn 
Velàma bồ thí rộng lớn, và có ai bố thí cho 100 người Nhất 
lai, và có ai bố thí cho một vị Bắt lai, bố thí này quả lớn hơn 
bố thí kia. Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn Velàma bố thí có 
rộng lớn, và có ai bố thí cho 100 vị Bắt lai, và có ai bố thí 
cho một vị A-la-hán, bố thí này quả lớn hơn bó thí kia. Này 
Gia chủ, dầu Bả-la-môn Velàma bố thí có rộng lớn hơn, và 
có ai bố thí cho một vị A-la-hán, và có ai bố thí cho một vị 
Độc Giác Phật, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này Gia 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 383 





chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng lớn và có 
người bố thí cho 100 vị Độc Giác Phật, có ai bố thí cho Như 
Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, bố thí này quả lớn hơn 
bố thí kia. Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bó thí có 
rộng lớn, và có ai bố thí cho chúng Tỷ-kheo với đức Phật là 
vị thượng thủ, và có ai xây dựng một tịnh xá cho chúng Tăng 
trong bốn phương... và có ai với tâm tịnh tín qui y Phật, Pháp 
và Tăng, và có aI với tâm tịnh tín chấp nhận học pháp, từ bỏ 
sát sanh, từ bỏ lẫy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các 
dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ không đắm Say rượu men, rượu nấu... 
Và có ai với tâm tịnh tín, chấp nhận học pháp... từ bỏ không 
đắm Say rượu men, rượu nấu, và ai tu tập từ tâm giải thoát, 
cho đến trong khi khoảnh khắc vắt sữa bò, bố thí này quả lớn 
hơn bồ thí kia. Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố 
thí có rộng lớn, có ai bố thí một vị đầy đủ chánh kiến.. và có 
ai bố thí cho 100 vị đầy đủ chánh kiến.. và có ai bố thí một vị 
Bất lai... và có ai bố thí trăm vị Bắt lai, và có ai bố thí một vị 
A-la-hán... và có ai bố thí trăm vị A-la-hán... và có ai bố thí 
một vị Độc giác Phật, và có ai bố thí trăm vị Độc giác Phật, 
và có ai bố thí Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng GIác... và 
có ai bố thí chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị cầm đầu, và có 
ai cho xây dựng một tịnh xá cho chúng Tăng trong bốn 
phương... và có ai với tâm tịnh tín qui y Phật, Pháp và chúng 
Tăng... và có ai tâm tịnh tín chấp nhận học pháp, từ bỏ sát 
sanh... từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu... và có ai đầu chỉ 
trong một khoảnh khắc vắt sữa bò, tu tập từ tâm, và có aI dầu 
chỉ trong một khoảnh khắc búng ngón tay, tu tập tưởng vô 
thường, bố thí này quả lớn hơn bồ thí kia. 


384 Chương LX —- Chín Pháp 





HI. Phẩm Chỗ Cư Trú Của Hữu Tình 


(D (21) Trong Ba Phương Diện 

I.- Này các Tỷ-kheo, trong ba phương diện người 
Uttarakurukà (Bắc Cu-lô châu) thù thăng hơn chư Thiên cõi 
Ba mươi ba và loài Người ở Jambudipa (Diêm-phù-đê). Thê 
nào là ba? 


2. Không có ngã sở, không có chấp trước, tuổi thọ được 
quy định là những thù thăng. 


Này các Tỷ-kheo, trong ba phương diện này, người 
Uttarakuruka thù thăng hơn chư Thiên cõi Ba mươi ba và 
loài Người ở Jambudìpa. 


3. Này các Tý-kheo, trong ba phương diện, chư Thiên 
cõi trời Ba mươi ba thù thăng hơn loài Người ở Uttarakuruka 
và loài Người ở Jambudipa. Thê nào là ba? 


4. Về thiên thọ mạng, về thiên dung sắc, về thiên lạc. 
Này các Tỷ-kheo, trong ba phương diện này, chư Thiên cõi 
trời Ba mươi ba thù thăng hơn loài Người ở Uttarakuruka và 
loài Người ở Jambudìpa. 


5. Này các Tỷ-kheo, trong ba phương diện, loài Người 
ở Jambudìpa thù thăng hơn loài Người ở cõi Uttarakuruka và 
chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. Thê nào là ba? 

Họ là anh hùng, có trú niệm và sống Phạm hạnh ở đời 
này. 

Này các Tý-kheo, trong ba phương diện này, loài 
Người ở cõi Jambudipa thù thăng hơn loài Người ở cõi 
Uttarakuruka và chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 385 





(H) (22) Ngựa Chưa Được Điều Phục 


1.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về ba loại ngựa chưa 
được điều phục và ba hạng người chưa được điều phục; ba 
loại ngựa được điều phục, và ba hạng người được điều phục; 
ba loại ngựa hiền thiện thuần lương và ba hạng người hiền 
thiện thuần lương. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
Sau: 


2.- Này các Tyỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa chưa được 
điêu phục? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa chưa được điều 
phục có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối bề 
cao, chu vi bề ngoài. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa 
chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có 
cân đối. Ở đây, này các Iý-kheo, có loại ngựa chưa được 
điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp và cân đối. Ba loại này, này 
các Tỷ-kheo, là ba loại ngựa chưa được điều phục. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba hạng người chưa 
được điêu phục? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chưa được điều 
phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chưa được điều phục, 
có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, có hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, 
có sắc đẹp, có cân đối. Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, 
là ba hạng người chưa được điều phục. 


386 Chương LX —- Chín Pháp 





4. Thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa được 
điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân 
đối? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như thật tuệ tri: "Đây 
là Khổ", như thật tuệ tri: "Đây là Khổ tập", như thật tuệ tri: 
"Đây là 'Khổ diệt", như thật tuệ tri: "Đây là con đường đưa 
đến Khổ diệt". Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng khi 
được hỏi về thăng pháp, thắng luật, vị ấy lại ngập ngừng, 
không có trả lời. Đây Ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp. 
VỊ ây không có nhận được các đồ tư dụng, như y áo, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong 
nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người 
chưa có điều phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, 
không có cân đối. 

5. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa 
có điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đôi? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như thật tuệ tri: "Đây 
là Khổ", như thật tuệ tri: "Đây là Khô tậ tập”, như thật tuệ tri: 
"Đây là 'Khể diệt", như thật tuệ tri: "Đây là con đường đưa 
đến Khổ diệt". Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng khi 
được hỏi về thắng pháp, thăng luật, vị ấy liền trả lời, không 
có ngập ngừng. Đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Nhưng VỊ 
ấy không nhận được các đồ tư dụng, như y áo, đồ ăn khất 
thực, sảng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa 
không có cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người 
chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có 
cân đối. 

6. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là người chưa 
được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đôi? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 387 





Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như thật tuệ tri: "Đây 
là Khổ".... như thật tuệ tri: "Đây là con Đường đưa đến khổ 
diệt". Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về 
thắng pháp, thắng luật, vị ấy liền trả lời, không có ngập 
ngừng. Đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Vị ấy nhận được 
các đỗ tư dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, sảng tọa, dược 
phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa có cân đối. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa được điều phục, có tốc 
lực, có sắc đẹp có cân đối. Những hạng người này, này các 
Tỷ-kheo, là ba hạng người chưa được điều phục. 


7. Này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa được điều 
phục? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa được điều phục, 
có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, có loại ngựa được điều phục, có tốc lực, có 
sắc đẹp nhưng không có cân đối. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
loại ngựa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. 
Các loại này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng loại ngựa được 
điều phục. 


__8. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba hạng người được 
điêu phục? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được điều phục, 
có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, 
này các Tý-kheo, có hạng người được điều phục, có tốc lực, 
có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
có hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân 
đối. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hạng người được điêu 
phục, có tôc lực, không có sắc đẹp, không có cân đôi? 


368 Chương LX —- Chín Pháp 





Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ 
phần kiết sử, được hóa sanh, tại đấy, được nhập Niết-bàn, 
không còn phải trở lui đời này nữa. Đây Ta nói trong nghĩa 
có tốc lực. Nhưng được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy 
ngập ngừng, không có trả lời. Đây Ta nói trong nghĩa không 
có sắc đẹp. VỊ ây không nhận được các đồ tư dụng như y áo, 
đồ ăn khát thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói 
trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
hạng người được điều phục, có tốc lực, nhưng không có sắc 
đẹp, không có cân đối. 


Và như thê nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người được 
điêu phục, có tôc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đôi? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ 
phần kiết sử, được hóa sanh, tại đấy, được nhập Niết-bàn, 
không phải trở lui đời này nữa. Đây Ta nói trong nghĩa có 
tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy trả lời, 
không có ngập ngừng. Đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. 
Nhưng vị này không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ 
ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong 
nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có 
cân đối. 

9. Và như thế nào, này các Tý-kheo, là hạng người 
được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đôi? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ 
phần kiết sử, được hóa sanh, tại đây được nhập Niết-bàn, 
không phải trở lui đời này nữa. Đây Ta nói trong nghĩa có 
tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy liền trả 
lời, không có ngập ngừng. Đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. 
Và vị ấy nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khắt thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa có cân 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 389 





đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người được điều 
phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Những hạng người 
này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người được điều phục. 


10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa hiền 
thiện thuân lương? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa hiền thiện thuần 
lương, có tốc lực nhưng có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, có loại ngựa hiền thiện thuần lương, có tốc 
lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, có loại ngựa hiền thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc 
đẹp, có cân đối. Những loại này, này các Tỷ-kheo, là ba loại 
ngựa hiền thiện thuần lương. 


11. Và này các Tý-kheo, thế nào là ba loại người hiền 
thiện thuân lương? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền thiện 
thuần lương, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có 
cân đối. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền thiện 
thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. 
Ở đây, này các Ty-kheo, có hạng người hiền thiện thuần 
lương, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Những hạng người 
này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người hiền thiện thuần 
lương. 


Như thế nào, này các Tyỷ-kheo, là hạng người hiền thiện 
thuần lương, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có 
cân đối? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay 
trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chúng ngộ, chứng đạt và 
an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây Ta nói trong 
nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị 
ấy ngập ngừng, không trả lời. Đây Ta nói trong nghĩa không 


390 Chương LX —- Chín Pháp 





có sắc đẹp. VỊ ẫy không nhận được các đồ tư dụng như y áo, 
đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói 
trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
hạng người hiền thiện thuần lương, có tốc lực nhưng không 
có sắc đẹp, không có cân đối. 


Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện 
thuân lương, có tôc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đôi? 


Ở đây, này các Tyỷ-kheo, Tỷ kheo do đoạn diệt các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chúng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây 
Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp, 
thắng luật, vị ấy liền trả lời, không có ngập ngừng. Đây Ta 
nói trong nghĩa có sắc đẹp. Vị ấy không nhận được các đồ tư 
dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 
Đây Ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện thuần lương, có tốc lực, có 
sắc đẹp nhưng không có cân đối. 


Và như thê nào, này các Tyỷ-kheo, là hạng người hiên 
thiện thuân lương, có tôc lực, có sắc đẹp, có cân đôi? 


Ở đây, này các Tyỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, tự 
mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. 
Khi được hỏi về thăng pháp, thắng luật, vị ây liền trả lời. 
Đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. VỊ â ấy nhận được các đồ 
tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 
bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa có cân đối. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện thuần lương, có tốc lực, có 
sắc đẹp, có cân đối. Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, là 
ba hạng người hiền thiện thuần lương. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 391 





(HI) (23) Ái 


1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về chín pháp lấy ái 
làm cội gôc. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. Và này các 
Tỷ-kheo, thế nào là chín pháp lấy ái làm cội gốc? 


2. Do duyên ái nên cầu tìm; do duyên cầu tìm nên có 
được; do duyên có được nên có quyết định; do duyên quyết 
định nên có dục tham; do duyên dục tham nên đắm trước; do 
duyên đắm trước nên có chấp trước; do duyên chấp trước nên 
có xan tham; do duyên xan tham nên có thủ hộ, chấp trượng, 
chấp kiếm, đầu tranh, tránh tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, 
vọng ngữ, rất nhiều các ác, bất thiện pháp khởi lên. 


Này các Tỷ-kheo, đây là chín pháp lẫy ái làm cội gốc. 
(IV) (24) Các Loại Hữu Tình 


1. - Này các Tỷ-kheo, có chín chỗ cư trú của loài hữu 
tình. Thê nào là chín? 


2. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình, thân sai 
biệt, tưởng sai biệt, như loài Người, một số chư Thiên, một 
số ở các đọa xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ nhất. 


3. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình, thân sai 
biệt, tưởng đông nhât, chư Phạm Chúng thiên, khi mới tái 
sanh. Đó là hữu tình trú xứ thứ hai. 

4. Này các Tý-kheo, có loại hữu tình, thân đồng nhất, 
tưởng sai biệt như Quang âm thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ 
ba. 

5. Này các Tỷ-kheo, có loài hữu tình, thân đồng nhất, 
tưởng đông nhât, như Tịnh Cư thiên. Đó là hữu tình trú xứ 
thứ tư. 


392 Chương LX —- Chín Pháp 





6. Này các Ty-kheo, có những loại hữu tình không có 
tưởng, không có thọ như Vô Tưởng thiên. Đó là hữu tình trú 
xứ thứ năm. 

7. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình vượt khỏi 
sắc tưởng một cách hoàn toàn, diệt trừ các đôi ngại tưởng, 
không có tác ý sai biệt tưởng, nghĩ răng: "Hư không là vô 
biên", chứng được Không vô biên xứ. Đó là hữu tình trú xứ 
thứ sáu. 

8. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình, vượt khỏi 
Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ răng: "Thức là 
vô biên", chứng được Thức vô biên xứ. Đó là hữu tình trú xứ 
thứ bảy. 

9. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình vượt khỏi 
Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ răng: "Không có 
gì tât cả", chứng được Vô sở hữu xứ. Đó là hữu tình trú xứ 
thứ tám. 

10. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình vượt khỏi 
Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ chín. 

Này các Tỷ-kheo, đây là chín chỗ cư trú của các loài 
hữu tình. 


(V) (25) Trí Tuệ 


1. - Này các Tỷ-kheo, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích 
tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ây nói như sau: “Ta 
rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm 
đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". Và này các Tỷ- 
kheo, thế nào là tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 393 





2. "Ly tham là tâm của ta", như vậy tâm vị ây được 
khéo tích tập với trí tuệ. "Ly sân là tâm của ta", như vậy tâm 
vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. "Ly sĩ là tâm của ta", như 
vậy tâm vị ẫy được khéo tích tập với trí tuệ. "Tánh không có 
tham là tâm của ta", như vậy tâm vị ẫy được khéo tích tập 
với trí tuệ. "Tánh không có sân là tâm của ta", như vậy tâm 
vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. "Tánh không có si là tâm 
của ta", như vậy tâm vị ẫy được khéo tích tập với trí tuệ. 
“Tánh không chuyển hướng về dục hữu là tâm của ta", như 
vậy tâm vị ây được khéo tích tập với trí tuệ. "Tánh không 
chuyển hướng về sắc hữu là tâm của ta", như vậy tâm vị ây 
được khéo tích tập với trí tuệ. "Tánh không chuyền hướng vê 
vô sắc hữu là tâm của ta", như vậy tâm vị ây được khéo tích 
tập với trí tuệ. 


Này các Ty-kheo, khi nào tâm Tyỷ-kheo được khéo tích 
tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy nói như sau: 
"Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa"". 


(VD (26) Trụ Đá 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Tôn giả Sàriputfa và Tôn giả Candikàputta trú 
ở RàjJagaha (Vương Xá) tại Trúc Lâm, chô nuôi dưỡng các 
con sóc. Tại đây, Tôn giả Candikàputta gọi các Ty-kheo, nói 
răng: 


- Này các Hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo như sau: "Thưa các Hiền giả, khi nào tâm vị Tỷ-kheo 
được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo 
ẫy trả lời như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa"", 


394 Chương LX —- Chín Pháp 





2. Được nói vậy, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Candikàputta: 

- Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta không có 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các Hiền giả, 
khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập với trí tuệ thời thật 
hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa"". Này Hiền giả Candikàputta. 
Devadatta thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các 
Hiền giả, khi nào tâm vị Tỷ-kheo được khéo tích tập với tâm 
ý thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: "Ta rõ biết: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, 


11H 


không còn trở lui trạng thái này nữa"". 


3. Lần thứ hai... Lần thứ ba, Tôn giả Candikàputta gọi 
các Tỷ-kheo, nói răng: 


- Thưa các Hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo như sau: "Khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập với 
trí tuệ thời thật hợp lý cho vị Tý-kheo ấy trả lời như sau: "Ta 
rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã 


11 


làm, không còn trở lui trạng thái này nữa"". 

Lần thứ ba, Tôn giả Sàriputa nói với Tôn giả 
Candikàputta: 

- Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta không có 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các Hiền giả, 
khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập với trí tuệ thời thật 
hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã 
tận... không còn trở lui trạng thái này nữa"". Này Hiền giả 
Candikàputta. Devadatta thuyết pháp cho các Tý-kheo như 
sau: "Thưa các Hiền giả, khi nảo tâm vị Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với tâm ý thời thật hợp lý cho Tý-kheo ấy trả lời như 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 395 





sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận... không còn trở lui trạng thái 
này nữa"". 


4. - Và như thế nào, này Hiền giả, tâm vị Tỷ-kheo được 
khéo tích tập với tâm ý? 

- "Ly tham là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo 
tích tập với tâm ý. "Ly sân là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với tâm ý. "Ly s1 là tâm của ta", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. "Tánh không có tham 
là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm 
ý. "Tánh không có sân là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với tâm ý. "Tánh không có si là tâm của 

", như vậy tâm vị ẫy được khéo tích tập với tâm ý. "Tánh 
không chuyên hướng về dục hữu là tâm của ta", như vậy tâm 
vị ây được khéo tích tập với tâm ý. "Tánh không. chuyên 
hướng về sắc hữu là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với tâm ý. "Tánh không chuyên hướng về vô 
sắc hữu là tâm của ta", như vậy tâm vị ây được khéo tích tập 
với tâm ý. 


5. Như vậy, này Hiền giả, với Tỷ-kheo có tâm chánh 
giải thoát như vậy, nêu các sắc do mắt nhận thức mạnh mẽ đi 
vào giới vực của con mắt, các sắc không chinh phục tâm vị 
ây, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lay động. 
Vị ấy tùy quán sự diệt tận của chúng; nếu các tiếng do tai 
nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vức của lỗ tai... nếu các 
hương do mũi nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vức của lỗ 
mũi... nêu các vị do lưỡi nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vức 
của lưỡi... nếu các xúc do thân nhận thức mạnh mẽ đi vào 
giới vức của thân. nếu các pháp do ý nhận thức mạnh mẽ đi 
vào giới vức của ý... Các pháp không chinh phục, tâm vị ấy, 
tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lay động. Vị 
ấy tùy quán sự diệt tận của chúng. Ví như, này Hiền giả, một 


396 Chương LX —- Chín Pháp 





trụ đá cao mười sáu khuỷu tay, tám khuỷu tay chôn sâu 
xuống đất, tám khuỷu tay nôi lên trên, nêu từ phương Đông, 
mưa to gió lớn đến, không làm rung động, không làm chuyên 
động, không làm chuyên động mạnh trụ đá ấy; nếu từ 
phương Tây... nếu từ phương Bắc... nếu từ phương Nam, 
mưa to gió lớn đến, không làm rung động, không làm chuyển 
động, không làm chuyển động mạnh trụ đá ấy. Vì sao? Này 
Hiền giả, vì trụ đá được đào sâu, được chôn sâu. Cũng vậy, 
này Hiền giả, với Tỷ-kheo có tâm chánh giải thoát như vậy, 
nêu các sắc do, mắt nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vức của 
con mắt, các sắc không chính phục tâm của vị ây, tâm được 
an trú không bị tạp nhiễm, không bị lay động. Vị ây tùy quán 
sự diệt tận của chúng. Nếu các tiếng do tai nhận thức... nếu 
các pháp do ý nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vức của ý, các 
pháp không chinh phục tâm vị Ấy, tâm được an trú, không bị 
tạp nhiễm, không bị lay động. Vị ẫy tùy quán sự diệt tận của 
chúng. 


(VI) (27) Sợ Hãi Hận Thù (1) 


1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên. Thế Tôn nói 
với gia chủ Anàthapindika đang ngồi xuống một bên: 


2. - Này Gia chủ, khi nào năm sợ hãi hận thù của vị 
Thánh đệ tử được chỉ tức, thời vị ấy thành tựu được bốn Dự 
lưu phần. Nếu vị ấy muốn, có thể tuyên bố về ngã đối với tự 
ngã: "Địa ngục đối với ta được đoạn tận, loài bàng sanh đối 
với ta được đoạn tận, cõi ngạ quỷ đối với ta được đoạn tận, 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ đối với ta được đoạn tận. Ta là vị Dự 
lưu, không còn thối đọa, chắc chắn đạt đến Chánh giác". 


3. Thế nào là năm sợ hãi hận thù được chỉ tức? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 397 





Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do sát sanh, vì duyên sát 
sanh, đưa đến trong hiện tại; sợ hãi hận thù đưa đến trong 
tương lai, kế cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Từ bỏ sát 
sanh, sợ hãi hận thù không đưa đến trong hiện tại, sợ hãi hận 
thù không đưa đến trong tương lai, kế cả không có tâm khổ, 
tâm ưu người ẫy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ sát sanh, như vậy 
sợ hãi hận thù được nhiếp phục. 


Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do lấy của không cho, vì 
duyên lấy của không cho đưa đến trong hiện tại; sợ hãi hận 
thù đưa đến trong tương lai, kế cả tâm khổ, tâm ưu người ấy 
cảm thọ... Đối với vị từ bỏ lấy của không cho, như vậy sự sợ 
hãi hận thù được nhiếp phục. 


Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do sống tà hạnh trong các 
dục, vì duyên sống tà hạnh trong các dục đưa đến trong hiện 
tại; sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kế cả tâm khổ, 
tâm ưu người ấy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ sống tà hạnh 
trong các dục, như vậy sợ hãi hận thù được nhiếp phục. 

Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do nói láo, vì duyên nói láo 
đưa đến trong hiện tại; sự sợ hãi hận thù đưa đến trong tương 
lai, kế cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ... Đối với vị từ 
bỏ nói láo, như vậy sợ hãi hận thù được nhiếp phục. 


Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do đắm say rượu men, 
rượu nấu, vì duyên đắm Say rượu men, rượu nấu đưa đến 
trong hiện tại; sự sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kê 
cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ đắm 
Say rượu men, rượu nấu, như vậy sợ hãi hận thù được nhiếp 
phục. 


Năm sự sợ hãi hận thù này được nhiếp phục. 


4. Thế nào là bốn Dự lưu phần được đầy đủ? 


398 Chương LX —- Chín Pháp 





Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử, đầy đủ lòng tin 
tuyệt đối với đức Phật: "Đây là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, 
Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, 
Phật, Thế Tôn". 


Vị ấy đầy đủ lòng tin tuyệt đối với Pháp: "Đây là Pháp 
do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, 
đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự 
mình giác hiểu". 


Vị ấy đầy đủ lòng tin tuyệt đối đối với chúng Tăng: 
"Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Thiện hạnh; chúng Tăng 
đệ tử Thế Tôn là bậc Trực hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn 
là bậc Chánh hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Như 
pháp hạnh, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng Tăng đệ tử này 
của Thế Tôn, đáng được cung kính, đang được tôn trọng, 
đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng 
phước điền ở trên đời. 

Vị ấy đầy đủ các giới đức được bậc Thánh quý mến, 
không bị bể vụn, không bị hủy hoại, không có tỳ vết, không 
có vết nhơ, đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không 
bị nhiễm trước, đưa đến Thiền định. Bốn Dự lưu phần này 
được thành tựu. 


(VHI) (28) Sợ Hãi Hận Thù (2) 

(Thế Tôn thuyết lại kinh 26 cho các Tỷ-kheo). 

(IX) (29) Xung Đột Sự 

1. - Này các Tỷ-kheo, có chín xung đột sự. Thế nào là 
chín? 

2. "Vị ấy đã làm hại tôi", xung đột khởi lên. "Vị ây 
đang làm hại tôi", xung đột khởi lên. "VỊ ây sẽ làm hại tôi”, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 399 





xung đột khởi lên. "Vị ấy đã làm hại người tôi thương, tôi 
mến"... "Vị ấy đang làm hại người tôi thương, tôi mến"... "Vị 
ấy sẽ làm hại người tôi thương, tôi mến", xung đột khởi lên. 
"Vị ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến"... 
"Vị ấy đang làm lợi..." Vị ấy sẽ làm lợi cho người tôi không 
thương, không mến", xung đột khởi lên. 


Này các Tỷ-kheo, đây là chín xung đột sự. 
(X) G0) Điều Phục Xung Đột Sự 


1. - Này các Ty-kheo, có chín điều phục xung đột sự. 
Thế nào là chín? "Vị ấy đã làm hại tôi; có ích lợi gì mà nghĩ 
như vậy”, nhờ vậy xung đột được điều phục. "VỊ ây sẽ làm 
hại tôi; có ích lợi gì mà nghĩ như vậy", nhờ vậy xung đột 
được điều phục. "VỊ ây đã làm hại người tôi thương mến; có 
ích lợi gì mà nghĩ như vậy", nhờ vậy xung đột được điều 
phục. "VỊ ẫy đã làm hại... VỊ ây làm hại người tôi thương tôi 
mến; có ích lợi gì mà nghĩ như vậy", nhờ vậy xung đột được 
điều phục. "Vị ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, 
không mến"... "Vị ấy đang làm lợi... vị ấy sẽ làm lợi cho 
người tôi không thương, không mến, có lợi ích gì mà nghĩ 
như vậy", nhờ vậy xung đột được điều phục 

Này các Tỷ-kheo, đây là chín xung đột sự được điều phục. 

(XD) (31) Chín Thứ Đệ Diệt 

1.- Này các Tỷ-kheo, có chín thứ đệ diệt. Thế nào là chín? 

2. Thành tựu sơ Thiền, các dục tưởng bị đoạn diệt. Thành 
tựu đệ nhị Thiền, các tầm tứ bị đoạn diệt. Thành tựu đệ tam 
Thiền, hỷ bị đoạn diệt. Thành tựu đệ tứ Thiền, hơi thở vào, hơi 
thở ra bị đoạn diệt. Thành tựu Không vô biên xứ, sắc tưởng bị 
đoạn diệt. Thành tựu Thức vô biên xứ, Không vô biên xứ tưởng 
bị đoạn diệt. Thành tựu Vô sở hữu xứ, Thức vô biên xứ tưởng 


400 Chương LX —- Chín Pháp 





bị đoạn diệt. Thành tựu Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Vô sở hữu 
xứ tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu Diệt thọ tưởng định, các 
tưởng và các cảm thọ bị đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, đây là chín thứ đệ diệt. 


IV. Đại Phẩm 


(D (2) Chín Thứ Đệ Trú (1) 


1. - Này các Tỷ-kheo, có chín thứ đệ trú này. Thế nào là 
chín? 


2. Này Hiền giả, ở đây có Tý-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc 
do ly dục sanh có tầm và tứ. Diệt tầm và tứ... Thiền thứ hai... 
Thiên thứ ba... chứng và trú Thiền thứ tư. Sau khi vượt qua 
sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi chấm dứt các đối ngại 
tưởng, không tác ý các tưởng sai biệt, biết răng: "Hư không 
là vô biên", chứng và trú Không vô biên xứ. Sau khi vượt 
qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Thức 
là vô biên", chứng và trú Thức vô biên xứ. Sau khi vượt qua 
Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Không có 
sự gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ. Sau khi vượt qua Vô sở 
hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Sau khi vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một 
cách hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ tưởng định. 


Này các Tỷ-kheo, đây là chín thứ đệ trú. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 401 





(I) (33) Chín Thứ Đệ Trú (2) 


1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về chín Thiền chứng 
thứ đệ trú này. Hãy lăng nghe... Này các Tỷ-kheo, thê nào là 
chín thứ đệ trú Thiền chứng? 


2. Chỗ nào các dục đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn 
diệt các dục, sống an trú, Ta nói rằng: "Chắc chắn Tôn giả ẫy 
không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên 
kia với Thiền chi ấy". Chỗ nào các dục được đoạn diệt? 
Những ai sau khi đoạn diệt các dục, sống an trú: "Ta không 
biết vậy, Ta không thấy vậy", ai nói như vậy, người ây cân 
được nói như sau: "Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly các dục... 
chứng và an trú Thiền thứ nhất. Tại đây, các dục được đoạn 
diệt, các vị ây sau khi đoạn diệt các dục, sống an trú". Chắc 
chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, không man 
trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói "Lành thay". Sau khi 
hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói "Lành thay" người ấy sẽ đảnh lễ, 
chắp tay và hầu hạ. 

3. Chỗ nào các tầm và tứ được đoạn diệt, và những ai 
sau khi đoạn diệt, đoạn diệt tầm và tứ, sống không an trú, Ta 
nói rằng: "Chắc chăn các Tôn giả ấy không bỏ dục ái, được 
tịch tịnh, đã vượt qua , đã đến bờ bên kia với Thiền chỉ ấy". 
Chỗ nào các tầm và tứ được đoạn diệt ? Những ai sau khi 
đoạn diệt tầm và tứ, sống an trú? "Fa không biết vậy, Ta 
không thấy vậy", ai nói như vậy, người ây cần được nói như 
sau: "Ở đây, này Hiền giả, Tỷ- -kheo được nói như sau: "Ở 
đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... chứng và trú 
Thiền thứ hai. Tại đây, các tầm và tứ được đoạn diệt, các vị 
ây sau khi đoạn diệt tầm và tứ, sống an trú". Chắc chăn, này 
các Tỷ-kheo, người không lường gạt, không man trá sẽ hoan 
hỷ, tùy hỷ với lời nói "Lành thay". Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ 


402 Chương LX —- Chín Pháp 





với lời nói "Lành thay" người ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu 
hạ. 


4. Chỗ nào hỷ được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn 
diệt hỷ, sống an trú, Ta nói rằng: "Chắc chăn các Tôn giả ấy 
không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên 
kia với Thiền chi ấy". Chỗ nào hỷ được đoạn diệt? Những ai 
sau khi đoạn diệt hỷ, sống an trú. "Fa không biết vậy, ta 
không thấy vậy", ai nói như vậy, người ấy cần được nói như 
sau: "Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chứng và trú 
Thiền thứ ba. Tại đây, hÿ được đoạn diệt. Các vị ấy sau khi 
đoạn diệt hý, sống an trú". Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, 
người không lường gạt, không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ 
với lời nói "Lành thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với 
lời nói "Lành thay" người ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 

5. Chỗ nào xả lạc được đoạn diệt, và những ai sau khi 
đoạn diệt xả lạc, sống an trú, Ta nói rằng: "Chắc chăn các 
Tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã 
đến bờ bên kia với Thiền chi ấy". Chỗ nào xả lạc được đoạn 
diệt? Những ai sau khi đoạn diệt xả lạc, sống an trú. "Ta 
không biết vậy, ta không thấy vậy", ai nói như vậy, người ấy 
cần được nói như sau: "Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo xả lạc, 
xả khô,... chứng và trú Thiền thứ tư. Tại đây, xả lạc được 
đoạn diệt. Các vị ây sau khi đoạn diệt xả lạc, sống an trú". 
Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không giả dối, không 
lường gạt sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói "Lành thay”. Sau 
khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói "Lành thay" người ây 
sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 


6. Chỗ nào sắc tưởng được đoạn diệt, và những aI sau 
khi đoạn diệt sắc tưởng, sông an trú, Ta nói rằng: "Chắc chắn 
các Tôn giả ẫy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, 
đã đến bờ bên kia với Thiền chi ấy". Chỗ nào sắc tưởng được 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 403 





đoạn diệt? Những aI sau khi đoạn diệt sắc tưởng, sống an trú. 
"Ta không biết vậy, ta không thấy vậy", ai nói như vậy, 
người ấy cần được nói như sau: "Ở đây, này Hiền giả, Tỷ- 
kheo vượt qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các 
chướng ngại tưởng, không tác ý các sai biệt tưởng, biết răng: 
“Hư không là vô biên", chứng đạt và an trú "Không vô biên 
xứ". Ở đây, các sắc tưởng được đoạn diệt. Các vị ây sau khi 
đoạn diệt sắc tưởng, sông an trú”. Chắc chắn, này các Tỷ- 
kheo, người không lường gạt, không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ 
tùy hý với lời nói "Lành thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy 
hỷ với lời nói "Lành thay" người ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay và 
hầu hạ. 

7. Chỗ nào Không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt, và 
những ai sau khi đoạn diệt Không vô biên xứ tưởng, sống an 
trú, Ta nói rằng: "Chắc chắn các Tôn giả ấy không có dục ái, 
được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với Thiên chi 
ấy", Chỗ nào Không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt? 
Những ai sau khi đoạn diệt Không vô biên xứ tưởng, sống an 
trú. "Ta không biết vậy, ta không thấy vậy", ai nói như vậy, 
người ấy cần được nói như sau: "Ở đây, này Hiền giả, Tỷ- 
kheo vượt qua Không vô biên xứ tưởng một cách hoàn toàn, 
biết răng: "Thức là vô biên", chứng và trú "Thức vô biên xứ". 
Tại đây, Không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt. Các vị ấy 
sau khi đoạn diệt Không vô biên xứ tưởng, sống an trú". 
Chắc chắn, này các Tý-kheo, người không lường gạt, không 
man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói "Lành thay". Sau 
khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói "Lành thay" người ây 
sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 


§. Chỗ nào Thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt, và 
những ai sau khi đoạn diệt Thức vô biên xứ tưởng, sông an 
trú, Ta nói răng: "Chắc chăn các Tôn giả ây không có dục ái, 


404 Chương LX —- Chín Pháp 





Đụ tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với Thiên chi 
y". Chỗ nào Thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt? Những 
tị sau khi đoạn diệt Thức vô biên xứ tưởng, sống an trú. "Ta 
không biết vậy, ta không thấy vậy", ai nói như vậy, người ấy 
cần được nói như sau: "Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt 
qua Thức vô biên xứ tưởng một cách hoàn toàn, biết rằng: 
"Không có vật gì", chứng và trú "Vô sở hữu xứ”. Tại đây, 
Thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt. Các vị Ấy, sau khi 
đoạn diệt Thức vô biên xứ tưởng, sống an trú. Chắc chăn, 
này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, không man trá sẽ 
hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói "Lành thay". Sau khi hoan hỷ, 
sau khi tùy hỷ với lời nói "Lành thay" người ấy sẽ đảnh lễ, 
chắp tay và hầu hạ. 

9. Chỗ nào Vô sở hữu xứ tưởng được đoạn diệt, và 
những aI sau khi đoạn diệt Vô sở hữu xứ tưởng, sống an trú, 
Ta nói rằng: "Chắc chăn các Tôn giả ấy không có dục ái, 
l3 tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với Thiền chỉ 

", Chỗ nào Vô sở hữu xứ tưởng được đoạn diệt? Những ai 
sử khi đoạn diệt Vô sở hữu xứ tưởng, sống an trú. "Ta 
không biết vậy, ta không thấy vậy", ai nói như vậy, người ấy 
cần được nói như sau: "Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt 
Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ”. Tại đây, Vô sở hữu xứ tưởng được đoạn 
diệt. Các vị ấy, sau khi đoạn diệt Vô sở hữu xứ tưởng, sống 
an trú. Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói "Lành thay". 
Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói "Lành thay" 
người ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 

10. Chỗ nào Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng được 
đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn diệt Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ tưởng, sông an trú, Ta nói rằng: "Chắc chăn các 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 405 





Tôn giả ây không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã 
đến bờ bên kia với Thiền chi ấy". Chỗ nào Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ tưởng được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, sông an trú. "Ta không 
biết vậy, ta không thấy vậy", ai nói như vậy, người ây cân 
được nói như sau: "Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn... chứng và trú 
Diệt thọ tưởng định". Tại đây, Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
tưởng được đoạn diệt. Các vị Ấy, sau khi đoạn diệt Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các Tỷ- 
kheo, người không lường gạt, không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ 
tùy hỷ với lời nói "Lành thay". Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ với 
lời nói "Lành thay" sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 

Này các Tỷ-kheo, đây chín là thứ đệ trú Thiền chứng. 

(HD) (34) Niết Bàn 

1. Như vẫy tôi nghe: 


Một thời, Tôn giả SảrIputta trú ở Ràjagaha, tại 
Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Tại đây, Tôn giả 
SàrIputta bảo các Tỷ-kheo: 

- Này các Hiền giả, lạc là Niết-bàn này; này các Hiền 
giả, lạc là Niêt-bàn này. 

2. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Udày! nói với Tôn giả 
Sàriputta: 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, sao đây là lạc, khi ở đây 
không có cái gì được cảm thọ? 

3. - Này Hiền giả, cái này ở đây là lạc, dầu rằng lạc ấy 
ở đây không được cảm thọ. Này Hiên giả, có năm dục trưởng 
dưỡng này. Thê nào là năm? 


406 Chương LX —- Chín Pháp 





Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, 
liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức... Các 
hương do mũi nhận thức... Các vị do lưỡi nhận thức... Các 
xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ 
đến dục, hấp dẫn. 


Này Hiền giả, có năm dục trưởng dưỡng này. Này Hiền 
giả do duyên năm dục trưởng dưỡng này khởi lên lạc hỷ, này 
Hiền giả, đây gọi là dục lạc. 

4. Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly các dục, ly ác, bắt 
thiện pháp... chứng đạt và an trú sơ Thiền. Này Hiền giả, nếu 
trong khi Tỷ-kheo ấy trú với an trú này, các tưởng tác ý câu 
hữu với dục vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là 
một chứng bệnh. Ví như, này chư Hiền, với một người sung 
sướng, khổ đau có, thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng 
vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng tác ý, câu hữu với dục vân 
hiện hành; như vậy, đối với Ty-kheo ây là một chứng bệnh. 
Này chư Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với 
pháp môn này, này chư Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 


5. Lại nữa, này chư Hiền, Ty-kheo diệt tầm và tứ... đạt 
được Thiền thứ hai và an trú. Này chư Hiên, nếu trong khi 
Tỷ-kheo ây trú với an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với 
tầm vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là một 
chứng bệnh. Ví như, này chư Hiền, với một người sung 
sướng, khổ đau có, thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng 
vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng tác ý câu hữu với tầm vẫn 
hiện hành; như vậy đối với Tyỷ-kheo ây là một chứng bệnh. 
Này chư Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với 
pháp môn này, này chư Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 

6. Lại nữa, này chư Hiên, Tỷ-kheo ly hỷ.... chứng và trú 
Thiền thứ ba. Này chư Hiền, nếu trong khi Tỷ- -kheo ấy trú 
VỚI an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với hỷ vân hiện hành; 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 407 





như vậy, đối với Tý-kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này 
chư Hiền, với một người sung sướng, khô đau có thê khởi lên 
như một chứng bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng 
tác ý câu hữu với hỷ vẫn hiện hành; như vậy đối với Tỷ-kheo 
ấy là một chứng bệnh. Này chư Hiền, chứng bệnh được Thế 
Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư Hiền, cần phải 
hiểu Niết-bàn là lạc. 


7. Lại nữa, này chư Hiền, Ty-kheo đoạn lạc... đạt được 
Thiền thứ tư. Này chư Hiền, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy trú 
với an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với xả vẫn hiện hành; 
như vậy, đối với Tý-kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này 
chư Hiền, với một người sung sướng, khô đau có thê khởi lên 
như một chứng bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng 
tác ý câu hữu với xả vẫn hiện hành; như vậy đối với Tỷ-kheo 
ấy là một chứng bệnh. Này chư Hiền, chứng bệnh được Thế 
Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư Hiền, cần phải 
hiểu Niết-bàn là lạc. 


S. Lại nữa, này chư Hiền, Ty-kheo vượt khỏi các sắc 
tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, 
không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng: "Hư không là 
vô biên” chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Này chư 
Hiền, nếu trong khi 1ỷ-kheo ấy trú với an trú này, các tưởng 
tác ý câu hữu với sắc vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỷ- 
kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư Hiền, với một 
người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng 
bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng tác ý câu hữu với 
sắc vẫn hiện hành; như vậy đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng 
bệnh. Này chư Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. 
Với pháp môn này, này chư Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là 
lạc. 


408 Chương LX —- Chín Pháp 





9. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo vượt khỏi Không vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Thức là vô biên" 
chứng và an trú Thức vô biên xứ. Này chư Hiền, nếu trong 
khi Tỷ-kheo ấy trú với an trú này, các tưởng tác ý câu hữu 
với Không vô biên xứ vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỷ- 
kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư Hiền, với một 
người sung sướng, khổ đau có thê khởi lên như một chứng 
bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng tác ý câu hữu với 
Không vô biên xứ vẫn hiện hành; như vậy đối với Tỷ-kheo 
ấy là một chứng bệnh. Này chư Hiền, chứng bệnh được Thế 
Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư Hiền, cần phải 
hiểu Niết-bàn là lạc. 


10. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo vượt khỏi Thức vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Không có vật gì" 
chứng và an trú Vô sở hữu xứ. Này chư Hiên, nếu trong khi 
Tỷ-kheo ấy trú với an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với 
Thức vô biên xứ vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy 
là một chứng bệnh. Ví như, này chư Hiền, với một người 
sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. 
Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng tác ý câu hữu với Thức 
vô biên xứ vẫn hiện hành; như vậy đối với Tỷ-kheo ấy là một 
chứng bệnh. Này chư Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là 
khổ. Với pháp môn này, này chư Hiền, cần phải hiểu Niết- 
bàn là lạc. 

11. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo vượt khỏi Vô sở 
hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Này chư Hiên, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy trú với an 
trú này, các tưởng tác ý câu hữu với Vô sở hữu xứ vẫn hiện 
hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. Ví 
như, này chư Hiền, với một người sung sướng, khổ đau có 
thê khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 409 





các tưởng tác ý câu hữu với Vô sở hữu xứ vẫn hiện hành; 
như vậy đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư 
Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn 
này, này chư Hiên, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 


12. Này chư Hiền, Tỷ-kheo vượt khỏi Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ tưởng 
định. Vị ấy, sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn 
tận. Với pháp môn này, này chư Hiển, cần phải hiểu Niết-bàn 
là lạc. 


(IV) (35) Con Bò Cái 


1. - Ví như, này các Tý-kheo, một con bò cái sống ở 
rừng núi, ngu si, không thông minh, không biết đồng ruộng, 
không thiện xảo đi đến các núi non hiểm trở. Nó suy nghĩ: 
"Ta hãy đi đến phương hướng trước kia chưa đi, ta hãy ăn cỏ 
trước kia chưa được ăn, ta sẽ uống nước trước kia chưa được 
uống", và con bò cái ấy đã giơ chân sau lên, trước khi nó 
khéo đặt một cách tốt đẹp bàn chân trước, và nó không có thể 
đi đến phương hướng trước kia chưa đi, không có thể ăn cỏ 
trước kia chưa được ăn, và không có thể uống nước trước kia 
chưa được uống. Tại chỗ mà trước kia nó đặt chân, nó nghĩ: 
"Ta hãy đi đến phương hướng trước kia chưa đi, ta hãy ä ăn có 
trước kia chưa ăn, ta sẽ uông nước trước kia chưa uông”, nó 
không có thể trở lui chỗ ấy một cách an toàn. Vì sao? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, vì con bò cái ấy sống ở rừng núi, ngu sĩ, 
không thông minh, không biết chỗ đồng ruộng, không thiện 
xảo đi đến các núi con hiểm trở. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
ở đây có một số Tỷ-kheo ngu si, không thông minh, không 
biết chỗ đồng ruộng, không thiện xảo, ly dục, ly ác pháp... 
chứng và trú Thiền thứ nhất. Vị ấy không thực hành, không 
tu tập tướng ây không làm cho sung mãn, không trú một cách 
khéo trú, vị ấy lại suy nghĩ: "Ta hãy diệt tầm và tứ... chứng 


410 Chương LX —- Chín Pháp 





và trú Thiền thứ hai". Vị ấy không có thê diệt các tầm và tứ... 
không có thê chứng và trú Thiền thứ hai. Dầu cho vị ấy có 
suy nghĩ: "Ta hãy ly dục... chứng và an trú Thiền thứ nhất", 
vị ây cũng không thê ly dục... chứng đạt và an trú Thiền thứ 
nhất. Này các Tý-kheo, đây gọi là Tý-kheo rơi vào cả hai 
phía, đọa vào cả hai phía, ví như con bò cái ấy sống ở rừng 
núi, ngu si , không thông minh, không biết chỗ đồng ruộng, 
không thiện xảo đi đến các núi non hiểm trở. 

2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một con bò cái sống ở rừng 
núi, hiền trí, thông minh, biết đồng ruộng, biết thiện xảo đi 
đến các núi non hiểm trở. Nó suy nghĩ: "Ta hãy đi đến 
phương hướng trước kia chưa đi, ta hãy ăn cỏ trước kia chưa 
được ăn, ta sẽ uống nước trước kia chưa được uống", và con 
bò cái ấy, sau khi nó khéo đặt một cách tốt đẹp bản chân 
trước rồi giơ chân sau lên, và nó có thể đi đến phương hướng 
trước kia chưa đi, ăn cỏ trước kia chưa được ăn, và uống 
nước trước kia chưa được uống. Tại chỗ mà trước kia nó đặt 
chân, nó nghĩ: "Ta hãy đi đến phương hướng trước kia chưa 
đi, ta hãy ăn cỏ trước kia chưa ăn, ta sẽ uống nước trước kia 
chưa uống", nó có thê trở lui chỗ ấy một cách an toàn. Vì sao? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, vì con bò cái ấy sống ở rừng núi, 
hiền trí, thông minh, biết chỗ đồng ruộng, thiện xảo đi đến 
các núi non hiểm trở. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có 
một số Tỷ-kheo hiền trí, thông minh, biết chỗ đồng ruộng, 
biết thiện xảo, ly dục, ly ác pháp... có thể chứng và trú Thiên 
thứ nhất. Vị ấy thực hành, tu tập làm cho sung mãn tướng Ấy, 
trú một cách khéo trú. Vị ấy lại suy nghĩ: "Ta hãy diệt tầm và 
tứ... chứng và trú Thiền thứ hai". Vị ấy không lẫn lộn Thiền 
thứ hai, diệt các tầm và tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ 
hai. Vị ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú 
một cách khéo trú. Vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy ly hỷ... chứng đạt 
và an trú Thiền thứ ba". Vị ấy thực hành, tu tập, làm cho 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 4I1 





sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Vị ấy suy nghĩ: 
"Ta hãy đoạn lạc, đoạn khổ... chứng đạt và an trú Thiền thứ 
tư". Vị ấy không lẫn lộn Thiền thứ tư, đoạn lạc, đoạn khổ... 
chứng và an trú Thiền thứ tư. Vị ấy thực hành, tu tập, làm 
cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Vị ấy suy 
nghĩ: "Ta hãy vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toản, 
chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng 
sai biệt", biết rằng: "Hư không là vô biên", chứng đạt và an 
trú Không vô biên xứ. Vị ấy không lẫn lộn Không vô biên xứ, 
vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn... không tác ý 
đến các tưởng sai biệt, biết rằng: "Hư không là vô biên", 
chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Vị ấy thực hành, tu 
tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Vị ấy 
suy nghĩ: "Ta hãy vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn 
toàn", biết rằng: "Thức là vô biên", chứng đạt và an trú Thức 
vô biên xứ. VỊ ây không lẫn lộn Thức vô biên xứ, vượt qua 
Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Thức là vô 
biên", chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Vị ấy thực hành, 
tu tập làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Vị 
ấy suy nghĩ: "Ta hãy vượt qua Thức hoi biên xứ một cách 
hoàn toàn", biết rằng “Không có vật gì", chứng đạt và an trú 
Vô sở HỮU. xứ. VỊ ây không lẫn lộn Vô sở hữu xứ, vượt qua 
Thức vô biên xứ một cách hoản toàn, biết rằng: "Không có 
vật gì", chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Vị ấy thực hành, 
tu tập làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Vị 
ấy suy nghĩ: "Ta hãy vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn 
toàn", chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy 
không lẫn lộn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, vượt qua Vô sở 
hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. VỊ â ấy thực hành, tu tập làm cho sung mãn 
tướng ấy, trú một cách khéo trú. Vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy 
vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, 


412 Chương LX —- Chín Pháp 





chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định". VỊ ẫy không lẫn 
lộn Diệt thọ tưởng định, vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định. 


3. Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo nhập vào và xuất 
ra khỏi Thiền chứng ấy, tâm vị ây trở thành nhu nhuyến, 
kham nhậm. Với tâm nhu nhuyễn kham nhậm, định được 
khéo tu tập, trở thành vô lượng. Vị ây với định vô lượng 
khéo tu tập, tùy theo pháp gì, pháp gì cần được chứng ngộ 
VỚI thắng trí, vị Ấy hướng tâm vê sự chứng ngộ với thắng trí. 
Tại đấy, tại đấy, vị ầy có được khả năng chứng đạt được, dầu 
thuộc loại xứ nào. Nếu muốn, vị ấy có thể chứng đắc nhiều 
loại thần thông, một thân có thể trở thành nhiều thân... với 
thân có thê đạt đến cõi Phạm thiên. Tại đấy, tại đây, VỊ Ấy. có 
khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu muốn, 
vị ấy có thê chứng đắc Thiên nhĩ thông... Tại đây, tại đấy, vị 
ây có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nảo. Nếu 
muốn, vị ấy có thê chứng Tha tâm thông, với tâm của mình 
biết được tâm của các loại chúng sanh và các loại hữu tình: 
Tâm có tham biết là tâm có tham, tâm không tham biết là 
tâm không tham... tâm giải thoát biết là tâm giải thoát. Tại 
đây, tại đấy, vị ấy có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc 
loại xứ nào. Nếu muốn, vị ấy có thể: 'Ta sẽ nhớ lại nhiều đời 
sông quá khứ, như một đời, hai đời... có thể nhớ được nhiều 
đời quá khứ, với các nét đại cương và các chỉ tiết". Tại đấy, 
tại đây vị ấy có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ 
nảo. Nếu vị ấy muốn, vị ấy với Thiên nhãn thuần tịnh siêu 
nhân... "Ta có thể rõ biết các loài hữu tình theo nghiệp lực 
của chúng”. Tại đây, tại đấy, vị ấy có khả năng chứng đạt 
được, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu muốn, vị ấy có thể, do 
đoạn tận các lậu hoặc... sau khi chứng ngộ, chứng đạt, vị ẫy 
an trú. Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả năng chứng đạt được, 
dầu thuộc loại xứ nào. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 413 





(V) (36) Thiền 


1. - Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ nơi sơ Thiên, 
các lậu hoặc được diệt tận". Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: 
"Y chỉ vào Thiền thứ hai, các lậu hoặc được diệt tận". Này 
các Tỷ-kheo, Ta nói rằng" Y chỉ vào Thiền thứ ba, các lậu 
hoặc được diệt tận". ". Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng" Y chỉ 
vào Thiền thứ 4ư, các lậu hoặc được diệt tận". Này các Tỷ- 
kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào không vô biên xứ... y chỉ vào 
Thức vô biên xứ... y chỉ vào Vô sở hữu xứ... Ta nói rằng: "Y 
chỉ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, các lậu hoặc được đoạn 
tận". 

2. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào sơ Thiên, 
các lậu hoặc được đoạn tận", như vậy được nói đến. Do 
duyên gì, được nói đến như vậy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... chứng và 
trú SƠ Thiên. Vị ấ cẤy, ở đây đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc 
về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các 
pháp ấy, vị ấy tùy quán là vô thường, là khô, là bệnh, là mụt 
nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biễn 
hoại, là trống không, là vô ngã. Vị ấy tránh né tâm mình khỏi 
những pháp ây, sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp 
ây, vị ây hướng dẫn đến gIỚI bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là 
thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh Y, 
sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn". Vị ẫy trú ở 
đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc, nếu không diệt tận các 
lậu hoặc, với pháp ái ấy, với pháp hỷ â ấy, do đoạn diệt năm hạ 
phần kiết sử, là vị hóa sanh, tại đấy chứng được Niết-bàn, 
không còn trở lui thế giới này nữa. Ví như người bắn cung, 
hay đệ tử người bắn cung tập bắn trên một hình nộm bằng cỏ 
hay trên đống đất sét, rồi người ấy có thể trở thành một 
người băn xa, bắn nhanh, bắn thủng qua vật dày lớn. 


414 Chương IX — Chín Pháp 





Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... chứng 
đạt và an trú sơ Thiền. Vị ây ở đây, đối với cái gì thuộc vệ 
sắc, thuộc về thọ, thuộc vê tưởng, thuộc về hành, thuộc về 
thức, các pháp ấy, vị ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là 
bệnh, là mụn nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là 
khách lạ, là biến hoại, là trống không, là vô ngã. Vị ấy tránh 
né tâm mình khỏi những pháp ấy, sau khi tránh né tâm mình 
khỏi những pháp ấy, vị ấy hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là 
tịch tịnh, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ 
bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết- 
bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. Nếu 
không diệt tận các lậu hoặc. với pháp ái ấy, với pháp hỷ ấ Ấy, 
do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ây là vị hóa sanh, tại đây 
chứng được Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tyỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào sơ Thiên, các lậu 
hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đên. Do duyên này, 
được nói đền. 


3. Này các Tý-kheo, Ta nói rằng y chỉ Thiền thứ hai... y 
chỉ Thiên thứ ba... y chỉ Thiên thứ tư, các lậu hoặc được 
đoạn tận, như vậy được nói đên. Do duyên gì được nói đên? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo do đoạn tận lạc, đoạn 
tận khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng đạt và 
an trú Thiền thứ tư, không khô, không lạc, xả niệm, thanh 
tịnh. Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, 
thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vị 
ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mụn nhọt, là 
mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biễn hoại, là 
trống không, là vô ngã. Vị ấy tránh né tâm mình khỏi những 
pháp ấy, sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, vị 
ấy hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là thù 
thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 415 





diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn". Vị ây trú ở đây, 
đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu 
hoặc, với pháp ái ấy, với pháp hý ấy, do đoạn diệt năm hạ 
phần kiết sử, là vị hóa sanh, tại đấy chứng được Niết-bàn, 

không còn trở lui thế giới này nữa. Ví như người bắn cung, 
hay đệ tử người băn cung tập bắn trên một hình nộm băng cỏ 
hay trên đồng đất sét, rồi người ấy có thể trở thành một 
người bắn xa, bắn nhanh, bắn thủng qua vật dày lớn. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận lạc... chứng đạt 
và an trú sơ Thiền... thứ tư. Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc 
về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về 
thức, các pháp ấy, vị ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là 
bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là 
khách lạ, là biến hoại, là trống không, là vô ngã. Vị ấy tránh 
né tâm mình khỏi những pháp ấy, sau khi tránh né tâm mình 
khỏi những pháp ấy. Sau khi tránh né tâm khỏi những pháp 
ấy, vị ấy hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là 
thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, 
sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn". Vị ấy trú ở 
đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các 
lậu hoặc, với pháp ái ấy, với pháp hỷ ấ Ấy, do đoạn tận năm hạ 
phần kiết sử, vị ấy là vị hóa sanh, tại đấy chứng được Niết- 
bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tyỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào sơ Thiên, thứ hai... 
thứ tư, các lậu hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đến. 
Do duyên này, được nói đền. 

4. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rắng: "Y chỉ vào Không vô 
biên xứ Thiên, các lậu hoặc được đoạn tận, được nói đên như 
vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 

ỞƠ đây, này các Tỷ-kheo, vượt khỏi các sắc tưởng một 
cách hoàn toàn, châm dứt các chướng ngại tưởng, không tác 


416 Chương LX —- Chín Pháp 





ý đến tưởng sai biệt, biết răng: "Hư không là vô biên", chứng 
đạt và an trú Không vô biên xứ. Vị ấy ở đây, đối với cái gì 
thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành... vị ấy... do 
đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là vị hóa sanh, tại đây chứng 
được Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, ta nói răng: "Y chỉ vào Không vô 
biên xứ, các lậu hoặc được đoạn tận", như vậy được nói đên. 
Do duyên này, được nói đến. 


5. Này các Tý-kheo, Ta nói răng: "Y chỉ vào Thức vô 
biên xứ... y chỉ vào Vô sở hữu xứ... các lậu hoặc được đoạn 
diệt", được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như 
vậy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vượt qua Thức vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biết răng: "Không có vật gì", 
chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. VỊ ây ở đây, đối với cái gì 
thuộc về thọ, thuộc về tưởng... vỊ Ấy... do đoạn tận năm hạ 
phần kiết sử, là vị hóa sanh, tại đấy chứng được Niết-bàn, 
không còn trở lui thế giới này nữa. 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào Vô sở hữu 
xứ, các lậu hoặc được đoạn diệt", được nói đến như vậy. Do 
duyên này, được nói đến. 


Như vậy, xa cho đến các tưởng Thiền chứng, cho đến 
như vậy, cần phải lấy trí để thể nhập. Lại nữa, này các Tỷ- 
kheo, các xứ này, như Phi tưởng phi phi tưởng Thiền chứng 
và Diệt thọ tưởng là những xứ, các Tỷ-kheo Thiền quán, 
khéo léo chứng nhập, khéo léo khởi xuất thiền chứng. Ta nói 
rằng : "Sau khi chứng nhập và khởi xuất, các xứ ấy cần phải 
được chơn chánh làm cho biết rõ". 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 417 





(VD (37) Tôn Giả Ananda 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu vườn 
Ghosita. Tại đây, Tôn giả Ananda bảo các Tỷ-kheo: 


- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 
- Vâng, thưa Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda . Tôn giả 
Ananda nói như sau: 


2. - Thật vi diệu thay, thưa các Hiền giả! Thật hi hữu 
thay, thưa các Hiền giả, như thế nào là con đường thoát ly, 
thoát khỏi sự trói buộc, được Thế Tôn, bậc Trí giả, bậc Kiến 
giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tùy giác để các loài hữu 
tình được thanh tịnh, vượt khỏi sâu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt 
được chánh lý, giác ngộ Niết- bàn. Đây sẽ chỉ có mắt, chớ 
không có cảm thọ các sắc ây và các xứ ây; đây chỉ có tai, chớ 
không có cảm thọ các tiếng ấy và các xứ ây; đây chỉ có mũi 
chớ không có cảm thọ các hương â Ấy, và các xứ ây; đây chỉ có 
lưỡi, chớ không có cảm thọ các vị ây và các xứ Ấy; đây chỉ 
có thân, chớ không có cảm thọ các xúc ấy và các xứ ấy. 


3. Khi được nói vậy, Tôn giả Udày! nói với Tôn giả 
Ananda: 

- Này Hiền giả Ananda, người không cảm thọ xứ ấy, 
người ây có tưởng hay không có tưởng? 

- Này Hiền giả, người không cảm thọ xứ ấy, người ấy 
có tưởng, không phải không có tưởng. 

Nhưng thưa Hiền giả, người không cảm thọ xứ ấy, 
người ây tưởng cái gì? 


418 Chương LX —- Chín Pháp 





- Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua các sắc 
tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, 
không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng: "Hư không là 
vô biên", chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Này Hiền 
giả, vị ấy có tưởng như vậy, nhưng không cảm thọ xứ ấy. 

5. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt khỏi Không vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Thức là vô biên", 
chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Này Hiền giả, vị ấy có 
tưởng như vậy, nhưng không cảm thọ xứ ấy. 

6. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt khỏi Thức vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biết răng: "Không có vật gì", 
chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Này Hiền giả, vị ấy có 
tưởng như vậy, nhưng không cảm thọ xứ ấy. 

7. Này Hiền giả, một thời tôi sống ở Sàketa, rừng 
Anjanavana tại vườn nai. Rồi này Hiền giả, có một Tỷ-kheo- 
ni ở Jatilàgàha đến tôi, đảnh lễ tôi và đứng một bên. Đứng 
một bên, này các Hiền giả, Tỷ-kheo-ni ở Jatilàgàha thưa với 
tÔI: 

- Thưa Tôn giả Ananda, Thiền định này không thiên tà 
dục, không dưỡng hận tâm; trong ấy, sự chế ngự không phải 
do hữu hành nhiếp phục, nhờ giải thoát, được vững chắc, nhờ 
vững chắc, được tri túc; nhờ tri túc, không có âu lo. Thưa 
Tôn giả Ananda , Thiền định này được Thế Tôn dạy, có quả 
gì?" 

Được nói vậy, Tay Hiền giả, tôi nói với Tỷ-kheo-nl ở 
Jatilàpàha như sau: "- Thưa Chị, Thiên định này không thiên 
tà dục, không dưỡng hận tâm; trong ấy, sự chế ngự không 
phải do hữu hành nhiếp phục, nhờ giải thoát được vững chắc; 
nhờ vững chắc, được tri túc; nhờ tri túc, không có âu lo... 
Này Chị, Thiền định này được chánh trí là quả". 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 419 





Thế Tôn nói như vậy, này Hiền giả, vị ấy có những 
tưởng như vậy, nhưng không cảm thọ xứ ây. 
(VII) (38) Các Bà-La-Môn 


1. Rồi hai vị Thuận thế Bà-la-môn đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Bà-la-môn ấy 
thưa với Thế Tôn: 


2. - Thưa Tôn giả Gotama, Pùrana Kassapa, bậc toản tri, 
toàn kiến, tự nhận mình là có tri kiến toàn bộ không dư, nói 
rằng: "Khi ta đi, ta đứng, ta ngủ, ta thức, tri kiến được an trú 
liên tục thường hằng". Vị ấy nói như sau: "Với trí vô biên, ta 
sống, biết và thấy thế giới hữu biên". Thưa Tôn giả Gotama, 
Nigantha Nàtaputta, bậc toản tri, toàn kiến, tự nhận mình là 
có tri kiến toàn bộ không dư, nói rằng: "Khi ta đi, ta đứng, ta 
ngủ, ta thức, tri kiến được an trú liên tục thường hằng". Vị ấy 
nói như sau: "Với trí hữu biên, ta sống, biết và thấy thế giới 
hữu biên". Thưa Tôn giả Gotama, giữa hai bậc tuyên bố về 
trí này, giữa hai lời tuyên bố mâu thuẫn này, ai nói đúng sự 
thật, ai nói láo? 

3. - Thôi vừa rồi, này các Bà-la-môn, hãy dừng lại ở 
đây: "Giữa hai bậc tuyên bố về trí này, giữa hai lời tuyên bố 
mâu thuẫn này, ai nói đúng sự thật, ai nói láo?" 

Này các Bà-la-môn, Ta sẽ thuyết pháp cho các Ông, 
hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, Tôn giả. 


Các Bà-la-môn ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


420 Chương LX —- Chín Pháp 





4. - Này các Bà-la-môn, ví như bốn người đàn ông 
đứng bốn phương, đầy đủ với bước đi, với tốc lực tối thắng, 
với bước chân dài tối thắng. Họ đầy đủ tốc lực như sau: Ví 
như một người cầm cung, điêu luyện khéo được huấn luyện 
với bàn tay thiện xảo, bách phát bách trúng, có thê bắn một 
cách nhẹ nhàng một mũi tên ngang qua bóng của cây tàla. 
Như vậy là tốc lực của họ. Còn bước chân dài của họ, thời 
như sau: từ biển phía Đông đến biển phía Tây. Rồi người 
đứng ở phương Đông nói như sau: "Ta sẽ đi và đạt đến tận 
cùng của thế giới". Dầu cho tuổi thọ của người này là một 
trăm năm, và người ấy sông một trăm năm, và bước đi trong 
một trăm năm - trừ khi người ẫy ăn, người ẫy uống, người ây 
nhai, người ấy nếm, trừ khi người ấy đi đại tiện tiêu tiện, trừ 
khi người ấy ngủ để lấy lại sức, người ấy sẽ chết trước khi 
người ấy đạt đến tận cùng của thế giới". Rồi người đứng ở 
phương Tây... rồi người đứng ở phương Bắc... rồi người 
đứng ở phương Nam nói như sau: "Ta sẽ đi và đạt đến tận 
cùng của thế giới". Dầu cho tuổi thọ... người ấy sẽ chết trước 
khi người ấy đạt đến tận cùng của thế giới". Vì cớ sao? Này 
các Bà-la-môn, Ta nói rằng, không phải với sức chạy như 
vậy, có thể biết được, có thể thấy được, có thể đạt được tận 
cùng thế giới. Này các Bà-la-môn, Ta nói răng nếu không đạt 
được tận cùng thế giới, thời không thể chấm dứt đau khổ ở 
đời. 

5. Này các Bà-la-môn, năm dục trưởng dưỡng này được 
gọi là thế giới trong Luật của bậc Thánh. Thế nào là năm? 


6. Các sắc do con mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức... 
các hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận thức... các 
xúc do thân nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ 
đến dục, hấp dẫn. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 421 





Này Bà-la-môn, năm dục trưởng dưỡng này được gọi là 
thê giới trong Luật của bậc Thánh. 


7. Ở đây, này các Bả-la-môn, Tỷ-kheo ly các dục... 
chứng đạt và an trú sơ Thiền. Này các Bà-la- -môn, Tỷ-kheo 
này được gọi là vị đã đến tận cùng thế giới, và sống trong tận 
cùng thế giới. Nhưng các người khác nói về vị ấy như sau: 
"Vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới, vị này chưa thoát 
ly khỏi thế gian". Này các Bà-la-môn, Ta cũng nói như sau: 
"Vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới, vị này chưa thoát 
ly khỏi thế gian". 

8. Lại nữa, này các Bà-la-môn, Tý-kheo diệt các tầm và 
tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai... Thiền thứ ba... Thiền 
thứ tư. Này các Bà-la-môn, đây gọi là Tỷ-kheo sau khi đến 
tận cùng thế giới, trú trong tận cùng thế giới. Nhưng các 
người khác nói về vị ấy như sau: "VỊ này còn bị hạn chế 
trong thế giới, vị này chưa xuất ly khỏi thế gian". Này các 
Bà-la-môn, Ta cũng nói như sau: "VỊ này còn bị hạn chế 
trong thế giới, vị này chưa xuất ly khỏi thế gian". 


9. Lại nữa, này các Bả-la-môn, Tỷ-kheo vượt qua khỏi 
các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các đối ngại 
tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng: "Hư 
không là vô biên", chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. 
Này các Bà-la-môn, đây gọi là Tỷ-kheo sau khi đến tận cùng 
thế giới, trú trong tận cùng thế giới. Nhưng các người khác, 
nói về vị ấy như sau: "VỊ này vân còn bị hạn chế trong thế 
giới, vị này chưa xuất ly khỏi thế gian". Này các Bà-la-môn, 
Ta cũng nói như sau: "Vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế 
giới, vị này chưa xuất ly khỏi thế gian". 

10. Lại nữa, này các Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt qua khỏi 
Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Thức là vô 
biên", chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ... Sau khi vượt 


422 Chương LX —- Chín Pháp 





khỏi Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Không 
có vật gì", chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ... Sau khi vượt 
qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này các Bà-la-môn, đây gọi là 
Tỷ-kheo sau khi đến tận cùng thế giới, trú trong tận cùng thế 
giới. Nhưng các người khác, nói vê vị ấy như sau: "Vị này 
vẫn còn bị hạn chế trong thế giới, vị này chưa xuất ly khỏi 
thế gian". Này các Bà-la-môn, Ta cũng nói như sau: "Vị này 
vẫn còn bị hạn chế trong thế giới, vị này chưa xuất ly khỏi 
thế gian". 

11. Lại các Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Diệt 
thọ tưởng định, thời sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc 
được đoạn tận. Này các Bà-la-môn, đây gọi là Tỷ-kheo sau 
khi đến tận cùng thế giới, trú trong tận cùng thế giới. Vị này 
đã vượt khỏi sự triỀn phược của thế ĐIỚI. 

(VHI (39) Chư Thiên 


1. - Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có trận chiến kịch liệt 
giữa chư Thiên và các loài Asurà. Trong trận chiến này, này 
các Tỷ-kheo, các Asurà thắng, chư Thiên bị bại trận. Chư 
Thiên thất trận bỏ chạy, các Asurà mặt hướng về phía Bắc 
đuôi theo. Rồi này các Tỷ-kheo, chư Thiên suy nghĩ sau: 
"Các Asurà đang đuổi theo. Vậy chúng ta hãy đánh một trận 
thứ hai với các Asurà”. 


2. Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, chư Thiên đánh với 
các Asurà. Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, các Asurà lại thắng 
trận, chư Thiên bại trận. Này các Tỷ-kheo, chư Thiên thất 
trận sợ hãi bỏ chạy, các Asurà mặt hướng về phía Bắc đuôi 
theo. Rồi này các Tỷ-kheo, chư Thiên suy nghĩ như sau: 
"Các Asurà đang đuổi theo. Vậy chúng ta hãy đánh một trận 
thứ ba với các Asurảà". 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 423 





3. Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, chư Thiên đánh với các 
Asurà. Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, các Asurả lại thắng trận, 
chư Thiên bại trận. Này các Tỷ-kheo, chư Thiên thất trận sợ 
hãi bỏ chạy vào thành phố chư Thiên. Và này các Tỷ-kheo, 
chư Thiên đi vào trong thành của chư Thiên suy nghĩ như sau: 
"Nay ta hãy đi đến chỗ ấn náu của những người sợ hãi. Hiện 
nay chúng ta sông với chúng ta, không có gì phải làm với các 
Asurà". Này các Tyỷ-kheo, các Asurà cũng suy nghĩ như sau: 
"Này chư Thiên đã đi đến chỗ ân náu của những người sợ hãi. 
Hiện nay chúng sống với chúng nó, không có gì phải làm với 
chúng ta." 

4. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có trận chiến kịch liệt 
xảy ra giữa chư Thiên và các loài Asurà. Trong trận chiến 
này, này các Tỷ-kheo, chư Thiên thắng, các Asurà bị bại trận. 
Các Asurà thất trận bỏ chạy, chư Thiên mặt hướng về phía 
Nam đuổi theo. Rồi này các Tỷ-kheo, các Asurà suy nghĩ 
như sau: "Chư Thiên đang đuổi theo. Vậy chúng ta hãy đánh 
một trận thứ hai với chư Thiên". 


5. Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, các Asurà đánh trận 
với chư Thiên. Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, chư Thiên 
thắng trận, các Asurà bại trận. Này các Ty-kheo, các Asurà 
thất trận sợ hãi bỏ chạy, chư Thiên mặt hướng về phía Nam 
đuôi theo. Rồi này các Tý-kheo, các Asurà suy nghĩ như sau: 
"Chư Thiên đang đuôi theo. Vậy chúng ta hãy đánh một trận 
thứ ba với chư Thiên". 

6ó. Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, các Asurà đánh với chư 
Thiên. Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, chư Thiên thắng trận, 
các Asurà bại trận. Này các Tyỷ-kheo, các Asurà thất trận sợ 
hãi bỏ chạy vào thành phố Asurà. Rồi này các Tỷ-kheo, các 
Asurà đi vào trong thành phố của các Asurà suy nghĩ như sau: 
"Nay chúng ta đã đi đến chỗ ân náu của những người sợ hãi. 


424 Chương IX — Chín Pháp 





Hiện nay chúng ta sống với chúng ta, không có gì phải làm 
với chư Thiên”. Này các Tỷ-kheo, chư Thiên cũng suy nghĩ 
như sau: "Nay các Asurà đã đi đến chỗ ân náu của những 
người sợ hãi. Hiện nay chúng sống với chúng nó, không có 
gì phải làm với chúng ta." 

7. Cũng vậy, này các Tý-kheo, trong khi Tỷ-kheo ly 
dục... chứng đạt và an trú sơ Thiên, trong khi ấ Ấy, này các Tỷ- 
KheD, Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Với sự đi đến chỗ ân náu 
của sợ hãi, nay ta sống với tự ngã, không có việc gì phải làm 
với Màra". Và này các Tỷ-kheo, chính Ác ma cũng suy nghĩ 
như sau: "Với sự đi đến chỗ ấn náu của sợ hãi, Tỷ-kheo sống 
với tự ngã, không có việc gì phải làm với ta". 

8. Này các Tý-kheo, trong khi vị Tý-kheo diệt các tầm 
và tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai... Thiền thứ ba... 
Thiền thứ tư, trong khi ấy này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo suy 
nghĩ như sau: "Với sự đi đến chỗ ân náu của sợ hãi, nay ta 
sông với tự ngã, không có việc gì phải làm với Màra". Và 
này các Tỷ-kheo, chính Ác ma cũng suy nghĩ như sau: "Với 
sự đi đến chỗ ân náu của sợ hãi, Tỷ-kheo sống VỚI tự ngã, 
không có việc gì phải làm với ta". 

9. Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo vượt khỏi các 
sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại 
tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng: "Hư 
không là vô biên", chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. 
Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là Tỷ-kheo này làm Ác ma mù 
mắt, đoạn tuyệt mắt của Màra, không còn dấu tích, khiến Ác 
ma không thấy đường đi lối về. 

10. Này các Ty-kheo, trong khi Tỷ-kheo vượt khỏi 
Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Thức là vô 
biên", chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ... Vượt khỏi Thức 
vô biên xứ một cách hoàn toản, biết rằng: "Không có vật gì", 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 425 





chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ... Vượt khỏi Vô sở hữu xứ 
một cách hoản toản, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Trong khi Tyỷ-kheo vượt Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng 
định; vị ấy thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. Này 
các Tỷ-kheo, như vậy gọi là Tỷ-kheo này làm Ác ma mù mắt, 
đoạn tuyệt mắt của Màra, không còn dấu tích, khiến Ác ma 
không thấy đường đi lối về. Vị ấy đã vượt qua triền phược ở 
đời. 
(IX) (40) Con Voi Lớn 


1. - Này các Tỷ-kheo, khi nào các con vol, các con voi 
cái, các con voi trẻ, các con voi con đi đến trước, đến trước 
chỗ ăn của con voi lớn ở rừng cắt đứt các ngọn cỏ, thời này 
các Tỷ-kheo, con voi rừng lo âu, xấu hồ, nhàm chán. Khi nào, 
này các Tỳ kheo, Các con voi, các con voI cái, các con voi 
trẻ, các con voi con nhai ăn các bó cây gãy, các cành cây tại 
chỗ ăn của con voi lớn ở rừng, thời này các Tỷ-kheo, con voi 
rừng lo âu, xấu hồ, nhàm chán. Khi nào, này các Tỷ-kheo, 
Các con voi , các con voi cái, các con voi trẻ, các con voi con 
đi trước, đi trước, xuống trũng nước của con voI rừng, dùng 
vòi quấy động, thời này các Tý-kheo, con voi rừng lo âu, xấu 
hồ, nhàm chán. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các con voI cái 
bước xuống trũng nước của con voi rừng, cọ xát thân của con 
voi rừng, thời này các Ty-kheo, con voi rừng lo âu, xấu hồ, 
nhàm chắn. 


2. Trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, con voi rừng suy 
nghĩ như sau: "Này ta sông lẫn lộn với các con voi, các con 
VOI Cái, các con voi trẻ, các con voi con. Ta ăn các loại cỏ 
đầu ngọn bị cắt đứt, chúng nhai ăn các bó cây gãy và các 
cành cây của ta, ta uống nước bị vẫn đục; khi ta đi xuống 
trững nước, các con voi cái đến cọ xát thân ta. Vậy ta hãy 


426 Chương LX —- Chín Pháp 





sống một mình, xa rời bầy voi". Rồi sau một thời gian, con 
voi ấy sống một mình, xa rời bầy voi, ăn các loại cỏ đầu 
ngọn không bị cắt đứt, nó nhai ăn các bó cây gãy và các cảnh 
cây, nó uống nước không vấn đục, khi bước xuống trũng 
nước, các con voi cái không đi đến cọ xát thân. Trong khi ấy, 
này các Tỷ-kheo, con voi rừng suy nghĩ như sau: "Trước đây, 
ta sống lẫn lộn với các voi, các con voi cái, các con voi trẻ, 
các con voi con. Ta ăn các loại cỏ đầu ngọn bị cắt đút, chúng 
ăn các bó cây gãy và các cành cây của ta, ta uống nước bị 
vấn đục. Khi ta bước xuống trũng nước, các con voi cái đến 
cọ xát thân ta. Nay ta sông một mình, xa rời bầy voi, ta ăn 
các loại cỏ đầu ngọn không bị cắt đứt, chúng không ăn các 
bó cây gãy, và các cành cây của ta. Ta uống nước không vẫn 
đục. Khi ta bước xuống trũng nước, các con voi cái không đi 
đến cọ xát thân ta. Con voi rừng ấy với cái vòi bẻ gẫy cành 
cây, lấy cành cây cọ xát thân mình, và hoan hỷ làm cho nhẹ 
bớt cơn ngứa". 


3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo sống 
lẫn lộn với các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với 
vua và đại thần của vua, với các ngoại đạo sư và đệ tử của 
ngoại đạo, trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo suy nghĩ 
như sau: "Ta sống lẫn lộn với các Tỷ-kheo và Tỷ-kheo-ni, 
các nam cư sĩ và nữ cư sĩ, vua và các đại thần của vua, các 
ngoại đạo sư và các đệ tử của ngoại đạo. Vậy ta hãy sống 
một mình, xa rời họ”, vị ấy sông tại trú xỨ xa văng, ngôi 
rừng, gốc cây, núi non ghênh đá, hang núi, bãi tha ma, rừng 
cao nguyên, ngoài trời, đống rơm. VỊ ây đi đến rừng, đi đến 
gốc cây, đi đến ngôi nhà trông, ngồi kiết-già, lưng thắng, an 
trú niệm trước mặt. Vị ấy sau khi đoạn tận tham ở đời, sống 
với tâm ly tham, gạn lọc tâm khỏi tham. Sau khi đoạn tận sân, 
vị ấy sông với tâm ly sân, có lòng thương tưởng tất cả chúng 
sanh và loài hữu tình, gạn lọc tâm khỏi sân. Sau khi đoạn tận 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 427 





hôn trầm thụy miên, vị ấy sống với tâm ly hôn trầm thụy 
miên, tưởng đến ánh sáng, chánh niệm, tỉnh giác, gạn lọc tâm 
khỏi hồn trầm thụy miên. Sau khi đoạn tận trạo cử hối quá, vị 
ây không có dao động, nội tâm an tịnh, gạn lọc tâm khỏi trạo 
cử hối quá. Sau khi đoạn tận nghi, vị ấy sống vượt qua nghi 
ngờ, không có nghi ngờ do dự, gạn lọc tâm khỏi nghi ngờ 
trong các thiện pháp. Vị ấy sau khi đoạn tận năm triển cái 
làm uế nhiễm tâm, làm yếu kém trí tuệ này, ly các dục... 
chứng đạt và an trú sơ Thiền; vị ây hoan hỷ vì đã đối trị được 
cơn ngứa. Sau khi diệt tầm và tứ... chứng đạt và an trú Thiền 
thứ hai... Thiền thứ ba... chứng đạt và an trú Thiên thứ tư; vị 
ấy hoan hỷ vì đã đối trị được cơn ngứa. Vị ấy sau khi vượt 
qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi chấm dứt các 
đối ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết răng: 
"Hư không là vô biên”, chứng đạt và an trú Không vô biên 
XỨ; VỊ ẫy hoan hỷ vì đã đối trị được cơn ngứa. Sau khi vượt 
qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, vị ấy biết rằng: 
"Thức là vô biên", chứng đạt vàn an trú Thức vô biên xứ... 
Sau khi vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toản, vị ấy 
biết rằng: "Không có vật gì", chứng đạt và an trú Vô sở hữu 
xứ... Sau khi vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ... Sau khi 
vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, vị 
ấy chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định, sau khi thấy với 
trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận, vị ẫy hoan hỷ vì đã đối trị 
được cơn ngứa. 


(X) (41) Tapussa 
1. Như vẫy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Malla, tại một 
thị trân của dân chúng Malla tên là Uruvelakappa. Rôi Thê 
Tôn, vào buôi sáng, đặp y, câm y bát, đi vào Uruvelakappa 


428 Chương LX —- Chín Pháp 





để khất thực. Khất thực ở Uruvelakappa xong, sau bữa ăn, 
trên con đường khât thực trở về, Thê Tôn bảo Tôn giả 
Ananda, nói răng: 


- Này Ananda, Thầy hãy ở đây, chờ cho Ta vào trong 
rừng Đại Lâm đê nghỉ ban ngày. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn đi vào 
rừng Đại Lâm ngồi nghỉ ban ngày tại một gốc cây. 


2. Rồi gia chủ Tapussa đi đến Tôn giả Ananda, sau khi 
đên, đảnh lễ Tôn giả Ananda và ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuông một bên, gia chủ Tapussa thưa với Tôn giả Ananda: 


- Thưa Tôn giả Ananda, chúng tôi là người gia chủ, thụ 
hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các dục, hoan hỷ 
các dục. Đối với chúng tôi, thưa Tôn giả, là những gia chủ 
thụ hưởng các dục, vui thích các dục, hoan hỷ các dục, thật 
giống như một cái vực thăm cho chúng tôi là sự xuất ly này. 
Tuy vậy, thưa Tôn giả, chúng tôi được nghe rằng trong Pháp 
và Luật này, tâm của các Tỷ-kheo trẻ tuổi hứng khởi trong sự 
xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì thấy rằng đây là an tịnh. 
Chính ở nơi đây, thưa Tôn giả, là sự sai khác trong Pháp và 
Luật này giữa các vị Tỷ-kheo và phần đông quần chúng, tức 
là sự xuất ly này. 


- Này Gia chủ, đây là một vấn đề để nói chuyện. Này 
Gia chủ, chúng ta hãy đi đên yêt kiên Thê Tôn, chúng ta hãy 
đi đên Thê Tôn, sau khi đên, hãy hỏi Thê Tôn vê ý nghĩa này. 
Thê Tôn trả lời như thê nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. 

- Thưa vâng, Tôn giả. 


Gia chủ Tapussa vâng đáp Thế Tôn Ananda. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 429 





3. Rồi Tôn giả Ananda cùng với gia chủ Tapussa đi đến 
Thê Tôn, sau khi đên... bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, gia chủ Tapussa này nói như sau: 
"Thưa Tôn giả Ananda, chúng tôi là người gia chủ thụ hưởng 
các dục, vui thích các dục, ưa thích các dục, hoan hỷ các dục. 
Đối với chúng tôi, thưa Tôn giả, là những gia chủ, thọ hưởng 
các dục, vui thích các dục, ưa thích các dục, hoan hỷ các dục, 
thật giống như một cái vực thắm cho chúng tôi là sự xuất ly 
này. Tuy vậy, thưa Tôn giả, chúng tôi được nghe rằng trong 
Pháp và Luật này, tâm của các Tỷ-kheo trẻ tuổi hứng khởi 
trong sự xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì được thấy rằng 
đây là an tịnh. Chính ở nơi đây, thưa Tôn giả, là sự sai khác 
trong Pháp và Luật này giữa các Tý-kheo và phần đông quần 
chúng, tức là sự xuất ly này". 


4. - Như vậy là phải, này Ananda! Như vậy là phải, này 
Anandal Này Ananda, trước khi Ta giác ngộ, chưa chứng 
được Chánh Đăng Giác, còn là Bồ- tát, Ta suy nghĩ như sau: 
"Lành thay, sự xuất ly! Lành thay, sống viên ly”. Nhưng tâm 
của Ta không có hứng khởi trong sự xuất ly Ấy, không có 
tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy 
"Đây là an tịnh". Này Ananda, về vẫn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Do nhân gì, do duyên gì, tâm Ta không hứng khởi 
trong sự xuất ly ấy, không có tịnh tín, không có an trú, không 
có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an tịnh?" Rồi này 
Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vì Ta không thấy nguy hiểm 
trong các dục, vì Ta không làm cho sung mãn sự nguy hiểm 
Ấy, lợi ích của xuất ly chưa được chứng đắc, Ta chưa được 
thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta không hứng khởi 
trong xuất ly ấy, không tịnh tín, không an trú, không giải 
thoát". Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: 
"Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các dục, Ta làm cho sung 


430 Chương LX —- Chín Pháp 





mãn sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong sự 
xuất ly, Ta thưởng thức lợi ích ấy", thời sự kiện này xảy ra: 
Tâm của Ta có thể hứng khởi trong xuất ly, tịnh tín, an trú, 
giải thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 


Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy sự 
nguy hiểm trong các dục, Ta làm cho sung mãn sự nguy 
hiểm ẫy. Sau khi chứng được lợi ích trong sự xuất ly, Ta 
thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi 
trong xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: "Đây là 
an tịnh". Này Ananda, sau một thời gian Ta ly dục... chứng 
đạt và an trú sơ Thiền. Do Ta trú với sự an trú này, các tưởng 
tác ý câu hữu với dục vẫn hiện hành. Như vậy, đối với Ta, 
đây là một chứng bệnh. Ví như, này Ananda, đối với người 
sung sướng, đau khô có thê khởi lên, như là một chứng bệnh. 
Cũng vậy, các tưởng tác ý câu hữu với dục vẫn hiện hành ở 
nơi Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 


5. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta hãy 
chỉ tức các tầm và tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai". 
Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với không có tầm 
ấy, không có tịnh hứng khởi đối với không có tầm ấy, không 
có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có 
thấy: "Đây là an tịnh". Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy 
nghĩ như sau: "Do nhân gì, do duyên gì, Tâm Ta không hứng 
khởi đối với không có tầm Ấy, không có tịnh tín, không có an 
trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an tịnh?" 
Rồi Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vì Ta không thấy nguy 
hiểm trong các tầm, vì Ta không làm cho sung mãn sự nguy 
hiểm ấy, lợi ích không có tầm chưa được chứng đắc, Ta chưa 
được thưởng thức lợi ích ấy". Do vậy, tâm Ta không hứng 
khởi đối với không có tầm, không tịnh tín, không an trú, 
không giải thoát. Này Ananda, về vẫn đề ấy, Ta suy nghĩ như 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 431 





sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các tầm, Ta làm cho 
sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích không 
có tầm, Ta thưởng thức lợi ích Ấy", thời sự kiện này xảy ra: 
Tâm của Ta có thê hứng khởi trong không có tầm, tịnh tín, 
an trú, giải thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 


Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thây nguy 
hiểm trong các tầm. Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy; sau 
khi chứng được lợi ích không có tầm, Ta thưởng thức lợi ích 
ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi trong không có tầm, 
tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". Này 
Ananda, sau một thời gian Ta diệt tầm và tứ... chứng đạt và 
an trú Thiền thứ hai. Do Ta trú với sự an trú này, các tưởng 
tác ý câu hữu với tầm vẫn hiện hành. Như vậy, đối với Ta, 
đây là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu hữu 
với tầm vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như vậy đối với Ta, đây là 
một chứng bệnh. 


6. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy ta hãy ly 
hỷ... chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. Nhưng này Ananda , 
tâm của Ta không hứng khởi đối với không có hỷ ấy, không 
có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có 
thấy: "Đây là an tịnh". Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy 
nghĩ như sau như sau: "Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta 
không hứng khởi đối với không có hỷ â ấy, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là 
an tịnh?" Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vì Ta 
không thấy sự nguy hiểm trong hỷ, vì Ta không làm cho 
sung mãn sự nguy hiểm ấy, lợi ích không có "hỷ chưa được 
chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy tâm 
Ta không hứng khởi đối với không có hỷ ấy, không tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát". Này Ananda, về vấn 
đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm 


432 Chương LX —- Chín Pháp 





trong hý, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi chứng 
được lợi ích trong không có hỷ, Ta thưởng thức được lợi ích 
trong không có hỷ, Ta thưởng thức lợi ích Ấy", thời sự kiện 
này xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong không có hỷ, 
tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 


Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy 
hiểm trong hý, Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy; sau 
khi chứng được lợi ích trong không có hỷ, Ta thưởng thức lợi 
ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi trong không có hỷ, 
tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". Này 
Ananda, sau một thời gian, Ta ly hỷ... chứng đạt và an trú 
Thiền thứ ba. Do Ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý 
câu hữu với hỷ vẫn hiện hành. Đây đối với Ta, đây là một 
chứng bệnh. Ví như, này Ananda, đối với người sung sướng, 
đau khổ có thể khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy 
các tưởng, tác ý câu hữu với hỷ vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như 
vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 

7. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy ta hãy 
đoạn lạc, đoạn khổ... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư". 
Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với không khổ, 
không lạc, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải 
thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an tịnh". Này Ananda, về vấn 
đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta 
không hứng khởi đối với không khổ, không lạc, không có 
tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đây là an tịnh?" Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: ”Vì 
Ta không thấy nguy hiểm trong xả lạc, vì Ta không làm cho 
sung mãn sự nguy hiểm ấy. Lợi ích không khổ, không lạc 
chưa được chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. 
Do vậy tâm Ta không hứng khởi đối với không khổ, không 
lạc Ấy, không tịnh tín, không có an trú, không giải thoát". 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 433 





Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Nếu sau 
khi thấy nguy hiểm trong xả lạc, Ta làm cho sung mãn nguy 
hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong không khổ, không 
lạc, Ta thưởng thức sự lợi ích Ấy", thời sự kiện này xảy Ta: 
Tâm của Ta có thể hứng khởi trong không khổ, không lạc, 
tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 


Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy 
hiểm trong xả lạc, Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy; 
sau khi chứng được lợi ích trong không có hỷ, Ta thưởng 
thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi trong 
không khổ, không lạc, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: 
"Đây là an tịnh”? Này Ananda, sau một thời gian, Ta xả lạc, 
xả khô... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Do Ta trú với sự 
an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với xả lạc vẫn hiện hành. 
Như vậy, đối với Ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này 
Ananda, đối với người sung sướng, đau khô có thể khởi lên 
như là một chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý câu hữu 
với hỷ vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như vậy đối với Ta, đây là 
một chứng bệnh. 

§. Rồi này Aunanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta hãy 
vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm đứt các 
đối ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, chứng đạt 
và an trú Không vô biên xứ. Nhưng tâm của Ta không có 
hứng khởi đối với Không vô biên xứ, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là 
an tịnh". Này Ananda, về vẫn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: "Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng khởi đối 
với Không vô biên xứ, không có tịnh tín, không có an trú, 
không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an tịnh?" Rồi 
này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vì Ta không thấy sự 
nguy hiểm trong các sắc, Ta không làm cho sung mãn nguy 


434 Chương LX —- Chín Pháp 





hiểm ấy, lợi ích của Không vô biên xứ chưa được chứng đắc. 
Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta không 
hứng khởi đối với Không vô biên xứ, không tịnh tín, không 
an trú, không giải thoát". Này Ananda, vê vần đề ấy, Ta suy 
nghĩ như sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các sắc, Ta 
làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích 
trong Không vô biên xứ, Ta thưởng thức lợi ích ấy", thời sự 
kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong Không 
vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Đây là 
an tịnh”. 


Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy 
hiểm trong các sắc, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy: sau 
khi chứng được lợi ích trong Không vô biên xứ, Ta thưởng 
thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi trong 
Không vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: 
"Đây là an tịnh". Này Ananda, sau một thời gian, Ta vượt 
qua các sắc tưởng... chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. 
Do Ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với các 
sắc vẫn hiện hành. Đây đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 
Ví như, này Ananda, đối với người sung sướng, đau khổ có 
thê khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác 
ý câu hữu với sắc vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như vậy đối với 
Ta, đây là một chứng bệnh. 

9. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta hãy 
vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết răng: 
"Thức là vô biên", chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. 
Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với Thức vô biên 
xứ, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, 
dầu Ta có thấy: "Đây là an tịnh". Này Ananda, về vấn đề ấy, 
Ta suy nghĩ như sau : "Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta 
không hứng khởi đối với Thức vô biên xứ, không có tịnh tín, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 435 





không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là 
an tịnh?" Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vì Ta 
không thấy sự nguy hiểm trong Không vô biên xứ, vì Ta 
không làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, lợi ích của Thức vô 
biên xứ chưa được chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi 
ích ấy. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đối với Thức vô biên 
xứ, không tịnh tín, không an trú, không giải thoát". Này 
Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Nếu sau khi 
thấy nguy hiểm trong Không vô biên xứ, Ta làm cho sung 
mãn nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong Thức 
vô biên xứ, Ta thưởng thức lợi ích ấy", thời sự kiện này xảy 
ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong Thức vô biên xứ, tịnh 
tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 


Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy 
hiểm trong Không vô biên xứ, Ta làm cho sung mãn nguy 
hiểm ấy; sau khi chứng được lợi ích trong Thức vô biên xứ, 
Ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi 
trong Thức vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: 
"Đây là an tịnh". Này Ananda, sau một thời gian, Ta vượt 
qua Không vô biên xứ... chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. 
Do Ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với 
Không vô biên xứ vẫn hiện hành. Đây đối với Ta, đây là một 
chứng bệnh. Ví như, này Ananda, đối với người sung sướng, 
đau khổ có thể khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy 
các tưởng, tác ý câu hữu với Không vô biên xứ vẫn hiện 
hành ở nơi Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 

10. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta hãy 
vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toản, biết rằng: 
"Không có vật gì", chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Nhưng 
tâm của Ta không có hứng khởi đối với Vô sở hữu xứ , 
không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu 


436 Chương LX —- Chín Pháp 





Ta có thấy: "Đây là an tịnh". Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta 
suy nghĩ như sau : "Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không 
hứng khởi đối với Vô sở hữu xứ, không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an 
tịnh?" Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vì Ta không 
thấy sự nguy hiểm trong Thức vô biên xứ, vì Ta không làm 
cho sung mãn nguy hiểm ấy, lợi ích của Vô sở hữu xứ chưa 
được chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do 
vậy tâm Ta không hứng khởi đối với Vô sở hữu xứ, không 
tịnh tín, không an trú, không giải thoát". Này Ananda, về vấn 
đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm 
trong Thức vô biên xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. 
Sau khi chứng được lợi ích trong Vô sở hữu xứ, Ta thưởng 
thức lợi ích Ấy", thời sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể 
hứng khởi trong Vô sở hữu xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì 
Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 


Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy 
hiểm trong Thức vô biên xứ, Ta làm cho sung mãn nguy 
hiểm Ấy; sau khi chứng được lợi ích trong Vô sở hữu xứ, Ta 
thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi 
trong Vô sở hữu xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: 
"Đây là an tịnh". Này Ananda, sau một thời gian, Ta vượt 
qua Thức vô biên xứ... chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Do 
Ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với các 
Thức vô biên xứ vẫn hiện hành, như vậy đối với Ta, đây là 
một chứng bệnh. Ví như, này Ananda, đối với người sung 
sướng, đau khô có thể khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng 
vậy các tưởng, tác ý câu hữu với Thức vô biên xứ vẫn hiện 
hành ở nơi Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 

11. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta hãy 
vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 437 





trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nhưng tâm của Ta không có 
hứng khởi đối với Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có tịnh 
tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây 
là an tịnh". Này Ananda, về vẫn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau 
như sau: "Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng khởi 
đối với Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an 
tịnh?" Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vì Ta không 
thấy sự nguy hiểm trong Vô sở hữu xứ, vì Ta không làm cho 
sung mãn nguy hiểm ấ ầy, lợi ích của Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ chưa được chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. 
Do vậy tâm Ta không hứng khởi đối với Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, không tịnh tín, không an trú, không giải thoát”. Này 
Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Nếu sau khi thấy 
nguy hiểm trong Vô sở hữu xứ, Ta làm cho sung mãn nguy 
hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, Ta thưởng thức lợi ích ấy", thời sự kiện này xảy ra: 
Tâm của Ta có thể hứng khởi trong Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 


Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy. nguy 
hiểm trong Vô sở hữu xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy: 
sau khi chứng được lợi ích trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
Ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi 
trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì 
Ta thấy: "Đây là an tịnh". Này Ananda, sau một thời gian, Ta 
vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn... chứng đạt và an 
trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Do Ta trú với sự an trú này, 
các tưởng tác ý câu hữu với Vô sở hữu xứ vẫn hiện hành, như 
vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này Ananda, 
đối với người sung sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một 
chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý câu hữu với Vô sở hữu 


438 Chương LX —- Chín Pháp 





xứ vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một 
chứng bệnh. 


12. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta hãy 
vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, 
chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định. Nhưng tâm của Ta 
không có hứng khởi đối với Diệt thọ tưởng định, không có 
tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đây là an tịnh". Này Ananda, về vẫn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau như sau: "Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với Diệt thọ tưởng định, không có tịnh tín, không có 
an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an tịnh?" 
Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vì Ta không thấy sự 
nguy hiểm trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, vì Ta không 
làm cho sung mãn nguy: hiểm ấy, lợi ích của Diệt thọ tưởng 
định chưa được chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích 
ấy. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đối với Diệt thọ tưởng 
định, không tịnh tín, không an trú, không giải thoát". Này 
Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Nếu sau khi 
thấy nguy hiểm trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ta làm 
cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích 
trong Diệt thọ tưởng định, Ta thưởng thức lợi ích ấy", thời sự 
kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thê hứng khởi trong Diệt thọ 
tưởng định, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Đây là 
an tịnh". 

Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy 
hiểm trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ta làm cho sung mãn 
Sự nguy hiểm Ấy; sau khi chứng được lợi ích trong Diệt thọ 
tưởng định, Ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm 
Ta hứng khởi trong Diệt thọ tưởng định, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". Này Ananda, sau một thời 
gian, Ta vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ... chứng đạt và 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 439 





an trú Diệt thọ tưởng định, ta thấy với trí tuệ và các lậu hoặc 
đi đến đoạn diệt. 

13. Cho đến khi nào, này Ananda, chín thứ đệ trú Thiền 
chứng này chưa được Ta thuận thứ nghịch thứ chứng đạt và 
xuất khởi, thời này Ananda, trong thế giới, với Thiên giới, 
Ma giới, Phạm thiên giới, với quần chúng Sa-môn và Bà-la- 
môn, chư Thiên và loài Người, Ta chưa xác chứng răng ta đã 
chứng Chánh Đắng Chánh Giác. Cho đến khi nào, này 
Ananda, chín thứ đệ trú Thiền chứng này đã được Ta thuận 
thứ nghịch thứ chứng đạt và xuất khởi, thời này Ananda, 
trong thế giới này, với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
với quần chúng Sa-môn và Bả-la-môn, chư Thiên và loài 
Người, cho đến khi ấy, Ta mới xác chứng rằng Ta đã chứng 
đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Tri và Kiến khởi lên 
nơi Ta. Ta biết rằng: "Bắt động là tâm giải thoát của Ta. Đây 
là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa". 


V. Phẩm Pancala 


(D (42) Pancalacanda 

1. Như vẫy tôi nghe: 

Một thời Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu vườn 
Ghosita. Rồi Tôn giả Udàyi đi đến Tôn giả Ananda, sau khi 
đến, nói lên với Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Udày! nói với Tôn giả Ananda: 

- Thưa Hiền giả, lời này được Thiên tử Pancàlacanda 
nói như sau: 


440 Chương IX — Chín Pháp 





"Bác thiện trí tìm được, 

Giải thoát trong triển phược, 
Vị giác tỉnh với Thiễn, 

Bác giác giả Máu-ni, 

Bậc từ bỏ, không chấp 

Bậc anh hùng ẩn sĩ. " 


Thưa Hiền giả, thế nào là triền phược? Thế nào là giải 
thoát khỏi triên phược được Thê Tôn nói đên? 


2. - Này Hiền giả, năm dục trưởng dưỡng này được Thế 
Tôn gọi là triên phược. Thê nào là năm? 


Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, 
liên hệ đến dục, hấp dẫn; các tiếng do tai nhận thức... các 
hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận thức... các xúc 
do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. 

Này Hiền giả, năm dục trưởng dưỡng này là triền 
phược, được Thế Tôn nói đến. 

3. Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo ly các dục... chứng 
và trú sơ Thiền. Cho đến như vậy, này Hiền giả, là giải thoát 
khỏi triển phược được Thế Tôn nói đến với pháp môn. 
Nhưng ở đây vẫn có triền phược. Và ở đây, triền phược ấy là 
gì? 

Cái ở đây là tầm và tứ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là 
triền phược. 

4. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... 
chứng đạt và an trú Thiền thứ hai. Cho đến như vậy, này 
Hiền giả, là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói 
đến với pháp môn. Nhưng ở đây vân có triền phược. Và ở 
đây triền phược ấy là gì? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 441 





Cái ở đây là hý chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền 
phược. 

5. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly hÿ trú xả... chứng 
đạt và an trú Thiên thứ ba. Cho đên như vậy, này Hiên giả, là 
giải thoát khỏi triên phược được Thê Tôn nói đên với pháp 
môn. Nhưng ở đây vẫn có triên phược. Và ở đây triên phược 
ây là gì? 

Cái ở đây là xả lạc chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền 
phược. 

6. Lại nữa, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo đoạn lạc... chứng 
và trú Thiền thứ tư. Cho đến như vậy, này Hiền giả là giải 
thoát khỏi triền ' phược được Thế Tôn nói đến với pháp môn. 
Nhưng ở đây vẫn có triền phược. Và ở đây, triền phược ấy là 
gì? 

Cái ở đây là sắc tưởng chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là 
triên phược. 

7. Lại nữa, này Hiền giả, Ty-kheo vượt qua các sắc 
tưởng một cách hoản toản, châm dứt các đôi ngại tưởng, 
không tác ý đên sai biệt tưởng, biệt răng: "Hư không là vô 
biên", chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Cho đên như 
vậy, này Hiên giả là giải thoát khỏi triên phược được Thê 
Tôn nói đên với pháp môn. Nhưng ở đây vân có triên phược. 
Và ở đây, triên phược ây là gì? 

Cái ở đây là Không vô biên xứ chưa diệt. Chính cái ấy 
ở đây là triên phược. 

8. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo biết rằng: "Thức là 
vô biên”, vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, 
chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Cho đên như vậy, thưa 
Hiên giả là giải thoát khỏi triên phược được Thê Tôn nói đên 


442 Chương IX — Chín Pháp 





với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược. Và ở đây, 
triền phược ấy là gì? 


Cái ở đây là Thức vô biên xứ chưa diệt. Chính cái ây Ở 
đây là triên phược. 


9, Lại nữa, thưa Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Thức vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biết răng: "Không có vật gì", 
chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Cho đến như vậy, thưa 
Hiên giả là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến 
với pháp môn. Nhưng ở đây vân có triền phược. Và ở đây, 
triền phược ấy là gì? 


Cái ở đây là Vô sở hữu xứ chưa diệt. Chính cái ấy ở 
đây là triên phược. 


10. Lại nữa, này Hiền giả, Tý-kheo vượt qua Vô sở hữu 
xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Cho đên như vậy, thưa Hiên giả là giải thoát khỏi 
triên phược được Thê Tôn nói đên với pháp môn. Nhưng ở 
đây vân có triên phược. Và ở đây, triên phược ây là gì? 

Cái ở đây là Phi tưởng phi phi tưởng xứ chưa diệt. 
Chính cái ây ở đây là triên phược. 

11. Lại nữa, thưa Hiền giả, Ty-kheo vượt qua Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định. 
Sau khi thây với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn diệt. Cho 
đên như vậy, này Hiên giả là giải thoát khỏi triên phược 
được Thê Tôn nói đên với pháp môn. 

(ID (43) Vị Thân Chứng 


1. - "Thân chứng, thân chứng", này Hiền giả, được nói 
đên như vậy. Cho đên như thê nào, này Hiên giả, thân chứng 
được Thê Tôn nói đên? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 443 





2. - Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và 
an trú Thiền thứ nhất. Như thế nảo, như thế nào, sau khi cảm 
xúc với thân, vị Ấy như vậy, như vậy an trú xứ ấy. Cho đến 
như vậy, này Hiền giả, thân chứng được Thế Tôn nói đến với 
pháp môn. 


3. - Lại nữa, này các Hiền giả, Tý-kheo diệt tầm và tứ... 
Thiền thứ hai... Thiền thứ ba... chứng đạt và an trú Thiền thứ 
tư. Như thế nào, như thế nào, sau khi cảm xúc với thân, vị ẫy 
như vậy, như vậy an trú xứ ấy. Cho đến như vậy, này Hiền 
giả, thân chứng được Thế Tôn nói đến với pháp môn. 

4. - Lại nữa, này các Hiền giả, Tỷ-kheo, sau khi vượt 
qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các tưởng 
đối ngại, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng: "Hư 
không là vô biên", chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. 
Như thế nào, như thế nào, sau khi cảm xúc với thân, vị ây 
như vậy, như vậy an trú xứ ấy. Cho đến như vậy, này Hiền 
giả, thân chứng được Thế Tôn nói đến với pháp môn... (như 
trên)... 

5. - Lại nữa, này các Hiền giả, Ty-kheo, sau khi vượt 
qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng 
đạt và an trú Diệt thọ tưởng định. Như thế nào, như thế nào, 
sau khi cảm xúc với thân, vị ấy như vậy, như vậy an trú xứ 
ấy. Cho đến như vậy, này Hiền giả, thân chứng được Thế 
Tôn nói đến với pháp môn. 

(HD (44) Tuệ Giải Thoát 

1. - “Tuệ giải thoát, tuệ giải thoát", này Hiền giả, được 
nói đến như vậy. Cho đến như thế nảo, này Hiền giả, tuệ giải 
thoát được Thế Tôn nói đến? 


2.Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và 
an trú sơ Thiền; với trí tuệ vị ấy rõ biết. Cho đến như vậy, 


444 Chương IX — Chín Pháp 





này các Hiền giả, tuệ giải thoát được Thế Tôn nói đến với 
pháp môn... (như trên). 

3. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định; 
sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. Với trí 
tuệ, vị ấy rõ biết. Cho đến như vậy, này Hiền giả, tuệ giải 
thoát được Thế Tôn nói đến với pháp môn. 

li (45) Giải Thoát Cả Hai Phần 

- "Giải thoát cả hai phân, giải thoát cả hai phần", này 
Hiền nẠ được nói đến. Cho đến như thế nào, này Hiền giả, 
giải thoát cả hai phần được Thế Tôn nói đến? 

2. - Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và 
an trú sơ Thiền. Như thế nào, như thế nào, sau khi cảm xúc 
với thân, vị ấy như vậy, như vậy an trú xứ ấy; với trí tuệ, vị 
ây rõ biết. Cho đến như vậy, này Hiền giả, là giải thoát cả hai 
phần được Thế Tôn nói đến với pháp môn... (như trên)... 

3. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định; 
sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được diệt trừ. Như thế 
nào, như thế nào, sau khi cảm xúc với thân, vị ấy như vậy, 
như vậy an trú xứ ấy; với trí tuệ, vị ấy rõ biết. Cho đến như 
vậy, này Hiền giả, tuệ giải thoát cả hai phần được Thế Tôn 
nói đến với pháp môn. 


(V) (46) Chính Thực Mình Thấy (1) 

- "Pháp là chính thực mình thấy, pháp là thiết thực hiện 
tại", này Hiên giả, được nói đên như vậy. 

(VI) (47) Chính Thực Mình Thấy (2) 

- "Niễt-bàn là chính thực mình thấy, Niết-bàn là chính 
thực mình thấy", này Hiện giả, được nói đên như vậy. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 445 





(VI) (48) Niết Bàn 

- "Niết-bàn, Niết-bàn", này Hiền giả, được nói đến như 
vậy. 

(VII) (49) Hoàn Mãn Niết Bàn 

- "Hoàn mãn Niết-bàn, hoàn mãn Niết-bàn", này Hiền 
giả, được nói đên như vậy. 

(IX) (50) Hoàn Mãn Niét Bàn 

- "Chi phần Niễt-bàn, chỉ phần Niết-bàn", này Hiền giả, 
được nói đên như vậy. 

(X) (51) Thiết Thực Hiện Tại Niết Bàn 


I. - "Thiết thực hiện tại Niết-bàn, Thiết thực hiện tại 
Niết-bàn", này Hiền giả, được nói đến như vậy. Cho đến như 
thế nào, này Hiền giả, là thiết thực hiện tại Niết-bàn được 
Thế Tôn nói đến? 

2. - Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và 
an trú sơ Thiền. Cho đến như vậy, này Hiền giả, là thiết thực 
hiện tại Niết-bàn được Thế Tôn nói đến với pháp môn. 


3. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo sau khi vượt qua Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an 
trú Diệt thọ tưởng định, sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc 
được tận. Cho đến như vậy, này Hiền giả, là thiết thực hiện 
tại Niết-bàn được Thế Tôn nói đến với pháp môn. 


446 Chương IX — Chín Pháp 





VI. Phẩm An Ôn 


(D (52) An Ôn 
- "An ồn, an ôn", này Hiền giả, được nói đến như vậy. 
(H) (53) Người Đạt An Ôn 


- "Người đạt an ôn, người đạt an ôn", này Hiên giả, 
được nói đên như vậy. 


(HI) (54) Bắt Tử 
- "Bất tử, bất tử", này Hiền giả, được nói đến như vậy. 
(IV) (55) Người Đạt Được Bắt Tử 


- "Người đạt được bất tử, người đạt được bất tử", này 
Hiên giả, được nói đên như vậy. 


(V) (56) Vô Úy 

- "Vô úy, vô úy", này Hiền giả, được nói đến như vậy. 

(VD (57) Người Đạt Vô Úy 

- "Người đạt vô úy, người đạt vô úy", này Hiền giả, 
được nói đên như vậy. 

(VI) (58) Khinh An 

- "Khinh an, khinh an”, này Hiền giả, được nói đến như 
vậy. 

(VID (59) Thứ Đệ Khinh An 

- “Thứ đệ khinh an, thứ đệ khinh an”, này Hiền giả, 
được nói đên như vậy. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 447 





(IX) (60) Đoạn Diệt 


- "Đoạn diệt, đoạn diệt", này Hiên giả, được nói đên 
như vậy. 


(X) (61) Thứ Đệ Đoạn Diệt 


1. - "Thứ đệ đoạn diệt, thứ đệ đoạn diệt", này Hiền giả, 
được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, này Hiền giả, 
thứ đệ đoạn diệt được Thế Tôn nói đến? 


2. - Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và 
an trú Thiền thứ nhất, ... cho đến như vậy, này Hiền giả, thứ 
đệ đoạn diệt được Thế Tôn nói đến với pháp môn. 


3. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú 
Diệt thọ tưởng định; sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc 
được đoạn tận. Cho đến như vậy, này Hiền giả là thứ đệ đoạn 
diệt được Thế Tôn nói đến với pháp môn. 


(XD (62) Có Khả Năng 
1. - Này các Tỷ-kheo, có chín pháp không đoạn trừ thì 
không có thê chứng ngộ quả A-la-hán. Thê nào là chín? 
___2. Tham sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật 
đô, xan tham. 
Chín pháp này, này các Tỷ-kheo, không đoạn trừ thì 
không có thê chứng ngộ quả A-la-hán. 
3. Chín pháp này, này các Tỷ-kheo, được đoạn trừ thì 
có thê chứng ngộ quả A-la-hán. Thê nào là chín? 
____4. Tham, sân, sỉ, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật 
đô, xan tham. 


448 Chương IX — Chín Pháp 





VI. Phẩm Niệm Xứ 


(Œ) (63) Học Tập 


l. - Này các Tỷ-Kheo, có năm pháp làm suy yếu học 
tập này. Thê nào là năm? 


2. Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, 
nói láo, đăm say rượu men, rượu nâu. Này các Tỷ-kheo, đây 
là năm pháp làm suy yêu học tập. 


3. Này các Tý-kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy yếu 
học tập này, Bôn niệm xứ cân phải tu tập. Thê nào là bôn? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán thân 
trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, đê nhiêp phục 
tham ưu ở đời. VỊ ây trú tùy quán thọ trên các cảm thọ.... trú 
tùy quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm 
đê nhiêp phục tham ưu ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy yếu 
học tập này, Bôn niệm xứ cân phải tu tập. 

(I (64) Triền Cái 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm triền cái này. Thế nảo là 
năm? 

2. Dục tham triền cái, sân triền cái, hôn trầm thụy miên 
triên cái, trạo hôi triên cái, nghi triên cái. Này các Tỷ-kheo, 
có năm triên cái này. 

3. Này các Tý-kheo, đề đoạn tận năm triền cái này, Bốn 
niệm xứ cân phải tu tập. Thê nảo là bôn? 

4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú quán thân trên 
thân... trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 449 





chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các Tỷ-kheo, 
đê đoạn tận năm triên cái, Bôn niệm xứ cân phải tu tập. 

(HH) (65) Dục Trưởng Dưỡng 

I.- Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng này. 
Thê nào là năm? 

2. Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khả ái, liên hệ đên dục, hâp dân, các tiêng do tai nhận thức 
khả lạc... hâp dân. Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng 
dưỡng này. 

3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm dục trưởng dưỡng 
này, Bôn niệm xứ này phải tu tập. 

(IV) (66) Thủ Uẫn 

1. - Này các Tỷ-kheo có năm thủ uân này. Thế nào là 
năm? 

XÃ Sắc thủ uần, thọ thủ uân, tưởng thủ uấn, hành thủ uần, 
thức thủ uân. Này các Tỷ-kheo, có năm thủ uân này. 


3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm thủ uấn này, Bốn 
niệm xứ cân phải tu tập. Thê nào là bôn? ..... Bôn niệm xứ 
cân phải tu tập. 

(V) (67) Năm Hạ Phần Kiết Sử 

1. - Này các Tỷ-kheo có năm hạ phần kiết sử này. Thế 
nào là năm? 

2. Thân kiến, nghi, giới cắm thủ, dục tham, sân. Này 
các Tỷ-kheo, có năm hạ phân kiệt sử này. 

3. Này các Ty-kheo, để đoạn tận tâm hạ phần kiết sử 
này, Bốn niệm xứ cân phải tu tập. Thế nào là bốn? .... Bốn 
niệm xứ này cần phải tu tập. 


450 Chương LX —- Chín Pháp 





(VŨ) (68) Sanh Thú 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm sanh thú này. Thế nảo là 
năm? 

2. Địa ngục, loài bàng sanh, cõi ngạ quỷ, loài Người, 
chư Thiên. Này các Tỷ-kheo, có năm sanh thú này. 

3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm sanh thú này, Bốn 
niệm xứ cân phải tu tập. Thế nào là bốn? ... Bốn niệm xứ này 
cần phải tu tập. 

(VI) (69) Xan Tham 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm xan tham này. Thế nào là 
năm? 

2. Xan tham trú xứ, xan tham gia đình, xan tham lợi 
dưỡng, xan tham dung sắc, xan tham pháp. 

3. Này các Tý-kheo, để đoạn tận năm xan tham này, 
Bôn niệm xứ cân phải tu tập. Thê nào là bôn? ... Bôn niệm 
xứ này cân phải tu tập. 

(VIID) (70) Năm Thượng Phần Kiết Sử 

__1.- Này các Tỷ-kheo, có năm thượng phân kiết sử này. 
Thê nào là năm? 

2. Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh. Này các Tỷ- 
kheo, có năm thượng phân kiêt sử này. 

3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm thượng phần kiết 


sử này, cân phải tu tập Bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? ... Bốn 
niệm xứ này cân phải tu tập. 


(IX) (71) Năm Tâm Hoang Vu 


1. - Có năm tâm hoang vu này. Thế nào là năm? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 451 





Này các Tỷ-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo nghi ngờ, do dự, 
không quyết đoán, không có tịnh tín đối với bậc Đạo Sư. Này 
các Tý-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ, do dự, không quyết 
đoán, không có tịnh tín đối với bậc Đạo Sư, Tỷ-kheo ấy 
không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tỉnh tấn. Khi 
tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và 
tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ nhất. 


2. Này các Tý-kheo, lại nữa, vị Tỷ-kheo nghi ngờ đối 
với Pháp.... (như trên...) đối với Tăng... (như trên..) đối với 
Học pháp... tức giận đối với các vị đồng Phạm hạnh, không 
hoan hỷ, tâm dao động, trở thành hoang vu. Này các Tỷ-kheo, 
khi một vị Tý-kheo phẫn nộ đối với vị đồng Phạm hạnh, 
không hoan hỷ, tâm dao động, trở thành hoang vu, Tỷ-kheo 
ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tân. Như 
vậy gọi là tâm hoang vu thứ năm. 


3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm tâm hoang vu 
này... Bốn niệm xứ cần phải tu tập. 


(X) (2) Tâm Triền Phược 


1. - Này các Tý-kheo, có năm triền phược này. Thế nào 
là năm? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tâm không ly tham, 
không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly 
nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với các dục. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái, 
không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly áI nhiễm 
đối với các dục, tâm của vị ây không hướng về nô lực, Mt 
hái, kiên trì và tinh tấn. Tâm của vị nào không hướng vê.. 
(như trên)... như vậy là tâm triền phược thứ nhất. 


3. Này các Tỷ-kheo, lại nữa, Tỷ-kheo tâm không ly 
tham đôi với thân... không ly tham đôi với sắc... ăn quá sức 


452 Chương LX —- Chín Pháp 





bao tử có thể chịu nỗi, hưởng thọ sung sướng về giường nằm, 
sung sướng về thụy miên... Này các Tỷ-kheo, lại nữa, Tỷ- 
kheo sống đời sống Phạm hạnh với hy vọng mong được 
thành một loại chư Thiên, "Với giới này, với luật này, với 
khổ hạnh này, hay với Phạm hạnh này, ta sẽ trở thành loại 
chư Thiên này hay loại chư Thiên khác". Này các Ty-kheo, 
khi Tỷ-kheo sống đời sống Phạm hạnh với hy vọng được 
thành một loại chư Thiên, "Với giới này, với luật này, với 
khổ hạnh này hay với Phạm hạnh này, ta sẽ trở thành loại 
chư Thiên này hay loại chư Thiên khác”, tâm vị này Hô, 
hướng về nỗ lực, hãng hái, kiên trì và tỉnh tấn. Tâm vị nảo.. 
như vậy là tâm triền phược thứ năm. 


4. Này các Tỷ-kheo, đây là năm tâm triền phược, muốn 
đoạn tận năm tâm triền phược này, Bốn niệm xứ này cần 
phải tu tập. 


VIIIL. Phẩm Chánh Cần 


(I-X) (73 - 81) Bốn Chánh Cần 


(Giống như phẩm Bồn niệm xứ trước, chỉ khác ở đây 
Bồn chánh cân thê cho Bồn niệm xứ ở trên, và Bồn chánh 
cân được diện tả như sau). 


Thế nào là bốn? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, với mục đích khiến cho các 
ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi, 
khởi lên ý muốn cô gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Với mục 
đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh ra được trừ diệt, 
khởi lên ý muốn cô găng.... trì tâm. Với mục đích khiến cho 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 4 453 





các thiện pháp đã được sanh có thê duy trì, không có mù mờ, 
được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên 
mãn, khởi lên ý muốn cô găng, tinh tắn, sách tâm, trì tâm. 


IX. Phẩm Bốn Như Ý Túc 


(I-X) (82 - 92) Bốn Như Ý Túc 


(Giông như pháâm Bồn niệm xứ trước, chỉ khác ở đây 
Bồn như ý túc thê cho Bồn niệm xư ở trên, và Bồn như ý túc 
được điên tả như sau). 


Thế nào là bốn? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc câu 
hữu với Dục định tinh cân hành.... câu hữu với Tinh tấn định 
tinh cần hành.... câu hữu với Tâm định tinh cần hành,... câu 
hữu với Tư duy định tỉnh cần hành. 


X. Phẩm Tham 


(D (93) Thắng Tri Tham 

1. - Này các Tỷ-kheo, để thăng tri tham, chín pháp cần 
phải tu tập. Thế nào là chín? 

2. Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng yêm ly đối với các 
món ăn, tưởng không vui thích đối với tất cả thế giới, tưởng 
vô thường, tưởng khô trên vô thường, tưởng vô ngã trên khô, 
tưởng đoạn tận, tưởng ly tham. 

Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp này cần 
phải tu tập. 


454 Chương LX —- Chín Pháp 





(H) (94) Thắng Tri Tham 

1. - Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp cần 
phải tu tập. Thế nào là chín? 

2. Sơ Thiền, Thiền thứ hai, thiền thứ ba, Thiền thứ tư, 
Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, Diệt thọ tưởng định. 

Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp này cần 
phải tu tập. 

(II) (95 - 100) Liễu Tri Tham 

1. - Này các Tỷ-kheo, để liễu tri tham... để diệt tận... để 
đoạn tận... để trừ diệt... để ly tham... để đoạn diệt... để trừ 
khử... để từ bỏ, chín pháp này cần phải tu tập. 

2. ĐỀ liễu tri sân... sĩ, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não 
hại, tật đó, xan tham, man trá, phản bội, ngoan có, bồng bột, 
mạn, tăng thượng mạn, kiêu, phóng dật... đề thắng tri... để 
liễu tri... để diệt tận...để đoạn diệt... đề trừ diệt... để ly tham... 
để đoạn diệt... để trừ khử... để từ bỏ, chín pháp này cần phải 
tu tập. 

Thế Tôn thuyết như vậy, các Tý-kheo ấy hoan hý tín 
thọ lời Thế Tôn dạy. 


MỤC LỤC 


Chương VII> Bảy Phi 000 1c060612Q16601444401001444254446645540856 5 
I2: BIE i80 "nh ẽ.ẽ 5 
TÍ;Phôint 0y NHG si 02x baa e0 606109 00nal0se6tsavl8cnfik 13 
IÏT; Phẩm ii (BáEKS co o6 2/005 0/08460420A56á60 01208 20 
1Ÿ. 1°höiip€ Hi T6 TfesosneesseskuosooMesiotlee0ssosb6a s2 35 
V. Phẩm Đại Tế Đàn ........................ 2-5252 SE SE SE SE SESEESEEEEEeEEEErErtrrrrsrs 45 
XTI.PhẩHi'K hông TU9ếTh/Đ s00 0uối Bi ngidgjsavifxxiaBxBai 69 
\40/23110ni m".é hé... 102 
YIII,Phẩm. Về EU 2010 cà 6 242060860266 áscài 141 
IX. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp.......................-- 2-52-5252 55¿ 144 

ChưHp.Ý.111 1aifï PH¬D stesisgsexebdceoxrowad4lessbaGedilalauescbea 149 
[2Ï Tin, co s3 L2 bia tô Ân a2 s0 o(sÄa E0 tạ nó Tạna seo bat bo ae) 149 
II; P HOT] OE 2721055 21004 23610-:180620522613402a11âyebayl 300,22 422200012 170 
II: Phẩm CHả CHỦ ssscsalessad16vansbluseootlifvbdsatxes 206 
I 8i ni8sig8n em n".ẻ 231 
Ÿ; Ehậm sáy:T BỊT-CHỐP ss:s/62g6ie 102401155 Gà 10121638 090118066 244 
h|fM 1u n1r6Ti ni ft UTn  ẽẽãnẽãẽẽ 260 
VII Phẩm Đắt Rung Động...............................-- (5c ccccsccecrsccecea 271 
XTÏT;;Phám? Sung J0 ae to 5602261420 08x 299 
I540)10i 0i ĐT... ẽẻ 323 
b.@Eiiii7-TMECHS. ST N01 7T 00 TY 334 

hướng [À -(C hìm.PHDN1:iás42i43áx6i746i000441Aaii6slabituan tá 338 
L Phẩm Chánh Giác.................- - 2 5+ s+k+EEEE+E+EE+E+EErkzEsrereexeree 338 
II Phẩm Tiếng Rồng Con Sư Tử....................---2- 2 22 2+cz+szcea 360 
II. Phẩm Chỗ Cư Trú Của Hữu Tình....................--2- - 25552552 384 
TY: Hai BH cá) c0 662 se 13/22 BaivDA c6 3g es151xš mìai 400 
219i min 8z 1mm... 439 
⁄T,Phẩm AT OHsc s02 6s 10x ss66A6soodsasdlslss 446 
VÌ, Phân! N IÊH1 XP uvs6;sxáac 0c 610a6esò bus steeadAttstesba 448 
VIIIL Phẩm Chánh Cần ...................... 2 S2 8 +E+E2E+EEEzE+EvzEzxesez 452 


X. Phẩm Tham 


